Chánh Kiến 
Và 
Nghiệp 





. ' 
li T008 ,.100) 
-IE L1. 


: F: Ẫ v14 1. 


"5 


Tác giả: Ledi Sayadaw và nhiều Tác giả khác 
Dịch giả: TK Pháp Thông 

---oÚO--- 
Nguồn 

http://www.trungtamhotong.org 

Chuyển sang ebook 02-11-2015 

Người thực hiện : 
Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd(yahoo.com.vn 
Nam Thiên - namthien(0emall.com 
Link 1udio Tại Webstte hffp:/www.phapthihoi.org 


Mục Lục 


LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI NGƯỜI DỊCH 
TIỂU SỬ CÁC TÁC GIÁ TRONG CUÓN SÁCH NÀY Này 
CHƯƠNG I : NGHIỆP DƯỚI CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
NGHIỆP (KAMMA) 
NGHIỆP VÀ LÝ NHÂN QUÁ 
HÀNH ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG 


NGHIỆP VÀ TỰ DO Ý CHÍ 
NHỮNG SUY NGHĨ VỀ NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
NGHIỆP LÀ GÌ? 

CHƯƠNG II : CHÁNH KIÊN TƯỜNG GIẢI (Sammàtthi Dìpanì) 
HỎI VÀ ĐÁP VẼ NGHỆP 

CHƯƠNG III : QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 
NGHIỆP VẬN HÀNH NHƯ THẺ NÀO? 
PHÂN HỎI VÀ ĐÁP 

CHƯƠNG IV : NGHIỆP PHÂN TÍCH THEO VI DIỆU PHÁP 
MỘT SỐ GIẢI THÍCH VÉ NGHIỆP 

CHƯƠNG VI : MƯỜI PHƯỚC NGHIỆP SỰ (Puññakiriyä - Vatthus) 

CHƯƠNG VII : CÁC TIỀN TRÌNH TÂM CẬN TỬ 

CHƯƠNG VIII : TÁI SINH 
HỎI VÀ ĐÁP VỀ NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 





-—-o0O--- 


CHÁNH KIÊN VÀ NGHIỆP 


Kính dâng: 


__—__ Hòa Thượng Hộ Tông 
Cung Các Bậc Tiên Bôi Phát Giáo Nguyên Thủy 


-—-o00--- 
LỜI GIỚI THIỆU 


Nghiệp là một đạo lý vô cùng quan trọng và hết sức tế nhị trong Giáo 
Pháp Đức Phật, đến nỗi Ngài cảnh báo rằng đó là vấn đê bất khả tư nghì, 
không nên suy nghĩ quá xa về sự vận hành của nó. Bởi vì chính những suy 
luận chủ quan đã gây biết bao hiểu lầm về định luật độc đáo mà Đức Phật 
đã giác ngộ và khai thị này. Tuy nhiên, trên mặt lý, nếu không nêu rõ một số 
nét khái quát và cương yếu thì lại càng gây hiểu lâm nhiều hơn, nên trong 
Giáo Điền Phật Giáo Nguyên Thuỷ Đức Phật đã giảng giải đạo lý về nghiệp 
một cách rõ ràng mình bạch đủ đề chúng ta học hỏi, chiêm nghiệm mặt sự 
của chán lÿ này. 


Có điễu định luật (nama) chỉ phối sự vận hành của vũ trụ và đời sống 
con người như luật về sinh học (bÙa), thời tiết (ufw), lý hoá (dhamma), tâm 


thức (cita), và nghiệp lực (kamma), riêng đối với loài hữu tỉnh, trong đó có 
con người, thì định luật về nghiệp là quan trọng hơn cả, nói lên tính đạo 
đức, tính khoa học, tỉnh thần trách nhiệm, ÿ chỉ tự do và nhiễu phương tiện 
nhân bản khác. 


Chính vì không thông suốt định luật nhân quả nghiệp báo này mà con 
người tự gây cho mình và xã hội biết bao đau thương khổ luy, rồi lại đổ cho 
trời đất, tha nhân hoặc gán cho những điều kiện khách quan bên ngoài. 
Nhưng khi người nào đã thấu rõ định luật này từ sự quan sát, chiêm nghiệm 
đời sống một cách sâu sắc thì không những có thể tự vượt qua khổ đau, tự 
hoàn thiện chính mình mà còn đem lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng xã hội. 


Không chỉ những người theo Đạo Phật mà những người nghiên cứu Phật 
học khách quan nhất cũng cần phải nắm vững đạo lý về nghiệp, một phần 
cốt lõi của nguyên lý Bồn Sự Thật Vi Diệu (Ariya Sacca), thì mới không 
nhâm lẫn tôn chỉ uyên nguyên của con đường Giác Ngộ Giải Thoát. 


Tập sách Chánh Kiến và Nghiệp được viết bởi những tác giả có uy tín 
trong văn nghiệp Phật học uyên thâm của họ, dựa trên lam lạng Kinh Điển 
Päli nguyên thuỷ cổ xưa nhất của Văn Học Phật Giáo, là tài liệu phong phú 
và đáng tin cậy cho những ai muốn nghiên cứu sâu xa về đạo Ìlÿ quan trọng 
này. 


Tôi xin trân trọng giới thiệu đến qui vị bản dịch của Sư Pháp Thông, một 
dịch giả đã công hiển cho người đọc nhiêu kinh sách có giả trị. 


Tổ Đình Bửu Long, Mùa An cư 2550. 

Phó Ban Thiền Học Phật Giáo Nguyên Thủy 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 

Tỳ Khưu Viên Minh 


—-0f0--- 
LỜI NGƯỜI DỊCH 


Con đường tu tập,dù khởi đi từ đâu - bố thí, trì giới hay tu thiền — thì sự 
hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp cũng là điều quang trọng.Không có sự 
hiểu biết này, chắc chắn chúng ta không thể có tỉnh thần trách nhiệm cá 
nhân, tinh thần tự lực, tự tin, tự chế, sự nhẫn nại và sức mạnh cần thiết, để 
thực hiện một sự tu tập đúng nghĩa. 


Thậm chí, có khi chúng ta còn rơi vảo tà kiên là đăng khác! 


Chánh kiến đầu tiên trong năm loại chánh kiến đưa đến giải thoát là 
“Chánh kiến về nghiệp” (Kammassakatä sammadifthi ). Theo Ngài Ledi 
Sayadaw: “Người có trí tuệ phát sinh từ chánh kiến về nghiệp này - Sẽ 
thoát khỏi các loại tà kiến. Vì họ tin chắc rằng, sự thanh tịnh hay không thanh 
tịnh tuỳ thuộc nơi họ, không ai có thể làm cho họ thanh tịnh hay ô nhiễm 
được”. Tuy nhiên,có được chánh kiến ấy không phải là dễ. Nghiệp vận hành 
trong dòng chảy mênh mông của không gian và thời gian,dù công bằng 
nhưng bắt định,vì bản chất của nó cũng vô thường và chịu tác động của quy 
luật duyên sanh như các pháp hữu vi khác. 


Nếu chỉ nhìn vào những hiện tượng bất công của xã hội - người tham 
lam,tàn ác thì được giàu sang khoẻ mạnh, trong khi người hiền lương thật 
thà lại phải chịu cảnh nghèo khốn, tai ương... thì có lẽ niềm tin của chúng ta 
nơi nghiệp và quả của nghiệp cũng sẽ lung lay ngay. Nhưng, nếu chúng ta cố 
găng hiểu nó trong tương quan nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai và 
nhất là chúng ta có niềm tin nơi những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn 
chúng ta không lấy làm lạ về điều đó. Hơn nữa, chính vì nghiệp không phải 
là thuyết định mệnh và vì khả năng có thể thay đổi của nghiệp quả, nên cơ 
hội tu tập giải thoát mới thành khả dĩ.Tất nhiên, còn biết bao lúng túng và 
khó hiểu nữa chúng ta có thể đặt ra về nghiệp, cần có sự giải thích thỏa 
đáng. Và đó cũng là mục đích của chúng tôi khi biên dịch tập sách này. 


Cũng xin nói rõ ở đây rằng “Chánh kiến và nghiệp” không phải là một 
cuốn sách được biên soạn theo đúng nghĩa là một cuôn sách. nghĩa là có bố 
cục và trình bày lô-gic hắn hoi. Mà đây chỉ là một số cố găng sưu tầm và 
trích dịch những bài giảng hoặc tiểu luận có liên quan đến nghiệp của các 
bậc Đại Sư đáng tin cậy trong lãnh vực Phật Học. Cho nên, người đọc có khi 
gặp phải những vấn đề hai hay ba tác giả cùng đề cập tới hoặc những vấn đề 
mà tác giả nầy xem trọng, trong khi những tác giả khác lại không nói đến 
hoặc nói một cách chung chung. Trong những trường hợp như vậy người 
đọc phải hiểu rằng. những phần chính mà ai cũng đề cập là y cứ vào giải 
thích trong kinh điển, còn lại là sự kiến giải riêng của mỗi vị - Riêng phần 
phân tích nghiệp theo V1 Diệu Pháp, sở dĩ chúng tôi cho vào đây là vì trên 
nguyên lý cùng tột, nghiệp chính là Tâm, như Đức Phật tuyên bố: “Tư Tâm 
Sở (Ce/ãn4.) là nghiệp,do có chú ý làm, người ta mới thực hiện các hành 
động bằng thân và khẩu”. Mọi cố gắng giải thích về nghiệp mà bỏ qua 
tâm (động lực chính trong việc tạo nghiện) sẽ là một điều thiếu sót và không 
thuyết phục. Dĩ nhiên, dù có luận bàn bao nhiêu cũng không sao thỏa mãn 


hết được những điều chúng ta muốn biết về nghiệp và quả của nghiệp. Vì 
nêu không như thê Đức Phật đã không tuyên bô “Quả của nghiệp là điểu bát 
khả tư nghỉ!” 


Cuôi cùng, như các dịch phâm trước, cuôn sách này được hoàn thành là 
nhờ sự đóng góp của nhiêu người.Qua đây, chúng tôi chân thành cảm niệm 
công đức của: 


- Upäsika Như Pháp, Nguyên Đài, Hạnh Hoa và bé Nam trong việc đánh 
vi tính bản thảo, nhât là Upäsika Như Pháp đã tận tình sữa chữa và trình bày 
cho cuôn sách. 


- Gia đình Hoàng Sơn và Kim Loan đã thiệt kê bìa, sửa chữa lân cuôi 
cùng, xIn giây phép và liên hệ in ân đê xuât bản cuôn sách nây. 


- Chư Phật Tử gần xa, đã đóng góp tịnh tài giúp chúng tôi thực hiện việc 
phô biên kinh sách được rộng rãi hơn. 


Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử được An vui 
và Tân Hoá trên bước đường Tu Tập Giải Thoát. 


Cầu mong cho tất cả chúng sinh được An Vưi - Hạnh Phúc. 


Thiên Viện Viên Không 
Đáu mùa An cư 2550 (2006 DL ) 
Tỳ Khưu Pháp Thông 


—-0f)0--- 
TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ TRONG CUỐN SÁCH NÀY Này 


Mahäthera Ledi Sayadaw (1846-1923), Miến Điện. Aggamahãpandita, 
D.Lit. 


Đại Trưởng lão Thiền sư Ledi Sayadaw, bậc Đại Hiền trí 
(Aggamahãpandita) của Miến Điện, là hình ảnh nôi bật của thời đại nảy. 
Ngài đã viết bằng tiếng Päli cũng như tiếng Miến Điện hơn 70 đầu sách loại 
Dipäni (một loại sách giảng giải chỉ tiết về các pháp). Sự nghiệp to lớn của 
Ngài đã góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp, nhất là giới thiệu Phật 
giáo Nguyên thủy sang các nước Tây Phương. Ngài còn là bậc thiền sư khả 


kính. Dòng thiên của Ngài hiện nay còn nhiêu vị rât nôi tiêng, thiên sư S.N 
Goenka là một trong sô đó. 


Ashin Janakabhivamsa (1900-1977), Miễn Điện. Aggãmahãpandita. 


Đại Trưởng lão Janakabhivamsa, bậc Đại Hiền trí của Miến Điện, một 
bậc thây nghiêm minh giới luật có hơn 500 đệ tử Ty-khưu cũng như SadI noi 
theo tâm gương của Ngài. 


Ngài là cô vẫn quan trọng trong Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 6 tại 
Miến Điện. Số sách Ngài viết lên đến 74 cuốn, trong đó II cuốn về văn 
phạm PalIi, 14 cuỗn về Luật (Vinaya), l4 cuôn về Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma), § cuốn về Kinh tạng (Suttanta Pitaka) và 24 cuỗn về các đề 
tài khác liên quan đến mọi phương diện của Giáo Pháp. Lối viết của Ngài rất 
bình dị và thực tế, giúp ích rất nhiều cho hàng Phật tử, cả tăng lẫn tục. Phần 
trích dẫn về nghiệp trong cuốn sách này năm trong cuốn “Abhidhamma in 
daily life” (Vi diệu pháp trong cuộc sông hàng ngày) đã minh chứng cho 
điêu đó. 


Sayadaw U Sïlãnanda (...-2005), Miễn Điện. 


Thọ giới Tỳ khưu từ năm 1947, Ngài vừa là một Pháp sư nổi tiếng 
(Dhammãcariya), vừa là một Thiền sư tài đức. Trong kỳ kết tập kinh điển 
lần thứ 6 tại Miễn Điện, Ngài là người biên soạn Từ điển Tam Tạng Päli- 
Miến và là một trong những người biên tập giai đoạn cuối cùng của kinh 
tạng Pali, Chú giải và Phụ chú giải. 


Kế từ khi đến Hoa Kỳ năm 1979 (theo sự chỉ định của Thiền sư MahäãsT 
Sayäadaw) Ngài đã dạy thiềnVipassanä, Vi diệu pháp và các phương diện 
khác của Phật giáo Nguyên thủy, đồng thời Ngài còn hướng dẫn nhiều khóa 
thiền ở khắp nước Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và Châu Á. Ngài được mọi 
người yêu mến và kính trọng như một vị thầy thiện xảo, nhẫn nại và đầy 
lòng bi mẫn. 


Trưởng lão K.Sri Dhammananda (1919-...), Tích Lan. 


Cuộc đời Ngài gắn liền với việc học và hoằng dương chánh pháp. Chỉ 
tính từ khi sang Maylaysia năm 1952 để hoằng pháp đến nay, số sách Ngài 
viết cũng đã gần 60 cuốn. Phần lớn những sách Ngài viết đáp ứng được nhu 
cầu học Phật thực tiễn trong thời đại ngày nay. 


Trưởng lão Nyanaponika Thera 


Ngài sinh năm 1901 tại Đức và trở thành một nhà sư Phật giáo cư trú ở 
Sri Lanka (Tích Lan) từ năm 1936. Ngài là một trong những người sáng lập 
ra BPS (The Buddhist Publication Society-Hội xuất bản Phật giáo) và là chủ 
tịch đầu tiên của Hội cho đến năm 1988. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm 
Phật học bằng tiếng Anh và tiếng Đức. 


Dr. Mehm Tin Mon (1934), Miễn Điện. 


Tiến sỹ Hóa học, Giảng sư, Giáo sư đại học Mawlamyine, Miến Điện, 
Cô vấn Bộ Tôn giáo Miến Điện, đã viết trên 30 tác phẩm về giáo dục cũng 
như về Phật pháp. Ông là người mà theo lời tiên đoán của Bhaddanta Nãrada 
Mãhãthera (Aggamahäpandita), người nồi tiếng là bậc thầy của bộ Patthãna, 
sẽ hoản thành công việc cao quý là giới thiệu Vi diệu pháp (Abhidhamma) 
bằng tiếng Anh đến thế giới. 


Leonard A.Bullen 


Là một trong những người tiên phong của phong trào Phật giáo ở Úc 
(Australia). Tại đây ông đã tích cực truyền bá Phật pháp cho đến lúc mất vào 
năm 1984, ở tuổi 76. Ông nổi tiếng với tác phẩm “A Technique of Living” 
(Nghệ thuật sống). 


Francis Story (1910-1971) 


Là một Phật tử Anh sinh sống ở Châu Á hơn 20 năm, thấm nhuần sâu sắc 
triệt lý của đạo Phật về cuộc đời. Những tác phâm vê Phật giáo của ông đã 
được BPS xuât bản ba tập. 


Nina Van Goorkom 


Là một Phật tử Hà Lan, gặp đạo Phật lần đầu tiên tại Thái Lan. Bà là một 
học viên xuất sắc về bộ môn Vi diệu pháp (Abhidhamma), và là tác giả của 
cuốn Buddhism ¡in Daily Li (Đạo Phật trong cuộc sông hàng ngày) và 
Abhdhamma in Daily Life (Vi diệu pháp trong đời sống hàng ngày). Cả hai 
được xuất bản ở Bangkok, Thái Lan. 


-—-O0O--- 


CHƯƠNG I : NGHIỆP DƯỚI CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
NGHIỆP (KAMMA) 
Francis Story 


Kamma hay nghiệp chỉ là hành động, một “việc làm”. Những hoạt động 
của chúng ta được thực hiện theo ba cách: băng thân, bằng tâm, và bằng lời 
nói. Mỗi hành động quan trọng được thực hiện vì muốn có một kết quả, tức 
phải có một mục đích, một mục tiêu. Nghĩa là ta muốn có một điều gì đó đặc 
biệt xảy ra như kết quả của nó. Ước muốn nảy, cho dù có nhẹ nhàng thế nào 
chăng nữa, cũng là một hình thức của tham ái. Nó bộc lộ khát ái đối với sự 
hiện hữu và đối với hành động. Hiện hữu là để hành động ở mức này hay 
mức khác mà thôi. Sự sông hữu cơ bao gồm những hoạt động hoá học; sự 
Hết tinh thần bao gồm những hoạt động tâm lý. Vì vậy, sự sống và hành 

động (nghiệp) không thể tách rời nhau. 


Nhưng một số hành động có tâm ý tham dự trong đó nhất định phải có sự 
chủ ý hay cô ý. Sự chủ ý này được diễn tả bằng ngôn ngữ Pã|i là cetanã (tư 
tâm sở), một trong những sở hữu tâm. Chanda (dục) là một từ khác thay cho 
ước muốn hay khao khát một kết quả. Những từ này nói chung đều diễn đạt 
một loại mong ước nào đó. Và trên thực tế, luôn luôn có một hình thức 
mong muốn hay khao khát đằng sau mỗi hoạt động. Vì thế “sông” và “khao 
khát” là một và như nhau. (Tất nhiên, ở đây vẫn có một ngoại lệ tuyệt đối 
mà chúng ta sẽ bàn đến sau, đó là trường hợp của một vị Alahán, bậc đã diệt 
tận mọi khao khát hay tham ái) 


Một hành động hay nghiệp được xem là bất thiện về phương diện đạo 
đức khi nó được thúc đây bởi những hình thức của khát ái kết hợp với tham, 
sân, và s1 (/obha, dosa, moha). Một nghiệp được xem là thiện về phương 
diện đạo đức (hay “tốt” theo ngôn ngữ thông thường) khi nó được thúc đẩy 
bởi những yếu tô ngược lại: vô tham, vô sân, và vô si (trí tuệ). Khi nói một 
hành động được thúc đây như vậy là muốn nói nó bị thúc đây bởi sự “chủ ý” 
hay “cố ý” hơn là “tham ái”. Tuy thế, trong mọi hoạt động của khát ái, chủ ý 
cũng có mặt. Nó là yếu tố chỉ hướng và quy định hình thức cho hành động 
(nghiệp). 


Như vậy, mỗi hành động được thực hiện với chủ ý là một hành động có 
khả năng sáng tạo. Do ý chí nằm đăng sau nó, hành động này tạo thành một 
lực. Nó là một lực tương tự như những lực vật lý khác, dù vô hình, làm 
chuyên động thế gian. Băng những ý nghĩ, lời nói, và hành động của mình, 


chúng ta tạo ra thế gian của chúng ta từ sát-na này đến sát-na khác trong cái 
tiễn trình bất tận của sự đổi thay. Chúng ta cũng tạo ra bản chất của chúng ta 
nữa. Đó là, chúng ta uốn nắn nhân cách luôn thay đổi của mình bằng sự tích 
lũy những ý nghĩ, lời nói, và việc làm khi chúng ta trôi lăn trong cuộc đời. 
Chính sự lớn dần của những tích lũy này và sự vượt trội của một loại nào đó 
hơn những loại khác, quyết định những gì chúng ta sẽ trở thành, trong đời 
này và những đời sống sau đó. 


Trong việc tạo ra nhân cách, chúng ta cũng tạo ra điều kiện để nhân cách 
thực hiện những chức năng trong đó. Nói khác hơn, chúng ta cũng tạo ra loại 
thế gian mà chúng ta sống trong đó. Bởi thế mới nói tâm là chủ của thế gian. 
Tâm của một người thế nảo, thế gian của họ cũng như thế ấy. 


Nghiệp, như vậy, kế như sản phẩm của tâm, là lực đích thực và duy nhất 
trong dòng tiến sinh (dòng hữu phần hay duy trì "kiếp sống), dòng đi đến 
cuộc sông tương lai. Từ đây chúng ta hiểu được rằng chính tàn dư của tâm 
lực là yêu tố nhen nhóm lên một kiếp sống mới vào thời điểm chết. Nó là 
mối liên hệ duy nhất giữa kiếp sống này và kiếp sống khác. Và vì tiến trình 
là một dòng tương tục, nên chính sát-na tâm tác nghiệp cuối cùng vào thời 
điểm cheát tạo thành kiết sinh thức (thức nối liền) — còn gọi là sanh nghiệp 
hay nghiệp tái tạo. Những nghiệp tốt hoặc xấu khác sẽ có tác dụng ở giai 
đoạn sau đó, khi những điều kiện bên ngoài được xem là thuận lợi cho việc 
chín muỗi của nó. Lực hay sức mạnh của nghiệp yếu có thể bị vô hiệu hoá 
trong một thời gian dài bởi sự xen vào của một nghiệp mạnh hơn. Một SỐ 
loại nghiệp thậm chí có thể trở thành vô hiệu lực; song điều này không bao 
giờ xảy ra với loại nghiệp cực mạnh hay trọng nghiệp. Theo nguyên tắc 
chung, mỗi nghiệp đều cho ra một loại quả tương ứng nào đó, sớm hay 
muộn mà thôi. 


Nghiệp của mỗi cá nhân là hành động riêng của họ, những kết quả của 
nghiệp ây cũng là người thừa kế riêng của họ. Chỉ mình họ có toàn quyền 
đối với những hành động của họ, cho dù những người khác có thể cỗ gắng 
buộc họ (phải làm) ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, một nghiệp bắt thiện 
được làm dưới sự cưỡng buộc mạnh mẽ của người khác hoàn toàn không có 
cùng sức mạnh như khi một người tự nguyện làm. Dưới sự đe dọa của tra tấn 
hoặc cái chết, một người có thể buộc phải hành hạ hay giết chết người khác. 
Trong trường hợp như vậy ta có thể tin răng tính chất của nghiệp không đến 
nôi nghiêm trọng như nó sẽ là nếu họ cố tình chọn hành động theo cách đó. 
Trách nhiệm đạo đức nặng nề nhất thuộc về những người bắt buộc họ phải 
hành động, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối, họ vẫn phải gánh chịu một trách 


nhiệm nào đó, vì trong trường hợp cùng đường nhất họ vẫn có thể tránh làm 
hại người khác băng cách chọn cái chêt hoặc đê bản thân mình chịu sự tra 
tân. 


Điều này đặt ra cho chúng ta câu hỏi về nghiệp chung (collecfive 
kamma). Như chúng ta đã thấy, nghiệp của mỗi người là kinh nghiệm cá 
nhân của họ. Không ai có thể can thiệp vào nghiệp của người khác quá một 
điểm nào đó. Vì thế không người nào có thể xen vào đề làm thay đổi những 
kết quả của nghiệp riêng được. Tuy nhiên, cũng thường xảy ra trường hợp 
một số người hợp tác với nhau trong cùng loại công việc, và chia sẻ cùng 
một loại ý nghĩ; họ quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng lẫn nhau. 
Tâm lý đại chúng tạo thành nghiệp đại chúng. Do đó rất có thể tất cả những 
người này hình thành cùng một mô thức tác nghiệp, từ đó dẫn đến việc họ 
cùng hợp tác với nhau qua một số kiếp sông, và chia sẻ cùng một loại kinh 
nghiệm. Như vậy nghiệp chung chỉ là tập hợp của những nghiệp riêng, cũng 
như đám đông là tập hợp của các cá nhân mà thôi. 


Thực ra chính loại nghiệp cộng đồng này tạo thành các loại thế gian khác 
nhau - thế gian chúng ta đang sống, những trạng thái khổ đau nhiều hơn, và 
những trạng thái hạnh phúc tương đối. Mỗi người sống trong loại kiến trúc 
vũ trụ mà họ đã trang bị cho chính họ. Chính nghiệp của họ và nghiệp của 
những chúng sinh giỗng như họ đã tạo ra thế gian ấy. Điều này cho thấy vì 
sao trong không gian - thời gian đa chiều lại có nhiều thế gian (Loka) và 
nhiều cách tồn tại. Mỗi người tiêu biểu cho một loại tâm thức đặc biệt, kết 
quả của nghiệp. Tâm bị hạn chế bởi chính những giới hạn tự nó dựng lên. 


Kết quả của nghiệp được gọi là vi»aka, “đị thục quả '. Không nên lẫn lộn 
những từKzzza (nghiệp) và vipãka (dị thục quả) và những ý niệm mà 
chúng đại diện cho. Vipäka được tiền định bởi chính chúng ta do kamma đã 
làm trước đó. Nhưng trong ý nghĩa tối hậu, nghiệp tự nó là sản phẩm của sự 
chọn lựa và tự do ý chí: giữa những việc làm thiện và bất thiện, giữa những 
hành động tốt và xấu (đó là khi ta kèm nén được những áp lực bên ngoài và 
những khuynh hướng đã thiết lập sẵn). Vì vậy đức Phật nói: “Cổ ý ( tâm 
sở) tạo thành nghiệp. ” Không có sự cô ý hay chủ ý thì một hành động được 
xem là không có kết quả; nó không tạo ra những phản ứng mang ý nghĩa đạo 
đức. Tuy nhiên, cũng cân có sự dẻ dặt ở đây; nêu một hành động được làm 

với “sự sơ xuất đáng tội” tỏ ra có hại cho người khác, không biểu lộ sự chú 
ý, thận trọng hay cân nhắc, vẫn sẽ tạo ra nghiệp bất thiện và có quả báo của 
nó như thường. Mặc dù sự tác hại đó không được làm với ' “cố ý”, nghĩa là 
hành động không do sân hận thúc đây, vẫn có một “căn bắt thiện” khác hiện 


hữu, đó là si mê /obha) mà trong trường hợp này được kê như sự khinh suất 
vô trách nhiệm. 


Kamma (nghiệp) là hành động, vipäka là kết quả. Vì thế nghiệp là 
nguyên lý tích cực; quả là phương thức thụ động của tương lai sẽ tới. Sở dĩ 
người ta tin vào thuyết tiền định hay định mệnh vì họ chỉ thấy quả mà không 
thấy nhân. Trong tiến trình duyên khởi (0aricca-samuppäda) cả nhân lẫn 
quả được trình bày trong mối liên hệ thích đáng của chúng. 


Một người có thể bị điếc, câm, và mù bẩm sinh. Đây là hậu quả của một 
nghiệp bất thiện nào đó đã tự thể hiện nơi tâm thức của họ trong sát-na tâm 
cuối cùng của thời cận tử ở kiếp trước. Suốt cuộc đời, có thể họ phải gánh 
chịu những hậu quả của nghiệp đó, dù nó có là như thế nào. Nhưng sự kiện 
ấy không ngăn họ tạo tác những nghiệp mới thuộc loại thiện đề phục hồi lại 
sự thăng bằng trong kiếp kế. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của một thiện nghiệp 
từ quá khứ, cộng với nỗ lực của tự thân và những hoàn cảnh thuận lợi trong 
kiếp hiện tại (/ất nhiên kể cả việc giúp đỡ người khác với lòng bỉ mẫn). 
những ảnh hưởng của nghiệp xấu ấy thậm chí có thể giảm khinh ngay trong 
hiện tại. 


Những trường hợp như vậy xảy ra ở khắp nơi, có khi người ta còn vượt 
qua được những tật nguyên phê gớm nhất cả về thể xác lẫn tỉnh thần đến 
mức độ khó có thể ngờ nồi. Kết quả là họ đã chuyển được một quả xấu thành 
lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Song điều này đòi hỏi phải có sự can 
đảm và sức mạnh ý chí phi thường lắm, vì phần lớn những người trong hoàn 
cảnh như vậy vẫn cứ cam chịu thụ động những hậu quả của nghiệp xâu của 
họ, cho đến khi những quả ấy cạn kiệt. Đây ắt hắn phải là trường hợp của 
những người suy nhược tâm thần bẩm sinh hay nằm trong những trạng thái 
thấp thỏi của khổ; hầu như không có một khả năng nào cho việc vận dụng tự 
do ý chí, họ phải lệ thuộc hoàn toản vào sự tiền định cho đến khi quả xấu 
phát triển và chấm dứt theo tự nhiên của nó. 


Như vậy, nhờ nhìn nhận có yếu tố tiền định ở một mức độ nảo đó, nhưng 
đồng thời vân duy trì uy thế tuyệt đối của ý chí, đạo Phật đã giải quyết được 
một vấn đề đạo đức mà dường như không thể giải quyết được bằng cách 
khác. Một phần của cá tính con người, và những điều kiện trong đó nó tồn 
tại, được tiền định bởi những nghiệp và toàn bộ cá tính quá khứ, nhưng 
trong những phân tích cùng tột, tâm có thể tự giải thoát khỏi sự ràng buộc 
của cấu trúc cá tính quá khứ và dẫn thân vào một hướng mới. 


Đến đây chúng ta đã thấy răng ba nhân của nghiệp bất thiện: tham, sân, 
và s1 tạo ra những dị thục quả xấu; ba nhân của nghiệp thiện: vô £ham, vô 
sân, và vô sỉ tạo ra những đị thục quả tốt. Những hành động được thực hiện 
một cách máy móc hay vô tình hoặc ngẫu nhiên so với hành động khác có 
một mục đích hoàn toàn khác, không tạo ra dị thục quả ngoài những hậu quả 
có tính máy móc tức thời của chúng. Nếu ta đạp lên một con kiến trong bóng 
tối, ta không có trách nhiệm đạo đức về cái chết của nó. Ta chỉ là một công 
cụ vô tình của nghiệp riêng con kiến trong việc tạo ra cái chết của nó. 


Nhưng, trong khi có một tầm rộng lớn của những hành động hay nghiệp 
thuộc loại vô tình vốn không thê tránh được như vậy, những nghiệp quan 
trọng hơn trong cuộc sống của mỗi người đều bị chỉ phối bởi một nhân này 
hay nhân khác trong sáu nhân thiện và bất thiện này. Ngay cả nơi mà đời 
sông về phương diện vật lý không hoạt động, những tư duy vẫn làm việc và 
chúng cũng đang tạo ra nghiệp. Bởi thế sự tu tập tâm cốt ở chỗ loại trừ (chứ 
không đè nén) những trạng thái tâm bắt thiện và thay thế bằng những trạng 
thái tâm thiện. Văn minh hiện đại phát triển bằng cách đàn áp những bản 
năng bất thiện (phản xã hội), cho nên thỉnh thoảng lại nổi lên những cuộc 
bùng nổ bất thiện. Một cuộc chiến tranh nồ ra và những kẻ mắc chứng cuồng 
sát tự động xuất hiện, tội ác sát nhân được khen ngợi. Ngược lại, đạo Phật 
nhắm vào việc loại trừ những yếu tố tinh thần bắt thiện. Và để làm điều này, 
những kỹ thuật thiền đặc biệt (0„ãvan3) là cần thiết. 


Thiện nghiệp là sản phẩm của những trạng thái tâm thiện. Và để chắc 
chăn về điều này, nhất thiết phải có sự hiểu biết về các trạng thái tâm và 
những động lực kín đáo nhất của con người. Trừ phi điều này được làm, 
chúng ta gần như không thể trau dồi được những thiện nghiệp một cách 
tuyệt đối, vì trong tâm thức của mỗi người có một khu liên hợp của những 
động cơ thúc đầy ấn tảng. Chúng được xem là â ân tàng vì chúng ta không 
muôn nhìn nhận chúng. Trong môi người, ai cũng có một cơ cầu phòng thủ 
ngăn không cho ta thấy quá rõ bản thân mình. Nếu bất ngờ có dịp đối diện 
với tâm tiềm thức của mình, có thể ta sẽ lãnh một cú sốc tâm lý khó chịu. 
Cái hình ảnh được xây dựng cần thận của ta về chính bản thân mình bị tan 
vỡ một cách sống sượng. Ta lấy làm kinh sợ bởi sự thô lỗ, đã man không 
ngờ nồi của những động cơ đích thực của mình. 


Người làm công việc xã hội nhiệt tình và năng động có thể phát hiện ra 
rằng những øì họ gọi là phục vụ xã hội, thực ra bị thúc đây bởi ước muốn 
thích sai bảo người khác, thích cho người khác biết những gì là tốt và buộc 
họ phải làm theo ý mình mà thôi. Người làm công việc nhân đạo luôn tranh 


đấu cho những người yêu đuối thế cô, có thể thấy rằng lòng căm phẫn mang 
tính đạo đức của họ đôi với những bất công xã hội chẳng qua chỉ là sự bộc lộ 
lòng sân hận của họ về người khác, làm ra vẻ tự trọng mình và tôn trọng mọi 
người bằng cái vỏ quan tâm đến những nạn nhân của xã hội. Hoặc những gì 
họ làm chỉ là để bù đắp lại những khiếm khuyết ân náu trong nhân cách 
riêng của họ mả thôi. Tất cả những sự kiện này đã được các nhà tâm lý học 
ngày nay biết đến, nhưng có được bao người tự nguyện hiến mình cho các 
cuộc thăm dò của các nhà phân tích tâm lý này? Đạo Phật dạy chúng ta biết 
cách thăm dò và khám phá chính bản thân mình, và tự làm cho mình không 
bị ảnh hưởng bởi những phát giác khó chịu hay những phát hiện đến độ sửng 
sốt Ấy, băng cách thừa nhận trước rằng không có một nhân cách nào không 
thay đối, không có “cái ngã” nào để ngưỡng mộ hay lên án. 


Một hành động khi đã làm rồi là xong nếu nói về tính năng thực sự của 
nó. Và nghiệp ây không thê thay đôi được. 


Ngón tay chuyển động viết ra rồi, 
Bất kể lòng thành hoặc trí khôn, 
Bạn không thể dụ nó quay lại 
Xoá được nửa dòng đã viết ra. 
Nước mắt tuôn rơi cũng vô ích 
Một chữ, làm sao xoá sạch đáy! 
(Edward Fritzgerald: The Rubaiyyat of Qmar Khayyam) 


Ngón tay chuyên động (moving finger) không phải là điều bí ân đối VỚI 
người am hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Đừng hỏi ngón tay của ai viết trên 
tường. Nó chính là của bạn. Những gì còn lại của nghiệp là tiềm lực hay 
những kết quả không thể tránh được của nó. Có thể nói đó là một lực phóng 
thích vào dòng thời gian, và đúng lúc sẽ phải cho quả. Và khi nó đã cho quả, 
dù tốt hay xấu, sức mạnh của nó phải diệt như mọi lực khác — và lúc đó 
nghiệp cũng như quả của nó không còn nữa. Nhưng khi nghiệp cũ diệt, 
nghiệp mới lại được tạo ra trong môi sát-na của từng giờ sinh hoạt. Thế là 
tiến trình sống, hệ luy trong khổ, cứ mãi tiếp tục. Nó được mang theo cùng 
với dòng tham ái. Thực sự bản chất của nó chính là khát ái đó, ước muốn đó 
— ước muốn vốn mang nhiều hình thức, không bao giờ thoả mãn, và luôn tự 


làm mới lại. Mang nhiều hình thức như Proteus (thần Prote, người hay thay 
đổi ý định hay thay đổi hình dạng) và bất tử như chim thần Phoenix (chim 
Phượng Hoàng, một loại chim trong thần thoại, người ta nói nó tự thiêu đến 
chết trong lửa rồi tái sinh lại từ tro tàn). 


Nhưng khi ý chí muốn chấm dứt khát ái có mặt, một sự thay đôi xảy ra. 
Tâm vôn khao khát vị ngọt trong lĩnh vực giác quan giờ đây xoay lưng lại. 
Một ước muốn hay hoài bão khác, khác hơn ước muôn thuộc các giác quan, 
gom góp sức mạnh và xung lực. Đó là ước muốn đối với sự diệt, đối với sự 
tịch tịnh, đối với sự đoạn tận khổ ưu - ước muốn đối với Niết-bàn. 


Bây giờ, ước muốn này xung khắc với mọi ước muốn khác. Bởi thế nếu 
nó đủ mạnh nó sẽ diệt sạch mọi ước muốn kia. Dần dần khát ái cũng tiêu 
mòn, trước tiên là những khát ái thô xuất phát từ ba căn bất thiện (tham, sân, 
si); rồi đến những ước vọng cao hơn; sau đó đến những chấp thủ, tất cả đều 
khô héo và tàn lụn, rồi bị dập tắt bởi ước muốn không gì cưỡng lại được đối 
với Niết-bàn. 


Và khi chúng khô héo, tàn lụn, thì những hành động không còn cho quả 
thay chỗ chúng, vì thế dòng tiến sinh (dòng tương tục của sự sống) khô cạn. 
Những hành nghiệp bất thiện không thể được thực hiện, vì các căn của 
chúng đã tàn lụn, không còn căn cứ đề chúng tác hành. Những hành nghiệp 
thiện đến lượt chúng cũng trở nên vô sinh, vì chúng không còn bị tác động 
bởi ước muốn (tham ái) nên chúng không còn phóng một lực nào nữa vào 
tương lai. Cuối cùng không còn chút ái lực nào để tạo ra một kiếp sông khác. 
Mọi thứ đã bị nuốt chửng bởi ước muốn đối với sự diệt tận mọi ước muốn. 


Khi mục đích của ước muốn đó đã đạt đến, liệu nó có còn là một ước 
muốn (dục) nữa không? Người ta có tiếp tục khát khao những gì họ đã đạt 
được không? Ước muốn cuối cùng của mọi ước muốn là không làm mới lại 
cái ngã, mà là diệt ngã. Vì trong sự thành tựu của nó cũng là cái chết của nó. 
Niết-bàn đã được đạt đến. Vì thế Đức Phật nói: 


“Đối với sự diệt tối hậu của khổ, mọi nghiệp — thiện và bắt thiện — phải 
được vượt qua, phải được từ bỏ. Bỏ qua một bên cả thiện lân ác, vị đy đạt 
đên Niêt-bàn, không còn con đường nào khác. ” 


VỊ Alahán lúc ấy sông chỉ để cảm thọ phần thọ mạng còn lại của ngài. 
Và khi xung lực cuôi cùng ấy đi đến chỗ chấm dứt, các uân của vị ấy cũng đi 
đến chỗ chấm dứt, không bao giờ tái tạo lại, không bao giờ được thay thế lại. 
Chính do sự phục hồi liên tục của các uẫn mà có khổ; giờ đây chỉ có giải 


thoát. Chính do sự kết hợp của các uẫn mà phát sinh ảo tưởng — ảo tưởng về 
tự ngã. Giờ đây chỉ có Thực Tại. 


Và Thực Tại thì nằm ngoài mọi khái niệm. 
-—-oÚO--- 
NGHIỆP VÀ LÝ NHÂN QUÁ 
Francis Story 


Có phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều thuận theo 
nghiệp(kamưna) cả không?” Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này bằng sự 
xác nhận hay phủ nhận đơn giản được, vì nó liên quan đến toàn bộ vấn đề 
của tự do ý chí trái ngược với quyết-định-luận, hay nói theo ngôn ngữ quen 
thuộc, “định mệnh”. Câu trả lời đơn giản nhất có thể đưa ra ở đây là phần 
lớn những trường hợp và sự kiện chính trong cuộc đời là do nghiệp tác động, 
song không phải tất cả. 


Nếu mọi việc được tạo điều kiện trước đến từng chi tiết bởi nghiệp hoặc 
bởi những quy luật vật lý của vũ trụ, ắt hắn sẽ không có chỗ cho hoạt động 
của tự do ý chí trong cái mô thức nhân quả nghiêm ngặt ấy được. Và vì lý do 
đó, việc giải thoát tự thân khỏi cơ cấu nhân quả đối với chúng ta sẽ là điều 
không thể, cũng như chuyện đạt đến Niết-bàn sẽ không bao giờ xảy ra. 


Trong phạm vi những sự kiện hàng ngày và những rắc rối của cuộc đời 
như bệnh đau, tai nạn và những kinh nghiệm đại loại như vậy, mỗi kết quả 
phải có hơn một nhân để tạo ra nó, và trong phần lớn các trường hợp, 
nghiệp (&amma) là yếu tô sắp đặt trước, nó cho những ảnh hưởng bên ngoài 
khả năng kết hợp và tạo ra kết quả nhất định. Trong trường hợp của tình 
huống liên quan đến một chọn lựa đạo đức, thì tình huống tự nó là sản phẩm 
của nghiệp quá khứ, nhưng phản ứng của cá nhân đối với tình huống ấy lại 
là một trận đấu tự do của ý chí và chủ tâm (tư tâm sở). 


Chăng hạn một người, do kết quả của nghiệp bất thiện hoặc trong kiếp 
này hoặc trong một kiếp quá khứ, có thể rơi vào hoàn cảnh nghèo đói tuyệt 
vọng, trong hoàn cảnh ấy anh ta bị cám dỗ mãnh liệt vào việc trộm cắp, hoặc 
vào một con đường tội lỗi nào đó sẽ đưa những nghiệp bắt thiện của quá khứ 
Ấy, vào tương lai. Đây là một tình huống có nội dung đạo đức, vì nó kéo chủ 
thể vào một mối quan hệ của những tiềm năng luân lý. Ở trường hợp này, sự 
tự đo chọn lựa của anh ta bắt đầu có hiệu lực; thay vì đầu hàng trước cám dỗ 


của tội ác, anh có quyền chọn sự lao khổ thêm nữa (để chấm dứt nghiệp bất 
thiện đó). 


Trong vòng Thập Nhị Nhân Duyên (0?aricca samuppada - Pháp Duyên- 
khởi), các yếu tô thuộc tiền kiếp, đó là vô minh và các hành nghiệp do vô 
minh làm duyên, được tóm tắt như tiến trình tác nghiệp thuộc quá khứ. 
Nghiệp này tạo ra thức (kiết sanh thức), danh và sắc, các lãnh vực nhận thức 
giác quan (lục nhập), xúc và thọ như những dị thục quả của nó, và các yếu tố 
nảy gọi là nhóm quả hiện tại. Như vậy cơ cấu tâm-vật-lý hay Danh và Sắc là 
sự thể hiện của nghiệp quá khứ hoạt động trong hiện tại, và các hiện tượng 
được nhận thức, được kinh nghiệm qua các ngã của giác quan (ngũ căn) 
cũng vậy. 


Nhưng song hành với các quả hiện tại này là dòng tác nghiệp khác. Dòng 
nghiệp được kiểm soát bằng ý chí này là hành nghiệp hiện tại; nó là đối tác 
tương ứng trong hiện tại của tiến trình nghiệp quá khứ. Nó chi phối các yếu 
tô ái, thủ, và hữu. 


Trên thực tế, điều này có nghĩa rằng dòng “sanh hữu” có gốc ở nghiệp 
quá khứ, vào lúc nó thể hiện ra như sự phản ứng cá nhân, chăng hạn một 
mức độ tham ái phát sinh như kết quả của một cảm thọ lạc, năm dưới sự 
kiểm soát của ý chí, vì thế trong khi chủ thể không có sự kèm chế đối với 
những tình huống trong đó anh ta hiểu rõ bản thân mình, sau khi đã tạo tác 
chúng trong quá khứ, anh ta vẫn có sự kiểm soát chủ quan đối với phản ứng 
của mình trước những tình huống ấy ở hiện tại, và chính sự kiểm soát này 
tạo ra những điều kiện (duyên) cho tương lai của anh. Hành nghiệp hiện tại 
như vậy có hiệu lực trong hình thức của những dị thục quả tương lai, và 
những dị thục quả tương lai này là phó bản trong tương lai của những quả 
nghiệp hiện tại. Một cách chính xác nó chi phối trạng thái sinh và những 
điều kiện trong tương lai, điều này đã được diễn tả trong (2aricca 
samuppada: Pháp Duyên-khởi) như sinh, giả, chết, v.v... Toản bộ chu kỳ 
ngụ ý một chuỗi năng động trong đó trạng thái do những nghiệp quá khứ tạo 
điều kiện cũng đồng thời là sự ấp ủ của những nghiệp hiện tại và dị thục quả 
tương lai của chúng. 


Như vậy nghiệp không những là quy luật thiết yếu của tiến trình trở 
thành (sanh hữu), mà chính nó là tiễn trình đó, và nhân cách đặc thù chỉ là sự 
thể hiện hiện tại của hoạt động của nó. Nguyên tắc của người Thiên Chúa 
“shét tội nhưng thương yêu kẻ phạm tội” là vô nghĩa theo quan điểm Phật 


^33 


giáo. Có nghiệp, nhưng không có người tác nghiệp; “tội” và “người phạm 


tội” không thể tách hai; chúng ta là những hành động hay nghiệp của chúng 
ta, và ngoài nghiệp không có người tác nghiệp. 


Các Phương Thức Duyên HỆ. 


Tính chất duyên hợp của mọi hiện tượng tâm-vật-lý được phân tích dưới 
hai mươi bốn mặt, gọi theo Päli là Paccaya (duyên hệ). Mỗi duyên trong hai 
mươi bốn duyên (paccaya) này là một yếu tô trợ giúp cho sự khởi sanh của 
các pháp hữu vi (những vật do điều kiện tạo thành). Duyên thứ mười ba là 
nghiệp duyên (#amma paccay4a), đại diện cho những nghiệp quá khứ tạo 
thành căn cứ (hay duyên) của một cái gì đó sẽ sanh sau. Sáu căn và sáu cảnh, 
đó là, các cơ quan vật lý của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và nhận biết, mà 
như chúng ta đã thấy, xuất hiện vào lúc tái sinh kết hợp với danh-sắc, cung 
cấp “duyên” cho sự khởi sanh của thức tiếp theo, và từ đó “làm duyên" cho 
các phản ứng tâm lý theo sau nó. Tuy nhiên, ở đây cũng cần lưu ý rằng mặc 
dù nghiệp kề như ý hành (tư tâm sở) kết hợp với hiện tượng tâm lý đã khởi 
lên, hiện tượng tự chúng vần không phải là kết quả (nghiệp quả). Cách tác 
duyên thứ mười bốn (trong 24 duyên) là guả đuyên - vipäka, kê như một 
duyên theo cách của nghiệp quả cho hiện tượng tâm-vật-lý, nhờ thiết lập căn 
cứ cần thiết trong năm lĩnh vực của ngũ thức (ngũ song thức). 


Vấn đề có những sự kiện xảy ra do các nhân khác ngoài nghiệp có thể 
được chứng minh bằng những quy luật tự nhiên. Nếu không phải như thế, thì 
việc cố gắng tránh hay chữa bệnh sẽ là vô ích. Nếu có một bản chất dễ mắc 
một chứng bệnh nào đó do nghiệp quá khứ, và những điều kiện vật lý hiện 
tại tạo ra bệnh cũng có mặt, thì bệnh chắc chắn sẽ phát sinh. Cũng có trường 
hợp mọi điều kiện vật lý có mặt, nhưng do nghiệp duyên không có, bệnh sẽ 
không sinh; hoặc với sự có mặt của các nhân tố vật lý, bệnh phát sinh cho dù 
văng mặt một nghiệp duyên. Bởi thế cần phải phân biệt sáng suốt giữa 
những bệnh được xem là kết quả của nghiệp và những bệnh chỉ do điều kiện 
vật lý tạo ra; nhưng vì lẽ không thê phân biệt được hai trường hợp này nếu 
không có tri kiến về các kiếp quá khứ (túc mệnh trí), nên mọi bệnh đều phải 
được điều trị theo như cách chúng được tạo ra bởi những nguyên nhân vật lý 
thuần tuý mà thôi. Khi Đức Phật bị Đềbàđạtđa lăn đá làm cho chân bị 
thương, ngài có thể giải thích rằng thương tích là quả của một tội hành hung 
nảo đó ngài đã phạm phải trong một tiền kiếp, cộng với hành động của 
Đèbàđạtđa giúp cho nghiệp ấy có hiệu lực. Tương tự, cái chết đữ tợn của 
trưởng-lão Mục Kiền Liên là kết quả phối hợp giữa nghiệp quá khứ của ngài 
Và sự cô ý sát nhân của nhóm đạo sĩ kình địch mà hành động của họ đã cung 
cấp ngoại duyên cần thiết cho cái chết ấy xảy ra. 


Lý Nhân Quả 


Tiến trình nhân quả trong đó Kzmmna (nghiệp) và Vipaka (quả) kế như 
phương diện nghiệp quả duy nhất, là một tác động qua lại phố biến giữa các 
lực của vũ trụ. Liên quan đến vẫn đề tự do ý chí trong một vũ trụ do nhân 
quả tạo điều kiện (thế giới duyên sanh), quan niệm vẻ thực tại được Henri 
Bergson (1859-1941, cha đẻ của thuyết trực giác, sự Biến Hóa Sáng Tạo) 
giới thiệu được mặc nhiễn công nhận là mới mẻ đối với phương Tây, đã soi 

sáng đáng kế trên khái niệm của đạo Phật. Bergson cho răng cuộc sống là 
một sự trở thành không ngừng, vốn lưu giữ quá khứ và sáng tạo tương lai. 
Những vật thể cứng có vẻ vững chắc và bền lâu dường như kháng lại dòng 
chảy này và có vẻ có thật hơn dòng chảy, chỉ là những giai đoạn cắt ngang 
qua dòng chảy. Những quan niệm cho răng tâm chúng ta mang thực thể sinh 
động và là một phần của thực thê ấy, nó sông và chuyên động trong thực thể 
ấy, những quan niệm về thực tại này đã bị quy định và giới hạn bởi những 
nhu cầu về sự hoạt động đặc biệt của nó. 


Ở đây chúng ta có một giải thích của phương Tây về tình trạng vô 
minh (2v//đ) — “những quan niệm về thực tại đã bị quy định và giới hạn bởi 
những nhu cầu về sự hoạt động đặc biệt của nó” — và chúng ta cũng có sự 
giải thích của ông về tính vô thường (anicca), sự trở thành không ngừng, 
nguyên lý của sự đối thay. Bergson cũng gôm luôn tính vô ngã (anafí4) vào 
hệ thống của ông, vì trong tiễn trình của sự thay đổi không ngừng này, chỉ có 
sự thay đổi, không có “vật thể” thay đổi. Vì thế, Bergson nói, khi chúng ta 
xem hành động của mình như một chuỗi những bộ phận bồ sung liên kết với 
nhau, mỗi hành động được nhìn như vậy là do điều kiện tạo thành một cách 
chặt chẽ; tuy thế khi chúng ta xem toàn bộ dòng đời của mình chỉ là một và 
không thê tách ra được, nó có thể được tự do. Đối với dòng đời mà chúng ta 
có thể xem là thực tại của vũ trụ cũng thế, khi chúng ta nhìn nó đúng theo 
từng chi tiết mà trí tuệ giới thiệu nó đến ta, nó có vẻ như một trật tự duyên 
sinh thực sự, mỗi trạng thái riêng biệt có căn cứ của nó nơi một trạng thái 
đứng trước, tuy thế như một tổng thể, hay như một xung lực sinh động 
(nghiệp), nó lại tự do và sáng tạo. Chúng ta được tự do, Bergson nói, khi 
hành động của chúng ta xuất phát từ toàn bộ nhân cách của chúng ta, tức khi 
chúng ta diễn đạt nhân cách đó. Những hành động này không phải không do 
điều kiện tạo thành, song các điều kiện (duyên) không phải ở bên ngoài mà ở 
trong nhân cách của chúng ta, nhân cách ấy cũng chính là chúng ta vậy. 
Theo cách nói của đạo Phật, các hành (sankhara) hay hành nghiệp của 
chúng ta ở quá khứ là nhân cách của ta, và nhân cách đó được quy định hay 


tạo điều kiện không bởi gì khác ngoài ý chí, tức cetanã (tư tâm sở) của chính 
chúng ta. 


Bergson đã trình bày chi tiết một triết lý hoàn hảo về không gian và thời 
gian để đưa hiện thực vào quan điểm năng động này, quan điểm mà ông gọi 
là “Sự Tiến hoá Sáng tạo” (Creative Evolution), và kết luận chung của ông 
cho rằng vấn đề tự do ý chí đối nghịch với quyết định luận (định mệnh) đã 
được mặc nhiên công nhận một cách sai lầm; giống như những vấn đề bất 
định của đạo Phật, vấn đề không thể được trả lời vì tự thân nó là sản phẩm 
của sự bất nhất khác thường, rằng “quan niệm đặc biệt về thực tại đã bị quy 
định và hạn chế bởi những nhu cầu của một hoạt động đặc biệt” mà trong 
đạo Phật gọi là vô minh (avi//ã), trạng thái dốt nát nguyên sơ. 


Khái niệm về nhân quả trong thế giới vật lý đã trải qua những biến đổi 
của một trật tự quan trọng trong ánh sáng của vật lý lượng tử (quantium 
physIcs) và sự tăng trưởng kiến thức của chúng ta đối với cấu trúc nguyên tử 
của vật chất. Tóm lại, vị trí hiện nay có thể được tuyên bố như vây: Trong 
khi người ta có thể tiên đoán định lượng những trạng thái tương lai của phần 
lớn những đơn vị nguyên tử, họ lại không thể định trước được trạng thái hay 
vị trí của bất kỳ một nguyên tử đặc biệt nào. Có một sự chênh lệch về quyền 
tự do hành động đối với cách cư xử của một cá nhân, điều vốn không có đối 
với tập thể nói chung. Trong những thời kỳ của con người, dựa vào diễn biến 
của những sự kiện, người ta có thể tiên đoán một quốc gia nào đó, như 
Gondalia chẳng hạn, sẽ lâm vào tình trạng chiến tranh vào một ngày nào đó, 
song họ không thể đoan chắc với bất kỳ một người Gondalia nào rằng người 
này sẽ tham gia tích cực trong chiến tranh. Anh ta có thể là một người phản 
chiến, đứng ngoài cuộc chiến theo quyết định riêng của mình; hoặc anh ta có 
thể đứng ngoài cuộc chiến do không đủ khả năng về phương diện thể chất. 
Chúng ta có thể nói rằng, “Nước Gondalia sẽ chiến tranh”, nhưng không thê 

ói, “Người Gondalia đó sẽ tham chiến”. Ngược lại, nếu chúng ta biết rằng 
một người Gondalia nào đó về phương diện thể lực không thích hợp, chúng 
ta có thể đoan chắc anh ta sẽ không tham chiến. Yếu tô khiến chúng ta 
không thể tiên đoán với mức độ chắc chăn, đó là tự do ý chí của cá nhân 
người Gondalia, yếu tô này có thể khiến anh ta trở thành một người theo chủ 
nghĩa sô-vanh (chauvinist) và là một anh hùng dân tộc, hoặc cũng có thể là 
một người theo chủ nghĩa hoà bình và chấp nhận làm người tù của một trại 
tập trung (concenfrafion cam?). 


Nghiệp Hoạt Động Như Thế Nào? 


Đi vào chỉ tiết của những cách trong đó nghiệp hoạt động, chúng ta cần 
hiểu rằng khi nói tới nghiệp là chỉ nói đến hành động có chủ ý. Cefanäham 
Bhikkhave kammam vadämi — “Ý chí, chủ ý, này các Tỳ Khưu, là những gì 
Như-Lai gọi là nghiệp ” — đây là định nghĩa do đức Phật đưa ra. Tham, sân, 
và sĩ là những căn (gốc) của bất thiện nghiệp; vô tham, vô sân, và vô sĩ (trí 
tuệ) là gôc của thiện nghiệp. Hạt giống được gieo như thế nảo, thì cây và trái 
của nó sẽ là như vậy; từ một cái tâm và chủ ý không trong sạch, chỉ có 
những ý nghĩ, lời nói, và việc làm không trong sạch mới có thể phát ra; từ 
những ý nghĩ, lời nói, và việc làm không trong sạch như vậy, chỉ có thể dẫn 
đến những hậu quả xấu ác mà thôi. 


Quả tự nó có thể xảy ra trong cùng một kiếp sông. Khi điều này xảy ra 
thì nghiệp đó được gọi là hiện báo nghiệp - dittha dhamma vedanya- 
kamma - tiên trình nhân quả giữa hành động (nghiệp) và kết quả (quả) 
thường có thể được theo dấu một cách rõ rệt, như trường hợp một người 
phạm tội ác liền sau đó bị trừng phạt vậy. Những nghiệp cho quả trong kiếp 
kế được gọi làsanh báo nghiệp - Upapajja vedaniya-kamma. Thường 
những người nhớ được tiền kiếp của họ cũng có thể nhớ được nghiệp nảo đã 
tạo ra những điều kiện hiện tại của họ. 


Những nghiệp nảo chín muôi trong những kiếp tiếp theo sau (kiếp kế) — 
nghĩa là từ kiếp thứ hai trở đi thì gọi là hậu báo nghiệp — aparäpariyä 
vedamya-kamma — đây là những nghiệp, do thường xuyên làm, đã trở thành 
thói quen và có khuynh hướng cho quả nhiều lần trong những kiếp sau đó. 
Tập hành duyên (Zsevana paccay4) là duyên thứ mười hai trong 24 duyên và 
liên hệ đến tâm - nghiệp (kamma-citta, là tâm tạo tác nghiệp, đề phân biệt 
với tâm quả, vipaka-citta, tâm hưởng quả của nghiệp quá khứ, có tính cách 
thụ động), trong đó những tốc hành tâm đi trước(avana-ci/a) là một duyên 
cho những tốc hành tâm nối tiếp theo sau bằng sự lập lại. Tâm lý học hiện 
đại gọi điều này là sự hình thành thói quen, và xem nó là một yếu tô tạo điều 
kiện rất mạnh của tâm và nhân cách. Đạo Phật thì nhắn mạnh đến sự lập đi 
lập lại liên tục của những việc làm thiện, những hành động từ ái, bồ thí, và 
thường xuyên trú tâm trên những đề mục thiện, nâng cao tâm thức, như niệm 
tưởng những ân đức của Phật, Pháp, Tăng chăng hạn, để thiết lập sự hình 
thành thói quen mạnh mẽ theo những chuẩn mực tốt và lợi ích. 


Tuy nhiên, ba loại nghiệp đã mô tả ở trên có thể sẽ không cho bất kỳ quả 
báo nào nếu các duyên khác cần thiết cho sự trổ sanh của quả thiếu đi hoặc 
không có. Chăng hạn, tái sinh trong số những hạng chúng sinh hạ liệt sẽ 
ngăn hay làm chậm lại những quả lợi ích của một thường nghiệp. Cũng có 


khi một chướng nghiệp, nếu mạnh hơn ba nghiệp kể trên, sẽ ngăn quả báo 
của những nghiệp ấy. Nghiệp ngăn không cho quả như vậy gọi là vô hiệu 
nghiệp - ahosi kamma. Cũng như, có những sự kiện xảy ra mà không có 
nghiệp nào kế như một nguyên nhân thế nào, ở đây cũng thế, có những hành 
động chỉ là những tiềm lực, vẫn chưa thực hiện được như vậy. Những hành 
động này, tuy nhiên, thường là những hành động hay nghiệp yếu ớt và tương 
đối không quan trọng, tức những hành động không do bất kỳ một xung lực 
mạnh mẽ nào thúc đây và chỉ mang theo nó chút ít ý nghĩa đạo đức mà thôi. 


và phương diện nhiệm vụ, các loại nghiệp hoạt động theo bốn cách. Thứ 
nhất làsanh nghiệp — janaka-kamma, nghiệp tạo ra phức hợp năm uẫn hay 
danh và sắc vào lúc sinh và qua mọi giai đoạn sinh của nó trong suốt đời 
sống. Thứ hai là trì nghiệp -wpa/thambhaka-kamma, là loại nghiệp không 
có những dị thục quả và chỉ có khả năng duy trì các quả nghiệp hiện hữu. 
Thứ ba là chướng nghiệp — upap1lakakamma,loại nghiệp mà mãnh lực thiện 
hay bất thiện của nó đè nén được các quả nghiệp khác và làm trì hoãn hay 
ngăn lại sự trổ sanh của những quả nghiệp ấy. Loại cuối cùng trong nhóm 
làm nhiệm vụ này là đoạn nghiệp — upacchedakakamma, là nghiệp có tác 
dụng lớn đến độ nó huỷ diệt hoàn toàn ảnh hưởng của nghiệp yếu hơn và 
thay thế bằng những quả nghiệp của chính nó. Nghiệp này đủ sức mạnh để 
cắt đứt thọ mạng của một người, vì thế nó được gọi là đoạn nghiệp đúng 
theo nghĩa đen. 


Những hành động hay nghiệp nhẹ và không quan trọng mà chúng ta làm 
hàng ngày tất nhiên cũng có những quả báo, nhưng chúng không phải là 
những nhân tố có tác dụng chi phối trừ phi những nghiệp này trở thành một 
phần của sự hình thành thói quen. Những nghiệp quan trọng đã trở thành 
thói quen, hoặc thiện hoặc bất thiện, được gọi là nghiệp thực hành thường 
xuyên — bahuka-kamma, và hiệu quả của chúng ưu thế hơn hiệu quả của 
những nghiệp không quan trọng về phương diện đạo đức hay hiếm khi được 
thực hiện. Những hành động nào bắt nguồn từ một xung lực đạo đức hay phi 
đạo đức cực mạnh và mang một hình thức quyết liệt, được gọi là trọng 
nghiệp — garuka-kamma, những nghiệp này cũng có khuynh hướng rơi vào 
nhóm hiện báo nghiệp — đ7ƒ£hadhamna-vedaniya-kamma, và có hiệu lực 
trong cùng mội kiếp sống hoặc trong kiếp kế tiếp. Những hành động như 
làm chảy máu một vị Phật, sát hại một vị Alahán, giết cha, giết mẹ, và cố 
găng chia rẽ tăng chúng (phá hoà hợp tăng). Mặc dù đây là những nghiệp phi 
công đức chính, song cũng có nhiều nghiệp khác nhẹ hơn sẽ cho quả trong 
kiếp kế nếu vắng mặt trọng nghiệp. Đối với loại trọng nghiệp thiện cũng áp 
dụng như thế. 


Hiện báo nghiệp cho chúng ta những đữ kiện để nghiên cứu sự hoạt động 
của quy luật nhân quả một cách khách quan. Thông thường thì tội ác sẽ đem 
lại những hậu quả của nó trong cùng một kiếp sống theo trình tự của những 
sự kiện có thể theo dâu được một cách rõ ràng, song điều này không phải lúc 
nảo cũng xảy ra như vậy. Để cho một tội ác nhận sự trừng phạt xứng đáng, 
một cơ cấu phức tạp của các nguyên nhân phải được thực hiện. Trước hết, 
phải có một hành vi phạm tội hay nghiệp (ka/mm.). Sự trừng phạt lúc đó còn 
tuỳ thuộc vào bộ luật hình sự hiện hành, vào lực lượng cảnh sát, vào tình 
huống tội phạm được phát hiện, và nhiều yêu tô phụ thuộc khác. Chỉ khi tất 
cả những yếu tố này kết hợp lại thì tội phạm mới nhận sự trừng phạt thích 
đáng trong cùng kiếp sống. Nếu các nhân tổ ngoại lai không đủ, một mình 
nghiệp sẽ không tạo ra những hậu quả tức thời của nó được, và chúng ta cho 
là tội phạm đã thoát khỏi trừng phạt. 


Tuy nhiên, vẫn đề không đúng như thế, sớm hay muộn, có thể kiếp này 
hay kiếp kế, những tình huống. sẽ liên kết lại với nhau, dù gián tiếp, và cung 
cấp cơ hội cho nghiệp tạo ra kết quả của nó. Do đó, theo quan điểm của đạo 
Phật, việc kết án tử hình không dựa trên sự cân nhắc về lòng khoan dung đối 
với kẻ sát nhân, một điều luôn gây tranh cãi, vì lẽ khoan dung một tội phạm 
hàm ý sự bất công của xã hội đối với nạn nhân, và tỏ ra thiếu sự bảo vệ đối 
với những người có thể trở thành nạn nhân trong tương lai; vẫn đề cần phải 
dựa trên sự cân nhắc về nghiệp quả đối với những người làm nhiệm vụ kết 
án tử hình kẻ tội phạm, vì theo đạo Phật, giết hay sai bảo người khác giết 
đều là trọng nghiệp cả. 


Trong phạm vi bài giảng này, chúng ta không thể đi sâu vào việc luận 
bàn về sự khác nhau trên phương diện đạo đức giữa hành động của một 
người giết người khác vì tham hay sân, và một người vì thực hiện bốn phận 
của mình đối với xã hội mà kết án tử hình người khác. Tất nhiên phải có sự 
khác nhau ở đây, không hoài nghĩ gì cả; tuy thế đối với tâm lý học Phật giáo, 
rõ ràng rằng không có hành vi giết người nào có thể được hoàn tất mà không 
khởi lên một xung lực sân hận trong tâm. Giết người một cách hoàn toàn vô 
tư, như trong Bhagavad Gia (là một cuỗn sách biểu hiện cao nhất tôn giáo 
và tình yêu trong văn học tôn giáo ở Ấn Độ dưới hình thức một cuộc đối 
thoại giữa Arijuna và Krishna) đề xướng, là điều không thể có về mặt tâm 
lý; trong bất cứ trường hợp nào cũng đều phải có ước muốn hoàn tất hành vi, 
bằng không, hành vi không bao giờ có thê được thực hiện. Điều nảy áp dụng 
cho mọi hành động ngoại trừ hành động của vị Alahán. Vì không có một 
“Atman bất biến” (cái ngã không đổi), nên sự phân biệt giữa nghiệp và 
người tác nghiệp là điều không thê. 


Tái Sinh 


Cách thức, hoàn cảnh và tính chất của lần sinh kế được tạo điều kiện bởi 
những gì chúng ta gọi là cận tử nghiệp (maranäsanna-kamma), vốn là ý 
hành thiện hoặc bắt thiện xuất hiện ngay trước khi chết. Ý hành này kết hợp 
với kiết sanh thức (pafisandhi-viñfñna) hay thức nôi liền giữa một biểu hiện 
này với biểu hiện khác. Vào sát-na ngay trước khi chết, cận tử nghiệp có thể 
mang hình thức của một phản xạ về một nghiệp thiện hay ác nào đó đã làm 
trong đời của người sắp chết. Sự kiện này đôi khi tự phô diễn như một biểu 
tượng đến tâm thức, giỗng như những biểu tượng chiêm bao của tâm lý học 
Frớt (Freudian). Nó cũng có thể mang theo với nó một chỉ dấu về cuộc sông 
tương lai, một thoáng nhìn thấy cảnh giới (loka) mà ở đó sự tái sinh sắp xảy 
ra. Chính do sự sanh khởi của một tâm bắt thiện nào đó từ nghiệp quá khứ 
mà người sắp chết đôi khi biểu lộ sự sợ hãi, trong khi những người khác 
kinh nghiệm một cận tử nghiệp thiện với một nụ cười, thấy mình được các vị 
chư thiên hay bạn bè đã chết trước đó đón chào. Ai đã từng có mặt bên 
giường người sắp chết đều có thể nhớ lại những điền hình của hai loại cận tử 
này. 


Chú Niệm Trong Đời Sống Và Lúc Chết 


Tầm quan trọng của việc giữ cho tâm tích cực và các căn tỉnh táo cho 
đến sát-na tử được nhắn mạnh trong tâm lý học Phật giáo. Một phần lợi ích 
của việc niệm sự chết (marapãnussafi: tuỳ niệm chết, một trong mười tuỳ 
niệm), là nó có thể cho chúng ta khả năng tiếp cận với ý tưởng chết mà 
không mất tinh thần, làm chủ được các căn, và kiểm soát được các xung lực 
tỉnh thần của mình. Thay vì buộc chúng ta phải nhớ đến những tội lỗi của 
mình và tiến gần cái chết trong sự sợ hãi, đạo Phật dạy chúng ta nên ghi nhớ 
những việc thiện đã làm và bỏ qua một bên nỗi kinh sợ, giáp mặt tử thần với 
niềm tin an tịnh của một người mà SỐ phận nằm trong sự kiểm soát của họ. 
Đây là thái độ tích cực thay cho tâm trạng tiêu cực, chắn nản của các tôn 
giáo khác. Tâm lý học hiện đại khuyên chúng ta nên trau dồi một thái độ lạc 
quan như vậy suốt đời sông. Đạo Phật đi xa hơn, và cho thấy thái độ ấy là 
một sự che chở cần thiết khi chúng ta ở trên ngưỡng cửa của một hiện hữu 
mỚI. 


Như đã nói, những ai có thể nhớ được những tiền kiếp thì cũng có thể 
theo dẫu được tiến trình nghiệp và quả từ kiếp này đến kiếp khác. Có thể nói 
họ là những người duy nhất có thể phân biệt rõ những sự kiện xảy ra do 
nghiệp, và những sự kiện do tác nhân bên ngoài gây ra. Tuy nhiên, một điều 


chắc chắn rằng nếu thiện nghiệp có ưu, thế, nó sẽ tránh cho chúng ta khỏi hầu 
hết những lăn tên, mũi đạn của một số phận nghiệt ngã, hoặc giúp chúng ta 
vượt qua bất kỳ chướng ngại nào có thể có trên đạo lộ của chúng ta. Sự cỗ 
găng của con người luôn là cần thiết, vì chính trong lúc đang thọ hưởng quả 
của thiện nghiệp, chúng ta cũng đang tạo ra một loạt nghiệp mới sẽ cho quả 
của chúng trong tương lai. 


Không thể xem là quá thừa hay lặp đi lặp lại nhiều rằng sự hiểu biết đúng 
đắn về quy luật của nghiệp là ngược lại tuyệt đôi với thuyết định mệnh. Một 
người sinh ra giàu có nhờ những hành động bồ thí của mình trong quá khứ 
không nên tự mãn. Người ấy cũng ví như người có một tài khoản đáng kế ở 
ngân hàng, có thể hoặc sống nhờ vảo số tài sản ấy cho đến khi cạn kiệt - một 
việc làm của kẻ ngu ngốc, hoặc có thể dùng nó như một khoản tiền đầu tư và 
làm cho nó tăng trưởng thêm. Sự đầu tư duy nhất mà chúng ta có thể đem 
theo mình từ đời này sang đời sau là thiện nghiệp. Bởi thế, lúc nào cũng vậy, 
mỗi người được ' may mãn" giàu sang, như cách nói thông thường trong dân 
gian, nên dùng sự giàu sang ây một cách khôn ngoan trong việc làm thiện. 


Nếu mọi người đều hiểu được quy luật nghiệp báo như vậy, ắt hắn sẽ 
không còn cái tham của người giảu và lòng ganh tị của kẻ nghèo nữa. Mọi 
người sẽ cố gắng cho ra càng nhiều càng tốt trong các hoạt động từ thiện, 
hoặc ít nhất cũng biết dùng đồng tiền của mình vào những chương trình có 
lợi cho nhân loại. Mặt khác, những người nghèo cũng không nên có cảm 
giác gay gắt về sự bất công, vì họ phải nhận ra răng tình trạng nghèo của họ 
chăng qua là do nghiệp quá khứ, đồng thời những hậu quả nặng nề của nó sẽ 
được giải toả nhờ lòng quảng đại và lương tâm xã hội của người giàu. Kết 
quả sẽ là một chương trình chia sẻ cùng hợp tác, trong đó cả người giàu lẫn 
người nghèo đều có lợi. 


Đây là kế hoạch sống thực tiễn mà đạo Phật khuyến khích chúng ta, một 
lối sống lành mạnh, đạo đức và đầy khích lệ, và đó cũng là câu trả lời cho 
hoả bình thế giới. Đưa được lối sống này vào thực hành chắc chắn sẽ là một 
bước vĩ đại hướng đến tiến bộ xã hội, và là một bước cần được thực hiện nếu 
chúng ta muốn cứu lấy nền văn minh nhân loại khỏi những hậu quả khủng 
khiếp của tham, sân, và si. Tuy nhiên, có kiến thức về quy luật nghiệp báo 
thôi chưa đủ, nó phải được dùng như một khoa học ứng dụng trong việc tổ 
chức đời sông cá nhân và quốc gia nhằm hiện thực hoá giai đoạn lịch sử 
nhân loại hạnh phúc hơn, ổn định hơn và quy củ hơn. 


-—-Oo0O--- 


HÀNH ĐỘNG VÀ PHÁN ỨNG 
Leonard A.Bullen 


Toàn vũ trụ bị chi phối bởi quy luật nhân quả, và sự diễn tiến không 
ngừng của hành động và phản ứng nảy sanh trong những vận hành tâm lý và 
đạo đức nghiêm ngặt cũng như trong những tiến trình vật lý. Do đó, giáo 
pháp của đức Phật nhắn mạnh răng ý nghĩ, lời nói, và hành động khéo léo về 
mặt đạo đức sẽ mang lại hạnh phúc cho người làm (thân, khẩu, ý ấy) vào lúc 
này hay lúc khác, trong khi những hoạt động không khéo về mặt đạo đức sẽ 
đem lại khổ đau trong tương lai. Yếu tô quyết định tính chất khéo léo về đạo 
đức của một hành động — dù băng thân hành, khẩu hành, hay ý hành - là ý 
chí hay mục đích trong tâm thúc đẩy nó. Nếu nó dựa trên những động cơ 
quảng đại, thiện chí và không ích kỷ, thì nó là khéo về đạo đức, còn khi mục 
đích thúc đây nó xuất phát từ tham, sân hay si, thì nó được xem như không 
khéo về đạo đức. 


Như vậy Phật pháp nhân mạnh : đến nhu cầu phát triển một sự hiểu biết rõ 
ràng về mục đích năm đẳng sau mỗi hành động ở từng cấp độ, cấp độ ý nghĩ, 
câp độ lời nói, và cấp độ hành động (bằng. thân). Một sô trong những hoạt 
động này củng cố sức mạnh trong tâm và dẫn đến sự tăng trưởng hạnh phúc, 
trong khi số khác, do không có mục đích hay không khéo, đưa đến sâu khổ 
hoặc thất bại. Như vậy, hầu như nếu bạn thực hành bắt kỳ hình thức tu tập 
tinh thần nào, thì một trong những mục đích quan trọng nhất của bạn cũng 
phải là đề hiểu rõ hơn mục đích tối hậu đăng sau mọi hoạt động này. 


Trong thời đại khoa học và kỹ thuật hiện nay, bạn đã quen với ý tưởng 
cho rằng các kết quả vật lý đều có nguyên nhân của nó, và những kết quả ấy 
đến lượt chúng cũng trở thành nhân, và răng trong tiến trình bình thường của 
những sự kiện không có chỗ dành cho sự tình cờ hay may rủi. 


Tuy nhiên, trong khi bạn chấp nhận chuỗi hành động và phản ứng không 
lúc nào thay đổi trong lãnh vực vật chất này, bạn vẫn không công nhận nó 
trong phạm vi đạo đức. Song giáo lý của đức Phật xác nhận răng quy luật 
nhân quả áp dụng một cách chính xác và bất biến trong phạm vi đạo đức, 
cũng như nó đã là trong lãnh vực vật lý vậy. Giáo lý này nhắn mạnh sự kiện 
mọi vật trong vũ trụ hoạt động theo những quy luật khác nhau, và không có 
chúng sinh nào trong vũ trụ ấy có thể huỷ bỏ hay làm mất hiệu lực những 
quy luật này. Giáo lý của đức Phật minh xác rất rõ năm hệ thống luật 
này (pañca-niyäma). Định luật đầu tiên trong năm định luật này liên quan 


đến sự sanh và diệt, tức sự phát triển và hoại diệt, của các hiện tượng vật lý 
dưới tác động của nhiệt. Định luật thứ hai là nhóm các luật liên quan đến sự 
sinh trưởng hay tăng trưởng của thực vật và cơ thể của các chúng sinh. Hệ 
thống luật thứ ba liên quan đến hoạt động tâm lý và sự phản ứng, tức hoạt 
động của ý chí và những kết quả của nó dưới hình thức hạnh phúc và khổ 
đau. Thứ tư, các quy luật khác chi phối tiến trình vận hành của tâm, những 
quy luật mà hiện nay các nhà tâm lý học đang nghiên cứu và ứng dụng. Cuỗi 
cùng, nhóm hệ thống luật thứ năm cùng vô số quy luật khác liên quan đến 
các hiện tượng tâm-vật-lý nói chung mà các hệ thống luật trên không bao 
hàm. 


Trong năm quy luật này, chúng ta thấy rằng chính hệ thống quy luật thứ 
ba, hoạt động của ý chí và những kết quả của nó, hay quy luật nhân quả 
nghiệp báo, là đề tài chủng ta quan tâm trong nội dung bải này. Hệ thống 
quy luật chi phối hoạt động của ý chí và những hệ quả của nó này chỉ là một 
trong năm quy luật, nhưng lại là quy luật liên quan trực tiếp đến hạnh phúc 
và khô đau của chúng ta. 


Những thuật ngữ Phật giáo đầu tiên mà đôi khi được dịch là đạo đức và 
phi đạo đức, hoặc tốt và xấu, cũng có thể được dịch là thiện và bất thiện. 
Tuy nhiên, những thuật ngữ khéo và &»ông khéo lại thường được dùng để 
chuyền tải ý nghĩa của những thuật ngữ gốc. Một hành động đạo đức hay 
thiện được xem là &héo vì cuối cùng nó sẽ đem lại an vui, ong khi hành 
động phi đạo đức hay bất thiện được xem là không khéo vì đúng thời nó sẽ 
đem lại khổ đau cho người làm hành động ấy. 


Bất kỳ hành động nào tốt về mặt đạo đức hay ngược lại, đều tạo ra kết 
quả vật lý thường tình của nó. Nếu bạn ném một hòn đá vào cửa số nó sẽ 
làm bể cánh cửa ấy, dù cho động cơ nằm sau nó là khéo hay không khéo về 
mặt đạo đức cũng thế. Cửa số bê là kết quả vật lý thường tình của hành động 
ném đá. 


Nhưng giả sử hành động thúc đây bởi một chủ ý không khéo về mặt đạo 
đức (như sân hận), tất cũng sẽ có một hiệu quả tâm lý nào đó. Việc sử dụng 
sân hận sẽ củng cô cho sân hận sẵn có trong tâm, cũng như việc sử dụng một 
cơ bắp sẽ làm mạnh thêm các mô của nó vậy. Do đó, sân hận sẽ trở thành 
một yếu tô nồi bật trong bản chất tinh thần của bạn. 


Chúng ta biết sân hận là một trong những tâm sở bất thiện đưa đến khổ 
đau. Yêu tô tâm lý (tâm sở) ây, băng cách này hay cách khác, vào một lúc 


nảo đó trong tương lai gần hay xa, sẽ đem đến cho bạn một loại khổ đau nào 
đó. Nguyên nhân cơ bản của khô không phải là hành động ném đá, mà là sân 
hận hay ác ý có mặt trong hành động có chủ ý của việc ném đá. 


Tiếp theo, chúng ta có thể hình dung hành động ném đá vào cửa số được 
thúc đây không phải do sân hận mà do một thiện chí. Tỷ như bạn có thể 
dùng hành động ném đá này như một phương tiện giúp cho không khí lùa 
vào căn phòng đầy khói trong một ngôi nhà đang cháy để cứu một người nào 
đó. Trong những trường hợp như vậy, lòng vị tha bạn vận dụng trong hành 
động có chủ ý thiện sẽ làm mạnh thêm tâm sở vô sân hay yếu tô tâm lý thiện 
chí hiện có trong bạn, và tâm sở đã được củng cố này cuỗi cùng sẽ đưa bạn 
vào những hoàn cảnh mang lại an vui hạnh phúc. 


Như vậy một hành động với ý chí khéo về đạo đức sẽ đem lại an vui 
trong tương lai, trong khi một chủ ý bất thiện sẽ dẫn đến hậu quả khổ đau. 
Mặt khác, một hành động không có chủ ý (tất nhiên vẫn gây ra những kết 
quả vật lý thường tình) không tạo ra bất kỳ, kết quả nào dưới hình thức các 
yếu tố tâm đã được củng có, và không có kết quả dưới hình thức lạc và khổ 
trong tương lai. Ở đâu không có chủ ý, ở đó không có yếu tố đạo đức hay 
phi đạo đức. 


Ý chí hay chủ ý cá nhân trong hình thức nguyên sơ của nó là sự thôi thúc 
hay ham muôn sông, ham muôn được sông còn như một cái tôi (bản ngã) và 
xác định ngã tính ấy. Từ ước muốn sống căn bản này, phát sinh những 
khuynh hướng mà chúng ta gọi là thôi thúc, bản năng, và dục vọng, và 
những gì thường được kèm theo bởi cảm xúc. 


Trong tâm lý học Phật giáo, những bản năng và dục vọng đều được xem 
như sự thể hiện của ước muốn sống căn bản. Ước muốn sống này, theo qui 
luật, được gọi giản dị là tham đi: đó là sự khát khao hay ham muôn mãnh liệt 
đối với sự hiện hữu cá nhân, sự khát khao được sống, và sống còn như một 
tự ngã và khát khao đối với sự thường hằng. “Song sự giải thoát cuối cùng 
khỏi khổ chỉ có thể tìm thấy nhờ vượt qua sự tồn tại cá nhân này. 


Nỗi khát khao đối với sự tồn tại cá nhân, như chúng ta đã thấy, bắt nguồn 
từ vô minh, và vô minh được xem là một duyên hay điều kiện chủ yếu trên 
đó mọi khổ đau nương gá. Như vậy mục đích tối hậu của người Phật tử đang 
thực hành là vượt qua tham ái bằng sự chứng ngộ giải thoát. 


Điều này tất nhiên cũng có nghĩa là phải vượt qua dục vọng (ở đây phải 
hiêu là sỏ hữu dục, chanda, một trong sáu tâm sở biệt cảnh, khi hợp với tâm 


bắt thiện thì nó là bất thiện, khi hợp với tâm thiện thì nó là thiện), nhưng chỉ 
trong chừng mực dục vọng ây là đôi với việc củng cô cá nhân hay tự kỷ 
trung tâm. Như Houston Smith đã nói: 


“Hãy khởi đi từ nơi chúng ta hiện đang là và một điều rõ ràng: buông bỏ 
mọi dục vọng sẽ là chết, và chết thì không giải quyết được ván đề sông. ” 


Như vậy, loại dục vọng cần phải vượt qua ở đây là những gì chúng ta có 
thể gọi là dục vọng si mê hay dục vọng phi lý. Ông nói tiếp: 


“Những ước vọng (dục) đối với nhu câu cơ bản của cuộc sống thì có thể 
thoả mãn được, trong khi những dục vọng ích kỷ của bản ngã lại chẳng thể 
nào giảm bới. Những dục vọng áy không xuất phát từ tính chất và phản ứng 
sinh hoá của cơ thể mà từ những câu trúc tâm lý thuần tuỷ — muôn được 
càng ngày càng nhiễu, muÔn có càng ngày càng nhiễu hơn: tiền bạc, của 
cải, thanh thể, quyên lực, tình yêu, vượt trội và sáng chói hơn mọi người, để 
được coi là tối cao. Đó là một giác mơ bất khả, mà nếu thực hiện được 
chăng nữa, cũng sẽ chẳng mang lại bình an hay hạnh phúc trong tiễn trình 
thực hiện nó. 


Thói tham lam, ganh tị, tật đồ chẳng bao giờ thoả mãn được vì sự không 
mãn nguyện và bắt hạnh của con người không. xuất phát từ việc thiếu thôn 
những nhu câu thực sự thiết yếu của cuộc sống, mà chỉ từ những khiếm 
khuyết và sai lạc trong nhân cách của họ. 


Từ những điều này, chúng ta thấy răng trong đạo Phật, kẻ thù đầu tiên và 
sau cùng là vô minh. Vô minh ở đây không hiểu theo nghĩa giáo dục, mà 
theo nghĩa thiếu khả năng phân biệt sáng suốt đích thực. Chúng ta cũng sẽ 
hiểu rằng, chiến thắng cuối cùng cần phải giảnh được là sự phân biệt sáng 
suốt hay sự giác ngộ, và vũ khí chính trong cuộc chiến nảy là chánh niệm 
trong những hình thức khác nhau của nó. 


Ý chí cá nhân, như vậy, là một phương diện của ý muốn sông còn, khát 
vọng mù quáng đối với sự hiện hữu cá nhân mà trong cuộc sống con người 
đã tự bộc lộ nó qua những bản năng và cảm xúc khác nhau. Những điều nảy, 
nói chung, tạo thành những nguyên lý tích cực trong đời sống tinh thần. 


Tâm lý học Phật giáo áp dụng một hệ thống phân loại các yếu tố tâm 
(hay tâm sở) năng động, hơi khác với sự phân loại mà bạn sẽ gặp trong tâm 
lý học phương Tây. Nó không chỉ bao gôm các yếu tố mang tính bản năng 
mà còn gồm cả những thói quen tinh thần đã được phát triển từ bản năng 


cũng như những mô thức tư duy được trau dồi một cách thận trọng trái 
ngược với những bản năng. 


Các cách phân loại này thường xuất hiện trong văn học Phật giáo như 
một bản liệt kê về năm mươi tâm sở tích cực (trái ngược với các tâm sở tiếp 
nhận gọi là thọ và tưởng). Một SỐ trong những tâm sở này xuất phát trực tiếp 
từ thôi thúc căn bản đôi với sự sống còn cá nhân, trong khi những tâm sở 
khác được trau dỗi ngược lại với những khuynh hướng vị kỷ cá nhân, song 
tất cả các tâm sở đều tương trợ trong việc quyết định cách cư xử của con 
người. Vì lẽ ấy chúng có thể được đề cập đến như năm mươi yếu tố quyết 
định. 


Có lẽ không cần thiết phải đề cập chi tiết những yếu tố quyết định này ở 
đây. Những gì chúng ta cần đề cập là ba yếu tố được xem là căn nguyên của 
hoạt động ý chí không khéo và những đối nghịch của chúng, hay ba căn 
nguyên của chủ ý khéo. 


Ba căn nguyên của chủ ý không khéo là tham, sân, và si, trong khi ba đối 
nghịch — vô tham, vô sân (thiện chí) và vô si (sự phân biệt sáng suôt) là 
những căn nguyên của hoạt động ý chí khéo léo. 


Một hoạt động có thể mang hình thức của (hân hành (hành động bằng 
thân), có thể mang hình thức của khẩu hành, hoặc cũng có thể mang hình 
thức của ý hành; nhưng chính động cơ đằng sau hoạt động, yếu tố tâm lý 
quyết định làm sanh khởi ra nó mới thực sự quan trọng. Như vậy, nếu chúng 
ta nghĩ, nói và làm từ những động cơ của tham, dù trong hình thức rõ rệt và 
mạnh mẽ hay theo cách vi tế, trá hình, bằng cách ấy chúng ta đã củng cố 
tham như một yếu tố trong tính cách của chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta 
hành động từ lòng quảng đại (vô tham) thì bằng cách ấy chúng ta đã tăng 
cường cho yếu tố quyết định này trong tâm chúng ta. 


Đối với sân hận và yếu tô đối nghịch của nó — vô sân hay thiện chí — 
cũng vậy. Nếu chúng ta tự cho phép mình trở nên sân hận hay cáu kỉnh thì 
chúng ta liền xây dựng yếu tô sân hận trong tâm chúng ta. Ngược lại, khi 
chúng ta cô gắng sống khoan dung và nhẫn nại với những người cáu gắt 
hoặc những vật gây khó chịu, chúng ta cũng tăng cường tâm sở vô sân trong 
tâm mình. 


Hơn nữa, nếu chúng ta nghĩ, nói, hay làm theo cách ích kỷ, là chúng ta 
đang đề cho mình bị sĩ mê thúc đầy, vì si mê trong nội dung này chủ yếu có 
nghĩa là ảo tưởng về tự ngã, cùng với ngã mạn và những cảm giác tự tôn 


hoặc tự tỉ đi kèm theo nó. Kết quả là chúng ta càng lúc càng trở nên bị si mê 
này chi phối, vì nó đã trở thành một yếu tô quyết định mạnh hơn trước. 
Ngược lại, khi chúng ta cố gắng thấy rõ bản chất thực của cái ngã này, và 
thoát ra khỏi thói ngã mạn, chúng ta đã tăng cường cho yếu tố đối nghịch 
của sự phân biệt sáng suốt. Như vậy sự phân biệt sáng suốt hay vô si — như 
nó thường được gọi — sẽ trở thành yếu tố mạnh mẽ hơn trong những tiến 
trình tư duy sau đó của chúng ta. 


Vì vậy, như chúng ta có thể thấy, những yếu tố quyết định (tâm sở) 
không khéo về mặt đạo đức tồn tại như những phần tử của bản chất tinh thần 
và ngăn cản bước tiền đến sự giải thoát cuôi cùng của chúng ta; do đó chúng 
ta có thể gọi những yếu tổ đó là “whững chất làm cản trở `. 


Cũng theo cách trên, chúng ta có thể thấy rằng những yếu tố tâm (tâm 
sở) khéo léo về mặt đạo đức trợ giúp chúng ta trong phát triển hướng về sự 
giải thoát cuối cùng; và vì thế chúng ta cũng có thê gọi chúng là “#ững chất 
làm tiễn hoá ”. 


Theo những gì vừa nói ở trên, chúng ta thấy răng từ việc sử dụng một 
yếu tô quyết định nào đó liền có một hiệu quả tức thời trong tâm. Hiệu quả 
tức thời này là một củng cố cho yếu tố quyết định đó, và dĩ nhiên cũng làm 
cho nó dễ dàng hoạt động hơn trong tương lai. 


Hơn nữa, mỗi trong số những yếu tố quyết định chúng ta đang bàn còn là 
những nhân tổ tích cực và năng động giúp tạo thành tâm như một khối, có 
thể được hình dung như sự tích luỹ năng lượng trong tâm. Chúng ta có thể 
xem mỗi yếu tố đặc biệt — vô tham (quảng đại) ở một bên chăng hạn, hoặc 
tham ở bên khác — như sự tích luỹ của một loại năng lực đặc biệt trong tâm, 
và mỗi năng lực như vậy sau đó sẽ tạo ra loại kinh nghiệm riêng của nó vào 
một thời điểm nào đó trong tương lai. 


Kinh nghiệm tương lai này là kết quả của hoạt động ý chí ban đầu, hay 
nói cách khác, là sự phản ứng đối với hành động ban đầu. Hành động có chủ 
ý đầu tiên đưa đến sự tích luỹ của một năng lực tâm lý đặc biệt, và năng lực 
này đến lượt nó tạo ra phản ứng (của nó) dưới hình thức an vui hay đau khô. 
Bởi thế, năng lực tích luỹ này có thể được đặt tên là một “uăng lực phản 
ứng” hay gọn hơn, “phản lực `” 


Một tích luỹ của năng lực phản ứng thuộc ý chí quảng đại (vô tham) vào 
một lúc nào đó sẽ làm sanh khởi một loại an vui; cũng như sự tích luỹ năng 
lực trong một bình điện vào một lúc nào đó có thê phát sanh ánh sáng. Tuy 


nhiên năng lượng trong bình điện chỉ có thể phát ra ánh sáng khi đủ những 
điều kiện thuận lợi: phải có một bóng đèn, và phải bật công tắc, lúc đó dòng 
điện mới có thể chạy qua sợi dây tóc và phát ra ánh sáng. Trong tiền trình 
phát sáng, năng lượng cuôi cùng sẽ thải hết hoàn toàn, trừ phi có sự nạp bình 
trở lại, hoặc trừ phi dòng điện bị cắt (khoá công tắc). 


Rất giống như vậy, có thể nói sự tích luỹ năng lực phản ứng của vô tham 
(quảng đại) chỉ có thể làm phát sinh sự an vui khi môi trường cung cấp đủ 
những điều kiện thích hợp, và cho đến chừng nào những điều kiện môi 
trường cần thiết này chưa xảy ra, năng lực phản ứng vân ở dạng tồn trữ. Khi 
những điều kiện thích hợp cuối cùng xuất hiện, năng lực phản ứng này sẽ 
làm phát sinh những kinh nghiệm vui thích của hạnh phúc, và trong tiến 
trình cho quả, sự tích luỹ sẽ trở nên càng lúc càng giảm đi cho tới khi hoàn 
toàn thải ra hết năng lực, tất nhiên trừ trường hợp nó được bổ sung sự quảng 
đại thêm nữa. 


Nói chung, trong khi sự phóng thích đang xảy ra thì một bổ sung nảo đó 
vẫn có thê tiếp tục. Chăng hạn khi đang thọ hưởng những kinh nghiệm hạnh 
phúc, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện việc bồ thí, thì sự tích luỹ của năng lực 
phản ứng đặc biệt này sẽ được bồ sung ngay trong lúc nó đang phóng thích 
(quả) ra. Sự việc này cũng giống như khi chúng ta đang rút cạn một hồ nước, 
nhưng nó lại được bồ sung thêm bởi trời mưa vào lúc ấy vậy. 


Tuy nhiên, trong khi đang thọ hưởng quả của những hành động bồ thí 
trước, nếu chúng ta lại trở nên ích kỷ và tham lam, thì tâm chúng ta cũng 
giống như một hồ nước trong cơn hạn hán — ví như hồ nước bị rút cạn mà 
không được bổ sung thêm như thế nào, sự tích luỹ năng lực phản ứng có khả 
năng tạo ra hạnh phúc của chúng ta cũng bị rút cạn cho đến khi sự phóng 
thích cuối cùng chấm dứt như vậy. 


Đối với tâm sở chúng ta gọi là vô tham (hay quảng đại) như thế nảo, thì 
với yếu tô quyết định đối nghịch của nó - tham - cũng như vậy. Khi chúng ta 
đắm chìm trong dục vọng và ích kỷ dưới bất cứ hình thức nào, thì sự tích luỹ 
năng lực phản ứng của tham sẽ tăng trưởng trong tâm chúng ta. Vào một lúc 
nảo đó trong tương lai, khi điều kiện bên ngoài thích hợp, sự tích luỹ này sẽ 
phóng thích ra bằng khổ đau. Trong lúc đau khổ, chúng ta có thể nuôi dưỡng 
những tâm trạng có hại thêm nữa, chăng hạn như than thân trách phận, và 
điều này sẽ gia tăng thêm năng lực phản ứng đã tích luỹy. Ngược lại, chúng ta 
cũng có thể phát triển lòng kham nhẫn và những phẩm chất thuận lợi khác, 


nhờ vậy mà sự tích luỹ có khả năng tạo ra đau khô nảy cuôi cùng sẽ được 
thải hêt hoàn toản. 


Mặc dù mỗi tâm sở là một lực phản ứng đặc biệt, song chủ yếu chúng có 
thể được sắp thành hai loại không lẫn vào đâu được. Một là những năng lực 
đưa đến khổ đau, và hai là những năng lực phản ứng đưa đến an vui hạnh 
phúc. Chúng ta thường gọi những sự kiện này là phước và phi phước, vì thế 
chúng ta có thể nói rằng người này có một kho phước báu lớn sẽ hưởng 
nhiều hạnh phúc trong tương lai, trong khi người kia do đã tích luỹ nhiều phi 
phước sẽ phải chịu đau khổ về sau nảy. 


Những năng lực phản ứng hiện hữu trong tâm đã được tồn trữ, có thê nói 
là vậy, dưới ngưỡng ý thức có thể đến được của tâm. Phương diện tiềm thức 
của tâm, trong thuật ngữ Phật giáo, gọi là dòng hữu phần (havanga). Đó là 
dòng năng lực tinh thần hiện hữu dưới ngưỡng của ý thức, và như vậy nó là 
nơi chứa những kết quả của mọi hành nghiệp và kinh nghiệm quá khứ. 


Chúng ta có thể gọi dòng hữu phần này là kho chứa của những năng lực 
phản ứng dư sót từ những hành động có chủ ý trước đó; tuy nhiên không nên 
xem ý niệm về một kho chứa này đúng theo nghĩa đen của nó quá. Nếu hiểu 
theo bất cứ cách thiết thực nào, thì những kinh nghiệm trong cuộc sông của 
chúng ta chăng chứa ở đâu, giống như kiểu nước chứa trong thùng, mà đúng 
hơn chúng chắng khác gì những trái táo chứa trong cây táo vậy thôi. 


Tất nhiên bạn không tin rằng những trái táo được chứa trong một cây táo. 
Nếu cung, cấp những điều kiện bên ngoài thích hợp như khí hậu, đất, và 
dưỡng chất, năng lực trong cây táo sẽ khiến cho những trái táo mọc trên 
cành của nó; cũng vậy, nêu được cung cấp những ngoại duyên thích hợp, thì 
những năng lực trong dòng hữu phần sẽ phóng ra hay thúc đây những kinh 
nghiệm hợp theo tính chất của những năng lực này khiến chúng phát tác ra. 


Gió không chứa ở đâu cả trong không khí, nhưng dưới những điều kiện 
thích hợp của nóng hay lạnh, không khí sẽ dãn nở hay co lại và tạo ra gió. 
Cũng thế, lửa không chứa sẵn trong đầu cây diêm, nhưng dưới những điều 
kiện thích hợp của sự chà xát, cây diêm sẽ phát ra lửa. 


Lại nữa, âm thanh không chứa sẵn trong đĩa hát, nhưng nếu cung cấp 
những điêu kiện thích hợp, nghĩa là khi đặt nó trên một bàn quay của máy 
hát đĩa, cầu tạo của đĩa hát sẽ phát ra âm thanh. 


Như vậy, những kinh nghiệm của cuộc sống, cùng với những hạnh phúc 
và khổ đau của chúng, theo đúng nghĩa không chứa trong dòng hữu phân, 
song dưới những điều kiện thích hợp, các điều kiện này sẽ phát triển như 
cách những trái táo phát triển trên cành cây táo vậy. 


Do đó, chúng ta thấy rằng không có lực phản ứng nảo có thê có hiệu quả 
nếu những điều kiện thích hợp cho sự hoạt động hay trả quả của nó không 
hiện hữu. Vì những điều kiện thích hợp có thể không xuất hiện trong đời 
sông hiện tại của chúng ta, nên chúng ta có thể không gặt hái quả lạc và khô 
từ những hành nghiệp này trong đời hiện tại của mình. Như vậy, vào lúc 
cuối đời hiện tại của chúng †a sẽ còn rất nhiều những năng lực phản ứng 
chưa phóng thích, và trong rất nhiều hành nghiệp của chúng ta, những phản 
ứng tương xứng vẫn chưa xảy ra. Nói khác hơn, khi chúng ta chết, tàn dư 
của những lực phản ứng, cả những yếu tố làm tiễn hoá lẫn những yếu tô làm 
cản trở chưa dùng cạn, vốn không có những cơ hội để phóng thích ra trong 
suốt cuộc đời chúng ta, vẫn sẽ tồn tại. 


Cái gì sẽ xảy ra đối với những năng lực phản ứng chưa dùng cạn hay 
chưa phóng thích này? Khi chúng ta chết, tất nhiên xác thân này sẽ tan rã, 
nhưng giáo lý của Đức Phật cho chúng ta biết rằng những thành phần khác 
của tâm sẽ còn lại dưới hình thức của một dòng tiến sinh, một dòng năng 
lượng tinh thần, và dòng năng lượng này gồm những năng lực phản ứng 
chưa phóng thích. Đây là những gì dòng tiến sinh thực sự là, một dòng luôn 
luôn thay đổi của những năng lực phản ứng, và vào lúc chết dòng tiến sinh 
này của chúng ta sẽ bắt đầu một kiếp sống mới, và như vậy tạo ra sự tái sinh 
của một chúng sinh mới. 


Chúng sinh mới là chính chúng ta, là sự tương tục không gián đoạn của 
dòng tiễn sinh. Chúng sinh mới thừa hưởng tất cả những năng lực phản ứng 
— tất cả những tiềm lực cho hạnh phúc, khổ đau, và cho những hành nghiệp 
thêm nữa, từ nơi chúng sinh cũ vốn cũng chính là chúng ta. Từ quan điểm về 
tính tương tục này, chúng sinh mới là một với chúng sinh cũ (mặc dù trong 
thân xác khác), vì tính tương tục của dòng tiễn sinh không bị gián đoạn ở bất 
kỳ phương diện nào bởi giai đoạn chết và tái sinh. 


Chúng ta đã thấy rằng quy luật đạo đức của nghiệp và quả, hay của hành 
động và phản ứng, như giáo lý của Đức Phật trình bày, tuyên bố rằng mỗi 
người sẽ thọ hưởng hạnh phúc và khổ đau tương xứng với tính chất đạo đức 
và phi đạo đức của những hành nghiệp quá khứ của chính mình. Chúng ta 
cũng đã thấy rằng những hành nghiệp thiện và bất thiện tạo thành những 


năng lực trong tâm, và những năng lực (hay năng lực phản ứng như chúng ta 
gọi chúng) này, cuôi cùng kêt thành những kinh nghiệm hạnh phúc và khô 
đau. 


Có lẽ nói như thế là đã quá đơn giản hoá vấn đề, vì bằng những từ xác 
đáng hơn, giáo lý của đức Phật cho thấy rằng mỗi nhân có một số quả, trong 
khi mỗi quả cũng sanh ra từ một số nhân. Nói cách khác, không có gì phát 
sinh chỉ từ một nhân, và cũng không có gì chỉ sinh ra một quả. Các pháp 
được đan đệt với nhiều pháp khác. Tuy nhiên, điểm chính yếu vẫn là hành 
nghiệp khéo léo về mặt đạo đức sẽ đem lại niềm vui thích thuộc một loại nào 
đó trong tiễn trình của nó, trong khi hành nghiệp không khéo về đạo đức sẽ 
đem lại khổ đau. 


Khái niệm về năng lực phản ứng có thể giúp chúng ta thấy được quan 
niệm về tái sinh của đạo Phật khác với niềm tin ngoài Phật giáo nơi sự đầu 
thai như thế nào, vì cái được tái sinh trong đạo Phật là một dòng tiễn sinh 
chứ không phải là một linh hồn theo nghĩa thông thường. 


Điều này đưa chúng ta đến vẫn đề thời gian trong đó một năng lực phản 
ứng đặc biệt (được tạo ra bởi một hoạt động ý chí đặc biệt) có hiệu lực. Nếu 
bạn cướp một nhà băng và thoát không kịp, bạn sẽ lập tức bị bắt và bị trừng 
phạt; nếu bạn dự trù đường thoát thân kỹ và thành công, song lại để lại vài 
manh mối, bạn có thể không bị bắt trong vài năm, nhưng khi bị phát hiện và 
cuối cùng bị bắt và trừng phạt, bạn sẽ nhận ra sự liên hệ giữa nhân (hành 
động bất thiện) và quả trong hình thức của sự trừng phạt. Tuy nhiên, bạn 
cũng có thể thực hiện việc trộm cướp và trôn thoát thành công đến độ thoát 
khỏi mọi nghi ngờ và việc trừng phạt (một từ tiện dụng trong nội dung này 
chứ không phải là một từ chính xác lắm) có thể không xảy ra cho đến vài đời 
sau. Lúc đó bạn sẽ không thể nhận ra mối liên hệ giữa nhân và quả. 


Một lần nữa ở đây chúng ta đã hơi quá đơn giản hoá tình thế băng cách 
nói như thê một nhân chỉ tạo ra một quả, song vì vân đê đang được bản luận 
là thời gian trong đó một năng lực phản ứng có hiệu lực. 


Như chúng ta đã thấy, một năng lực phản ứng không thể phóng thích 
năng lực chừng nào những điều kiện thích hợp cho sự hoạt động của nó chưa 
đủ; và những điều kiện được nói đến ở đây vừa là những điều kiện bên ngoài 
hay môi trường chung quanh, lẫn những điều kiện trong chính tâm con 
người. Điều đó có nghĩa răng nếu bạn thực hiện một hành động không khéo 
léo về mặt đạo đức như trộm cắp chăng hạn, trong thời kỳ bạn đang gặt hái 


những lợi ích của một chuỗi những hành động khéo léo về đạo đức trong quá 
khứ, có thể bạn sẽ không gặt những quả bắt lợi của hành động phi đạo đức 
ấy cho đến khi loại năng lực phản ứng đối nghịch đã phát triển và kết thúc 
theo tự nhiên của nó. Bạn cho răng bạn đang thọ hưởng nhiều may mắn, điều 
này là đúng bao lâu bạn hiểu rằng cái may mắn ấy thực sự là quả của thiện 
nghiệp quá khứ. 


Tương tự, nếu bạn thực hiện một hành động bồ thí nào đó, bạn có thể 
trông đợi việc thọ hưởng hạnh phúc như kết quả của nó, nhưng điều này có 
thể không xảy ra trong tương lai gân hoặc ngay trong đời hiện tại của bạn. 
Chẳng những thế, bạn có thê còn phải sống trong trở ngại và thất bại một 
thời gian dài, hậu quả của một giai đoạn tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ 
mà năng lực phản ứng của nó phải phát triển và kết thúc theo tự nhiên của 
nó. 


Như vậy, giáo lý của Đức Phật dạy rằng có những nghiệp cho quả tức 
thời, vì những năng lực phản ứng thuộc về quả của chúng phóng thích ngay 
sau khi thực hiện, song rất nhiều hành nghiệp lại có hiệu quả xa xôi, vì 
những lực phản ứng mà chúng sinh ra có thể không tạo thành phản ứng dưới 
hình thức hạnh phúc hoặc khổ đau cho tới nhiều đời sau. 


Kết quả của những hành nghiệp yếu có thể bị vô hiệu hoá bởi năng lực 
phản ứng của một nghiệp có bản chất đối nghịch. Như vậy, nếu một năng 
lực phản ứng thuộc yêu: tố ngăn cản yếu sẽ bị khống chế bởi một năng lực 
phản ứng thuộc yếu tố tấn hoá mạnh hơn. Lúc đó năng lực mạnh hơn này có 
thể làm vô hiệu hoá lực yếu hơn, hoặc làm nó mất đi một số năng lực trong 
tiễn trình cho quả. 


Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho năng lực phản ứng mạnh do một 
hành động khéo léo hoặc không khéo léo về mặt đạo đức có tính chất rõ rệt 
tạo ra. Năng lực phản ứng do những hành nghiệp như vậy đưa vào cấu trúc 
tâm lý không thể nào bị vô hiệu hoá, mặc dù những điều kiện thích hợp cho 
sự phóng thích của chúng không có mặt cho đến nhiều đời sau, chúng chắc 
chăn vẫn sẽ có hiệu lực ở một thời điểm nào đó, vì thế chúng được gọi là 
những năng lực phản ứng có hiệu quả bất định về thời gian, và trong lúc ngủ 
ngâm chúng được sắp lại như những năng lực phản ứng dự trữ (tích lũy 


nghiệp). 


Trái với năng lực có hiệu quả bât định, có một loại được gọi là năng lực 
phản ứng cực trọng, được tạo ra bởi nghiệp cản trở rât nghiêm trọng, hoặc 


bởi những trạng thái tâm rất cao quý. Sự vận hành của năng lực phản ứng 
cực trọng, theo giáo lý của Đức Phật, có quyên ưu tiên hơn các loại khác. 


Chúng ta có thể thấy răng, dù thời gian giữa hai sự kiện nhân và quả của 
nó có thê dài bao lâu chăng nữa, thì kêt quả cuôi cùng của một hành nghiệp 
vân là không thê tránh khỏi. 


Thoạt mới nhìn, bạn có thể xem điều này như hàm ý răng hiện tại và 
tương lai bị chi phối hoản toàn và không thể thay đổi được bởi quá khứ, và 
rằng bạn chỉ thọ lãnh những gì mà nghiệp quá khứ của bạn đã quyết định 
cho bạn mà thôi. Tuy nhiên, “định mệnh kiến" này thực ra không phải là một 
phân của giáo lý của Đức Phật về nhân và quả. Thực sự chúng ta bị ảnh 
hưởng rất lớn bởi những năng lực phản ứng do những hành nghiệp đã tạo 
trong quá khứ, nhưng chúng không phải là những lực duy nhất trong tâm, vì 
còn có khả năng của ý chí hiện tại. Ý chí hay ước muốn tôn tại như một năng 
lực trong tâm, cũng như tác ý và nhất tâm tôn tại như những năng lực trong 
tâm vậy. Ở đây chúng ta không luận bàn về tự do ý chí, ngoài việc đề cập 
rằng mọi việc chúng ta làm được tạo điều kiện bởi những yêu tố bên trong 
cũng như bên ngoài; song chúng ta phải nhìn nhận răng ý chí hiện hữu theo 
nghĩa bao gồm sức mạnh của ước muốn trực tiếp hướng về một mục đích 
nào đó. 


Vì lẽ ý chí hiện hữu như năng lực ước muốn hướng đến một mục đích, 
chúng ta thấy rằng việc dùng ý chí này để điều khiển những kết quả hiện tại 
của nghiệp quá khứ là điều có thể. Tất nhiên khi nói “điều khiến” những kết 
quả hiện tại của nghiệp quá khứ ở đây không có nghĩa răng chúng ta có thể 
huỷ bỏ những kết quả này, mà chỉ với nghĩa chúng ta có thê tận dụng những 
kinh nghiệm hiện tại để tiến hoá, bằng không chính những kinh nghiệm, lạc 
cũng như khổ, này sẽ ngăn sự tiến hoá của chúng ta. Song để điều khiến 
những kinh nghiệm hiện tại của mình, hay để tận dụng chúng như một 
phương tiện thực hiện sự tiễn hoá, chúng ta phải phát triển sự khéo léo về 
đạo đức cần thiết. 


Mặc dù hiện tại là do quá khứ tạo điều kiện, cũng như tương lai là do 
hiện tại tạo điều kiện (làm duyên), song tương lai không phải do quá khứ ấn 
định một cách bắt biến, vì tương lai còn tuỳ thuộc vào những gì chúng ta 
đang làm với sức mạnh của ý chí trong hiện tại. Trong nhiều trường hợp, 
thực sự là có rất ít hay không có cơ hội cho một đường hướng hành động 
mang tính xây dựng hay tiến hoá, vì sức ép của những năng lực phản ứng từ 
quá khứ có thể quá lớn, còn ý chí hiện tại lại quá yếu. Tuy nhiên, nói chung, 


cho dù chúng ta không có sự chọn lựa đối với hoạt động bên ngoài, song ít 
ra chúng ta vẫn có thê điều chỉnh những phản ứng đạo đức và tâm lý của 
mình đối với tình huống, ngay cả ở mức nhỏ nhất. Như vậy, dưới một loạt 
những điều kiện khó khăn đến độ chúng ta không thể thay đổi, ít ra chúng ta 
vẫn có thể vận dụng lòng kiên nhẫn và khoan dung khi đương đầu với tình 
huống mà không để cho nó áp đảo chúng ta hoàn toàn. 


Theo cách này, trong khi trải qua một giai đoạn khó khăn của những quả 
khổ, ít ra chúng ta cũng đang xây dựng trong cấu trúc tâm lý của mình 
những năng lực phản ứng tiền bộ mới, và đang sử dụng tình huống theo cách 
có lợi nhất của nó. 


-—-o00--- 
NGHIỆP VÀ TỰ DO Ý CHÍ 
Francis Story 


Từ những vấn đề liên quan đến giáo lý nghiệp báo của đạo Phật đến vấn 
đề lý nhân quả và tự do ý chí là những vẫn đề vốn được xem là có ý nghĩa 
rộng lớn. Chúng đặc biệt xoay quanh những khái niệm như: nhân quả, duyên 
sanh (điều kiện tạo thành), và sự quyết định. Đạo Phật không phủ nhận điều 
con người phần lớn do hoản cảnh và môi trường chung quanh họ tạo điều 
kiện. Song việc tạo điều kiện ấy không phải là tuyệt đối. Vì như thế, nó có 
thể là quyết định luận hay thuyết định mệnh và phân tự do ý chí sẽ là rất 
nhỏ, nhưng luôn có mặt. 


Tâm-luân-lý học Phật giáo rất xem trọng sát-na tâm chọn lựa: sát-na tâm 
phản ứng với tình huống trong đó chúng ta được tự do hành động theo một 
số cách khác nhau (tuỳ sự chọn lựa). Tất nhiên có thể xảy ra trường hợp 
những khuynh hướng quá khứ có ưu thế hơn thúc bách chúng ta hành động 
theo một cách đặc biệt nào đó hầu như không thể cưỡng lại được; nhưng 
phải nhớ rằng những thói quen suy nghĩ và hành động quá khứ của chúng ta 
không chỉ có cùng một loại. Tính cách con người rất dễ thay đổi, và trong 
sát-na quyết định, không chắc chắn là loại thôi thúc nảo sẽ có ưu thế hơn hết. 
Cho nên điểm chính của sự phát triển nhân cách là phải thường xuyên trau 
dồi một cách hệ thống những thôi thúc tốt và diệt trừ những thôi thúc xấu. 


Một lần nữa, để hiểu rõ những gì được hàm ý bởi Kamma (nghiệp), việc 
định nghĩa chính xác những thuật ngữ đặc biệt của Phật giáo là điều cần 
thiết. Kamma chỉ đơn giản là hành động hay việc làm có chủ ý; kết quả của 


hành động ấy là Wi»aka(quả). Vì thế không nên lẫn lộn hoặc lồng ghép hai 
từ này thành một khái niệm đơn giản dưới cùng một từ, như những người 
theo thuyết Thần giáo hoặc các nhà viết sách của Ấn giáo đã làm. Song hai 
từ phải được xem xét cùng với nhau, như Kammna-vipaka tức nghiệp và quả 
của nghiệp ` để biểu thị một nguyên tắc đạo đức trong trật tự của vũ trụ. Như 
vậy, một hành động hung ác do khởi nguyên của nó là chủ ý hay tư tâm 
SỞ (cefanz), đúng thời sẽ thành tựu như một cảm thọ khổ của một loại tương 
tự đôi với người đã làm hành động hung ác ấy — có thể trong kiếp này (kẻ sát 
nhân bị tử hình), hoặc trong một kiếp kế tiếp nào đó. 


Về vấn đề có phải người tạo nghiệp và người cảm thọ quả là cùng một 
người hay không, chúng ta không thể xác nhận một cách tuyệt đối cũng 
không thể phủ nhận hoàn toàn; câu trả lời năm trong khái niệm về nhân cách 
và tính đồng nhất mà đạo Phật chủ trương, điều này có thể tìm thấy trong 
các bài kinh đề cập đến tái sinh. Tính đồng nhất duy nhất có thể xác nhận 
cho một nhân cách, thậm chí suốt một đời người, là dòng đời được tiêu biểu 
bằng tính liên tục về nghiệp lực của người ây. Trong khi một cá nhân ở bất 
kỳ sát-na nhất định nào cũng chỉ là kết quả cuối cùng của những hành động 
trước đó của anh ta đã tạo ra, anh ta cũng tự tạo ra tương lai cho mình bằng 
những hành động hiện tại, và sự tự do chọn lựa của anh ta năm trong ý nghĩa 
này. Anh ta tuyệt đối không còn bị quá khứ của mình quyết định hơn gì môi 
trường chung quanh và tính di truyền của anh ta. Đạo Phật dạy nguyên tắc 
đa nhân, nghĩa là mọi hiện tượng là sản phẩm của nhiều hơn một nhân. Và ý 
chí, mặc dù bị thay đôi bởi những nhân này, tự nó vẫn có quyền tự do chọn 
lựa giữa một số tác nhân khác nhau tác động trên nó từ quá khứ. Chúng ta 
được tự do chọn nhân nào sẽ quyết định hành động của mình trong sát-na 
chọn lựa ấy. Đó là lý do vì sao những mâu thuẫn nội tại nảy sinh mà đôi lúc 
rất khó quyết định, hoặc quyết định với sự đau khổ cực độ. Luôn luôn có 
những nỗi thống khổ như vậy tỒn tại trong sự tự do chọn lựa. 


Bất luận lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra sự mâu thuẫn nội tại này 
diễn tiến trong những trường hợp cụ thể như thế nào. Một người có thể sinh 
ra và lớn lên trong môi trường khốn khó, túng quẫn và đây lo toan, trong đó 
mọi thứ đều có khuynh hướng đây anh ta vảo tội ác. Nhưng trong sát-na 
quyết định có nên hay không nên phạm một tội ác, các nhân tố khác, có thể 
ở dạng ngủ ngâm, cũng đang vận hành trong tâm anh ta. Trước đó có thể anh 
ta đã được dạy dỗ răng phạm tội ác là trái với đạo đức, hoặc có thể một ảnh 
hưởng tốt nào đó từ kiếp trước đang thức dậy trong anh ta, hoặc anh ta có 
thể nhận ra hoàn toàn đơn giản, rằng “tội ác không đem lại lợi ích gì; cũng 
có thể anh ta nhụt chí do nhớ lại một kết quả đau thương nào đó như tù tội 


hay những trận đòn trong kiếp hiện tại này. Cho dù những yếu tố ngăn cản 
này là cao thượng hay không cao thượng, chúng vẫn luôn luôn có mặt, và 
anh ta phải có sự chọn lựa giữa những nguyên nhân vốn sẽ quyết định cho 
hành động hiện tại của mình. Và thường thì anh ta sẽ chọn không đề phạm 
tội. Nếu sự tình không như vậy, sự cải thiện đạo đức của cá nhân và xã hội ắt 
hăn không thê xảy ra. 


Có thể chúng ta khó hình dung được rằng một người sinh ra trong hoàn 
cảnh túng thiếu, nghèo khổ, và ngu dốt, có thể được bảo là do những ác 
nghiệp quá khứ. Nhưng những gì chúng ta “không thể hình dung được' lại 
thực sự là những gì đức Phật đã dạy. Mọi cô gắng để lập lại tư tưởng của 
đức Phật nhưng bỏ qua sự tái sinh, đều phải chịu thất bại. Có thể có sự tái 
sinh không theo trật tự đạo đức thể hiện bằng quả của nghiệp (&amma- 
viäka), trong trường hợp này sự tái sinh chỉ là sự kéo dải vô tận của tiến 
trình sống phi đạo đức và vô nghĩa do những người theo thuyết hiện tượng 
phụ (epiphenomenalisis) hình dung ra, song chúng ta không thể có một trật 
tự đạo đức mà không có tái sinh. 


Tại sao vậy? Đơn giản là vì không phải tất cả những kẻ sát nhân đều bị 
trừng phạt, và có thể nói, cả những người giúp kẻ khác phạm tội cũng không 
bị trừng phạt, ít nhất cũng không phải trong đời này. Đã vậy họ lại thường 
giàu có nữa, tuy nhiên nguyên tắc của nghiệp-quả chẳng bao giờ gạt ai cả. 
Vào một lúc nào đó họ sẽ phải đền tội. 


Ngày nay, thế giới bị chủ nghĩa vật chất ngự trị đến độ Kickergaard, một 
Phật tử đã phải viết một tác phẩm khác: “Concluding Unscientific Postscrip” 
- Thông Tin (có tính chất) Kết Luận Phi Khoa Học - để giải toả tình trạng rồi 
ren này. Ở đây cần phải hiểu phi khoa học chứ không phải phản khoa học 
(anti-scientific). Không bị giới hạn bởi khuynh hướng thiên về vật chất của 
thuyết Darwin-Huxley, thế kỷ mười chín, khuynh hướng mà ngày nay được 
xem là khoa học. Chúng ta phải sẵn sảng chấp nhận những gì đúng sự thực 
trong khuynh hướng thiên về vật chất này, không sợ phải vượt qua nó. 


Và những gì là đúng sự thực trong khái niệm về con người ấy? Con 
người có phải do hoản cảnh chung quanh y tạo điều kiện hay không? Tất 
nhiên, không một người sáng suốt nào phủ nhận điều này, và Đức Phật cũng 
không. Nhưng không một con người nào hoàn toàn do bất kỳ điều gì tạo 
điều kiện, ngay cả bởi thói quen tư duy và hành động đã tích luỹ từ quá khứ 
của họ. Không có tính cách nào là bất biến không thể thay đổi — ngoại trừ 
tính cách của một bậc thánh (ariya), người mà số mệnh đã được bảo đảm 


(nhất thiết phải đưa ra ngoại lệ này, mặc dù ở đây có vẻ là chuyện ngoài đề). 
Con người bình thường, như chúng ta đã nói, là một tiến trình có thể biến 
đối, tính đồng nhất của anh ta từ sát-na này đến sát-na khác không là gì 
ngoài dòng đời có tính liên tục của anh ta như một tiến trình trong thời gian. 
Vì thế con người luôn luôn hành động “từ cá tính”. Có chăng những con 
người vĩ đại và cao quý xuất hiện từ những hoàn cảnh tôi tàn nhất của thiếu 
thôn và nghèo đói? Hoặc ngược lại, có những kẻ phạm tội ác và đôi truy 
xuất hiện ở nơi mà mọi điều kiện xã hội, kinh tế, và cả yếu tố di truyền được 
xem là thuận lợi nhất không? 


Chúng ta cứ chấp nhận rằng trong phần lớn các trường hợp, con người là 
những gì hoàn cảnh của họ tạo ra cho họ. Đạo Phật dạy chính con người đã 
tạo ra những hoàn cảnh này băng hành nghiệp quá khứ của họ. Song nghiệp 
hiện tại, vốn uốn năn tương lai của họ, lại năm trong đôi tay của chính họ. 
Giới hạn của tự do ý chí dù mong manh vẫn luôn luôn có đó. Không có tự 
do ý chí, cuộc sông sẽ hoàn toàn vô nghĩa, và việc cố găng đi tìm ý nghĩa 
của cuộc sống sẽ là ngốc nghệch. Thực sự đó là điều không thể xảy ra, và 
chúng ta sẽ không bị bối rối, khó hiểu đối với đạo Phật! Sở dĩ những vấn đề 
này được đặt ra là để chỉ cho thấy răng chúng ta không phải là những cơ chế 
có bộ điều khiên, buộc phải chạy như chiếc xe hơi trên đường, hay như chiếc 
xe lửa chạy theo những đường ray cô định của nó, mà là những sinh vật bơi- 
lội-tự-do, những cá nhân có tư duy và ý chí chứ không phải cây cỏ. 


Nghiệp không phải là nhân tố duy nhất tạo ra mọi hiện tượng và mọi 
kinh nghiệm. Các phương diện vật lý của cuộc sống cũng góp phẩn trong 
tổng thê ấy. Ngoài ra, tâm và ý chí vẫn có thể thắng được mọi thứ khác. Dĩ 
nhiên, không phải lúc nào cũng do một hành động đơn độc của ý chí, mà còn 
do những hành vi có cùng tính chất và cùng mục đích được lập đi lập lại 
nhiều lần mà thành. Cuộc sống không đau khổ là điều không thể có, do 
những điều kiện vật lý và tâm lý, ước vọng của chúng ta đối với cuộc sống 
đã được cá nhân hoá áp đặt như nhân duyên của sự hiện hữu trong thế gian 
của chúng ta. Nhưng tâm tự nó có thể phát triển, tức là nó có thể dừng lại 
việc tạo tác và áp đặt những điều kiện (duyên) ấy. 


Chúng ta phải phân biệt rõ giữa những gì chúng ta phải cam chịu — hoàn 
cảnh hiện tại do nghiệp quá khứ của chúng ta tạo ra cho chính mình — với 
tương lai cái mà chúng ta có thể tạo ra cho chính mình bằng tư duy và hành 
động hiện tại. Sự phân biệt đó rất quan trọng, nó cho thấy sự khác biệt giữa 
những định luật tuyệt đối (hay thuyết định mệnh) và tự do ý chí. Căn nguyên 
của sự hiện hữu có tính hiện tượng này là hai yếu tố: vô minh kết hợp với 


tham ái; yếu tố này tuỳ thuộc vào yếu tô kia để có mặt. Khi hai điều kiện 
phối hợp này được loại trừ, các điêu kiện (duyên) khác cũng đi đến chấm 
dứt. Đó là toàn bộ mẫu chốt của Pháp Duyên-khởi (0a/icca-samuppäada) hay 
còn gọi là Thập-nhị Nhân Duyên — chuỗi duyên sanh này có thể được đảo 
ngược bằng những hành động quyết tâm được lập đi lập lại. Con người luôn 
luôn có thê bơi ngược dòng; bởi nếu không thế, thì sự tiễn hoá của họ sẽ là 
điều không thể xảy ra. 


Cũng không nên nghĩ rằng, như một điều tất yếu của cách giải thích ở 
trên, đạo Phật tán thành nghèo đói và thiểu. thôn. Thực ra, đạo Phật không 
tán thành điều gì trong thế gian ngoại trừ nỗ lực đạt đến giải thoát khỏi thế 
gian. Quan niệm vê thế gian của đạo Phật rất thực tiễn. Nghèo đói và ngu 
dốt (vô minh) tồn tại, và sẽ tiếp tục tồn tại như thế bao lâu người ta, do giáng 
những điều ác của họ lên người khác trong những kiếp sống trước, khiến họ 
phải bị tái sinh vào những hoàn cảnh như vậy. Chúng ta phải cố gắng giảm 
bớt những điều ác, song điều này không thể được thực hiện bằng những 
phương tiện thuần thê chất. Tinh tấn là tốt chỉ vì nó thể hiện một thiện ý ý vôn 
sẽ cho quả trong tương lai, hơn là vì bất cứ khả năng thành đạt nào của nó. 
Nếu toàn thế gian hành động theo nguyên tắc vị tha, quảng đại, và bi mẫn 
của đạo Phật, ăt hăn sẽ không còn cảnh nghèo khổ, không còn những khu 
nhà ổ chuột, không còn cảnh người áp bức người, hay người bóc lột người 
nữa. Tuy nhiên, nghiệp xấu ở quá khứ sẽ cho quả của nó bằng những 
phương tiện khác. Có thể chắc chắn rằng nếu tất cả tài sản trong thế gian này 
được đem chia đều cho mọi người vào buổi sáng, thì buổi chiều vẫn có kẻ 
giàu và người nghèo lại như thường. Đó là sự thật cơ bản của tự nhiên, vốn 
ghét sự bình đăng hơn ghét sự rỗng tuếch. Tất nhiên sẽ có sự bình đắng khi 
mọi tư duy và hành động ở quá khứ và hiện tại của mọi người là như nhau, 
và khi nào thì điều đó có thể? 


Cơ cấu kinh tế của xã hội phản ánh chính xác bản chất rôi ren, phi lý, và 
ích kỷ của con người. Thế gian chỉ thay đồi khi nào bản chất ấy được chuyển 
hoá hoàn toàn. Mọi sự cải thiện phải đến từ bên trong, vì “4m tạo ra mọi 
hiện tượng” từ những nguyên liệu của thế gian. Nguyên liệu thế gian vốn 
không tốt cũng không xấu; chính tư duy của con người tạo ra thiên đàng hay 
địa ngục từ nguyên liệu ấy. 


Đức Phật nói, “7rong tắm thân dài một sải tay này, được trang bị với 
các giác quan và các căn (tỉnh thân), này các Tỳ khưu, Ta tuyên bồ thể gian, 
tập khởi của thể gian, sự đoạn điệt của thế gian, và con đường dân đến sự 
đoạn diệt của thể gian. ” 


Trên phương diện triết lý, có thể nói những lời này được xem là sâu xa 
nhất, toàn diện nhất, và soi sáng nhất đã từng được Đức Phật nói ra. Theo 
nghĩa đen, chúng ta tạo ra thế gian; thế gian, đến lượt nó làm duyên hay tạo 
điều kiện cho chúng ta, nhưng nó không tạo ra chúng ta. Đó là điểm khác 
biệt lớn nhất. Vì lẽ mỗi cá nhân chúng ta là đắng sáng tạo của thế gian chúng 
ta, ngay cả điều kiện mà nó áp đặt rốt cuộc cũng có thê theo dấu đến chính 
chúng ta vậy. 


-—-o00--- 
NHỮNG SUY NGHĨ VÉ NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
Nyanaponika Thera 
Phần I 


Hầu hết các tác phẩm viết về giáo lý nghiệp báo đều nhân mạnh đến tính 
hợp pháp nghiêm ngặt chi phối hành động tạo nghiệp, bảo đảm một sự tương 
xứng chặt chẽ giữa những hành động chúng ta làm và quả của chúng. Trong 
khi sự nhân mạnh này về phương diện nào đó là hoàn toàn thoả đáng, vẫn có 
một khía cạnh khác trong sự vận hành của nghiệp — một khía cạnh hiếm 
được lưu ý song lại rất quan trọng. Đó là khả năng có thê thay đổi của 
nghiệp. 


Sự thực, tính hợp pháp vốn chi phối nghiệp không hoạt động chặt chẽ 
một cách máy móc, mà còn chừa ra một tầm tương đối rộng cho những biến 
đổi trong sự chín muồi của quả. Sự kiện này được hàm ý bởi những loại 
nghiệp gọi là “trì nghiệp”, “chướng nghiệp”, và “đoạn nghiệp”, và còn bởi 
cách phân loại theo các thời gian chín muỗi khác nhau của quả. Vì thế lời 
dạy của Đức Phật cho rằng các quả nghiệp có thể biến đổi được xem là quan 
trọng đến mức đáng được nhân mạnh và bàn luận đến như một đề tài minh 
bạch. 


Nếu hành động tạo nghiệp luôn luôn cho quả với cùng tầm mức một cách 
bất biến, và nếu sự biến đổi hay sự huỷ bỏ của quả nghiệp bị loại ra, thì sự 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sẽ là điều không thể; vì một quá khứ vô tận sẽ 
luôn tung ra những quả nghiệp bắt thiện gây chướng ngại mới. 


Vì vậy Đức Phật nói: “Nếu ai nói rằng một người làm nghiệp theo cách 
nào, sẽ cảm thọ quả theo cách áy - trong trường hợp đó sẽ không thê có đời 


sống phạm hạnh (đời sống phạm hạnh dân đến đoạn trừ nghiệp) và sẽ không 
có cơ hội nào đề đoạn tận khô đau. 


“Song nếu ai nói rằng một người làm nghiệp (với một kết quả) được xem 
là có thể cảm thọ quả bất định như thể nào, sẽ gắt những kết quả của nó như 
vậy - frong trường hợp đó sẽ có thể có đời sống phạm hạnh và cơ hội để 
đoạn tận khổ đau. ” — nguttara, 3:99 


Giống như bất kỳ các sự kiện vật lý khác, tiến trình tâm lý tạo nên một 
hành nghiệp cũng không bao giờ hiện hữu biệt lập mà hiện hữu trong một 
lãnh vực, và như vậy tính hiệu quả của nó trong việc tạo ra một kết quả 
không những tuỳ thuộc vảo tiềm lực riêng của nó, mà còn vào các yếu tô 
khác trong lãnh vực hoạt động của nó, và điều này có thể làm cho nó bị biến 
đối theo nhiều cách. Chẳng hạn, chúng ta thấy rằng một nghiệp đặc biệt nào 
đó, hoặc tốt hoặc xấu, mà kết quả của nó đôi khi có thể được tăng cường 
bởi ứr/ nghiệp, hoặc bị làm cho yêu đi bởi chướng nghiệp, hay bị thủ tiêu 
hoàn toàn bởi đoạn nghiệp. Sự xảy ra của quả cũng có thê bị trì hoãn nếu sự 
liên kết của các hoàn cảnh bên ngoài đòi hỏi phải có cho sự chín muồi của 
nó không đầy đủ; hơn nữa, việc trì hoãn ấy còn có thể cung cấp một cơ hội 
cho chướng nghiệp hoặc đoạn nghiệp hoạt động. 


Tuy nhiên, những điều kiện bên ngoài này không những có thể gây ra sự 
biến đổi, mà sự chín muồi của nó cũng còn phản ánh “lĩnh vực bên trong” 
hay điều kiện nội tại của nghiệp — đó là toàn bộ cấu trúc tâm lý của tâm, từ 
đó hành nghiệp phát ra.Đối với người có những phẩm chất đạo đức, chỉ một 
tội đơn lẻ có thể sẽ không đưa đến kết quả nghiêm trọng như cũng tội ấy sẽ 
tạo ra đôi với một người không có đầy đủ giới đức bảo vệ. Đối với luật pháp 
hiện hành cũng thế, việc trừng phạt một người phạm tội lần đầu bao giờ 
cũng nhẹ hơn một tội phạm bị tái kết án. 


Về loại phản ứng đã được biến đổi này, Đức Phật nói tiếp trong bài kinh 
đã trích dân ở trên: 


“Ở đây có trường hợp một người phạm một ác nghiệp nhỏ mọn, và ác 
nghiệp áy đưa họ vào địa ngục. Song nếu một người khác phạm tội ác nhỏ 
mọn như thế, họ có thể cảm thọ quả của nó ngay trong đời hiện tại nhưng 
tàn dự của phản ứng ấy thậm chỉ sẽ không chút nào xuất hiện (rong tương 
lai), nói gì đến một phản ứng lớn. 


“Loại người nhự thể nào mà một tội ác nhỏ lại đưa họ xuống địa ngục? 
Đó là người không tu tập (chê ngự) về thân, không tu tập giới và tâm, cũng 


không phái triển chút trí tuệ nào; người ấy là người có đầu óc hẹp hỏi, nhân 
cách thấp hèn, và ngay cả đổi với những chuyện vặt vãnh người ây cũng đau 
khổ. Người như vậy dù một tội nhỏ cũng có thể đưa họ xuống địa ngục. 


“Và loại người như thể nào mà quả của tội nhỏ tương tợ sẽ chỉ cảm thọ 
trong đời này, chứ không có chút tàn dư tương lai nào? Đó là người đã tu 
tập (chế ngự) về thân, đã tu tập giới và tâm, và cũng đã phát triển trí tuệ; 
người ấy không bị giới hạn bởi điều xấu, có nhân cách vĩ đại, và sống không 
bị ràng buộc (theo Chú giải, điêu này muốn nói tới vị Alahán, liên hệ đến 
những tội vị ấy có thể đã phạm hoặc trong kiếp này trước khi đắc Thánh 
quả, hoặc trong những kiếp trước. trong trượng hợp này, vị ấy không bị 
ràng buộc bởi những năng lực giới hạn của tahm, sân, si). Người như vậy 
chỉ cảm thọ quả của tội nhỏ ấy trong kiếp hiện tại, chứ không có chút tàn dư 
tương lai nào. 


“Vi như có người bỏ nhúm muối vào ly nước nhỏ, các ông nghĩ thể nào, 
này các T)-Khưu, liệu lượng nước nhỏ trong ly có trở nên mặn và không thể 
uống được do nhúm muối đó không?” — “Chắc chắn là mặn, bạch Đức Thể 
Tôn. ”— “Tại sao vậy? ”— — “Mì nước trong ly quá f1 đến độ một nhúm muối 
cũng có thể làm cho nó mặn và không thể uống được vậy. ”— “Báy giờ giả 
sử, này các tỳ-kheo, nhúm muối ấy đem bỏ vào sông Hãng. Liệu nó có thể 
làm cho nước sông Hằng trở nên mặn và không thể uống được không?” — 
“Tất nhiên không, bạch Đức Thế Tôn.” — Tại sao không?” — “Bạch Đức 
Thế Tôn, lớn thay là khối nước trong sông Hằng. Nó sẽ không trở nên mặn 
và không uống được bởi một chút muối đó vậy. ` 


“Thêm nữa, này các tÈ-kheo, giả sử một người phải vào tù vì ván đề nửa 
xu, một xu hoặc một trăm xu, và người khác lại không phải vào tù vì vấn đề 
đỏ. 


“Loại người nào phải vào tù vì vấn đê nửa xu, một xu hoặc một trăm xu? 
Đó là người nghèo khổ, không có của cải hoặc sở hữu. Nhưng nếu đó là một 
người giàu, một người có nhiều của cải và sở hữu, họ không phải vào tù vì 
một vấn đề như vậy. 


Anguttara Nikaäya, 3:99 
Vì thế chúng ta có thể nói răng chính tích luỹ nghiệp thiện hay ác của 


một cá nhân cũng như những đặc điểm nhân cách nối bật, tốt hay xấu của 
họ, ảnh hưởng đên quả của nghiệp. Những yêu tô ây quyêt định sức nặng 


của quả báo (nặng hơn hoặc nhẹ hơn) và thậm chí có thê giải thích được sự 
khác nhau giữa việc vì sao nó xảy ra và vì sao nó hoàn toàn không xảy ra. 


Song ngay cả điều này cũng không làm cạn kiệt được khả năng biến đổi 
trong sức mạnh phản ứng của nghiệp. Một cái nhìn lướt qua dòng đời của 
những người chúng ta biết có thê cho chúng ta thấy rõ một người có nhân 
cách tốt và không có gì lầm lỗi, sống trong những hoàn cảnh hết sức yên Ổn; 
tuy thế, chỉ một lầm lỗi thậm chí rất nhỏ, cũng đủ làm tiêu vong cuộc đời họ 
— danh tiếng, sự nghiệp, và hạnh phúc của họ — và nó cũng có thê dẫn đến sự 
suy thoái nghiêm trọng về nhân cách của họ. Cuộc khủng hoảng dường như 
không cân xứng ây có thể là do một phản ứng dây chuyên của những tình 
huống mỗi lúc một xấu thêm vượt ngoài khả năng kiểm soát, được quy cho 
một chướng nghiệp mạnh mẽ trong quá khứ của họ. Nhưng chuỗi quả xấu 
vẫn có thể được thúc đây bởi hành vi của chính người ấy, nghĩa là bị thúc 
đây một cách quyết liệt bởi một lầm lỗi ban đầu nào đó và rồi được tăng 
cường bởi sự bất cân, tính không quả quyết hoặc những quyết định sai lầm 
sau đó, mà điều này tất nhiên là nghiệp không khéo trong bản thân họ. Đây 
là trường hợp ngay cả một nhân cách tốt có ảnh hưởng ưu thế cũng không 
thể ngăn được sự chín muồi của quả xấu hoặc làm giảm nhẹ sức mạnh đầy 
đủ của quả. Những phẩm chất tốt đẹp và những thiện nghiệp của người đó 
chắc chắn sẽ không trở thành vô hiệu lực; song kết quả tương lai của chúng 
có thể bị yếu đi do những hành động hay những thay đổi nhân cách có tính 
tiêu cực đã nảy sinh trong hiện tại, điều có thể hình thành một chướng 
nghiệp xấu trong tương lai. 


Cũng nên xét đến trường hợp ngược lại: một người đáng được gọi là một 
nhân cách xấu xa, vào một dịp hiếm hoi nào đó có thể hành động do sự thúc 
đầy của lòng quảng đại và nhân từ. Hành động này hóa ra lại có những ảnh 
hưởng rộng lớn và thuận lợi một cách bất ngờ trên cuộc đời anh ta. Nó có 
thể tạo ra một sự cải thiện nhất định nơi những hoàn cảnh bên ngoài, làm dịu 
lại nhân cách xấu của anh ta, và thậm chí còn bắt đầu một sự “biến đổi tâm 
tính” hoàn toàn nữa. 


Xem thế đủ biết những hoản cảnh trong cuộc đời con người quả là phức 
tạp đến thế nảo, ngay cả khi chúng có vẻ thật đơn giản! Điều này là thế vì 
hoàn cảnh và những kết quả của chúng phản ánh tính phức tạp còn lớn hơn 
nữa của tâm, cội nguồn vô tận của chúng. Chính Đức Phật đã nói: “7ính 
phức tạp của tâm thậm chỉ còn vượt hơn cả vô số các loài bàng sanh” 
(S.N,22:100). Vì đôi với bất kỳ một cá nhân nảo, tâm là một dòng trôi chảy 
của những tiến trình tâm lý luôn thay đổi được thúc đây bởi các luồng dọc, 


luồng ngang của nghiệp đã tích lũy trong vô lượng kiếp sông. Sự phức tạp 
này đã lớn, lại còn tăng trưởng nhiêu hơn nữa bởi sự kiện răng mỗi dòng đời 
của một cá nhân còn được đan xen với những dòng đời của các cá nhân khác 
qua sự tương tác của những nghiệp riêng của họ. Mạng lưới nghiệp duyên 
nhiêu khê đến nỗi Đức Phật phải tuyên bố quả của nghiệp là một trong bốn 
điều bất khả tư nghì/(zcizeyya) và khuyên mọi người không nên lạm bàn về 
nó. Song cho dù những vận hành chỉ li của nghiệp vượt khỏi khả năng hiểu 
biết của chúng ta, bức thông điệp quan trọng của nó vẫn rõ ràng. Sự kiện quả 
của nghiệp có thể biến đổi đã giải thoát chúng ta khỏi sự tai hại của quyết 
định luận và hậu quả tất yếu của nó: thuyết định mệnh, đồng thời giữ cho 
con đường giải thoát luôn luôn mở ra trước chúng ta. 


Tuy nhiên, sự “khoáng đạt tiềm tàng của một tình huống nhất định này 
cũng có mặt tiêu cực, yếu tố liều lĩnh, và sự nguy hiểm của nó - một sự đáp 
trả sai lầm đối với tình huống có thê dẫn đến một con đường thối đoạ. Chính 
sự đáp trả của chúng ta sẽ loại bỏ được tính mơ hồ của tình huống, đưa đến 
sự tốt hơn hoặc tệ hơn. Điều này cho thấy giáo lý nghiệp báo của Đức Phật 
là giáo huấn về trách nhiệm đạo đức và tinh thần đối với bản thân và đối với 
tha nhân. Đó thật sự là một “lời dạy nhân bản" vì nó phù hợp với và phản 
ánh một tầm chọn lựa rộng lớn của con người, một tầm mức rộng rãi rất 
nhiều so với loài vật. Bất kỳ sự chọn lựa mang tính đạo đức nào của một cá 
nhân cũng có thể bị giới hạn bởi khối tham, sân, si, và những kết quả của 
chúng mà họ đã đeo mang (trong vòng luân hồi); tuy thế môi lần họ dừng lại 
để thực hiện một quyết định hay một chọn lựa, họ có quyền tự do quăng bỏ 
khối tham, sân, si ấy - ít ra cũng tạm thời. Vào cái sát-na chọn lựa quý giá và 
bắp bênh này họ có cơ hội vươn lên trên mọi phức cảm và sức ép tai hại của 
quá khứ nghiệp chướng sâu dày của mình. Thực vậy, trong một sát-na ngăn 
ngủi họ có thể vượt qua a- tăng-kỳ kiếp trói buộc của nghiệp. Chính nhờ 
chánh niệm mà chúng ta có thể năm chắc được sát-na thoáng qua ấy, và 
cũng chính chánh niệm sẽ cho chúng ta khả năng tận dụng sát-na ây vào việc 
thực hiện những chọn lựa khôn ngoan. 


-—-Oo0O--- 

Phần II 
Mỗi hành vi tác nghiệp, ngay khi được thực hiện, trước hết sẽ ảnh hưởng 
đên tự thân người làm hành động ây. Điêu này rât đúng đôi với những hành 


động thuộc về thân và lời nói (thân hành và khâu hành) hướng thăng đến 
những người khác cũng như đôi với những ý hành không tìm được sự bộc lộ 


ra bên ngoài (bị ức chế). Ở một mức độ nào đó chúng ta có thể kiểm soát 
được phản ứng của bản thân đối với hành động của mình, song không thể 
kiểm soát được cách mọi người phản ứng lại những hành động đó. Sự đáp 
trả của họ có khi hoàn toàn khác với những gì chúng ta mong đợi. Một việc 
làm tốt có thể gặp phải thái độ vô ơn, một lời nói nhã nhặn có thể gặp phải 
sự tiếp nhận lạnh nhạt hoặc thậm chí thù nghịch. Song cho dù những việc 
làm tốt và lời nói nhã nhặn lúc đó là uống phí đối với người nhận, hay gây 
bắt lợi cho họ, chúng vẫn không uống phí đối với người làm. Những thiện ý 
thúc đầy lời nói và việc làm đó sẽ làm cho tâm chúng ta cao quý, thậm chí 
còn hơn thế nữa nếu chúng ta đáp lại sự tiếp nhận tiêu cực ấy với lòng khoan 
dung thay vì nóng giận và phật ý. 


Lại nữa, một hành động hoặc lời nói có ý định làm hại hay làm tôn 
thương người khác có thể không kích động được nơi họ một phản ứng thù 
nghịch mà chỉ gặp phải một thái độ an nhiên, điềm tĩnh. Khi đó “món quà 
không được nhận này sẽ trở lại với người cho” như có lần Đức Phật đã nói 
với người Bàlamôn xỉ vả Ngài vậy. Hành động và lời nói xấu xa, cũng như 
những ý nghĩ bắt thiện thúc đây hành vi ấy có thể không làm hại được người 
khác, nhưng chắc chắn sẽ có một hậu quả tai hại trên nhân cách của người 
làm hành vi ấy: thậm chí nó sẽ tác động lên người ấy tôi tệ hơn nếu họ phản 
ứng lại sự đáp trả bất ngờ này bằng thái độ tức giận hay cảm thấy bực bội, 
khó chịu. Vì thế, Đức Phật nói Tăng các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, 
nghiệp là tài sản bất khả chuyển nhượng của họ. Mỗi chúng sinh là người 
thừa kế duy nhất của những hành nghiệp của họ, và thừa hưởng những quả 
tốt hoặc xấu kề như di sản của các nghiệp ấy. 


Luôn tự nhắc mình nhớ đến sự kiện rằng những hành động, lời nói, và ý 
nghĩ của ta trước hết sẽ tác động và làm thay đổi tâm tính của chính ta, là 
một cách thực hành rất tốt. Cách phản tỉnh như vậy sẽ tạo ra một lực đây 
mạnh mẽ cho lòng tự trọng đích thực, lòng. tự trọng mà vốn chỉ được nuôi 
dưỡng bằng cách tự ngăn mình khỏi mọi điều xâu ác. Làm như thế cũng sẽ 
mở ra một sự hiểu biết mới mẻ và thực tiễn về câu nói sâu sắc của đức Phật: 


“Trong tấm thân dài một sải tay này, cùng với các tưởng và tư duy của 
nó có thể gian, tập khởi (nguôn Sóc) của thể gian, sự chấm dứt thế gian, và 
con đường dân đến sự chấm dứt của thể gian. ” 


A.N, 4:46 


-—-Oo0O--- 


Phần II 


“Thế gian” Đức Phật muốn nói ở đây được bao gồm trong tập hợp thân 
và tâm này. Vì chính do hoạt động của các căn vật lý và tâm lý mà một thế 
gian mới có thể được kinh nghiệm và biết đến hoàn toàn. Các trần cảnh: 
sắc, hinh, hương, vị, xúc chúng ta nhận thức, và các chức năng tỉnh thần 
khác - cả ý thức lẫn vô thức - của chúng ta, đây là thế gian chúng ta sống 
trong đó. Và thế gian này bắt nguồn nơi chính tập hợp của các tiến trình tâm 
lý và vật lý tạo ra hành nghiệp tham ái đối với sáu trần cảnh ấy. 


“Này Ananda, nếu không có nghiệp chín muối trong dục giới, thời dục 
giới (sự hiện hữu trong cối dục) có xuất hiện hay không?””— “Chắc chăn 
không, bạch Đức Thể Tôn. `” A.N, 3:76 


Như vậy, nghiệp là thai bào từ đó chúng ta sinh ra (kamma-yom1), nghiệp 
là đắng sáng tạo đích thực của thế gian và của chính bản thân chúng ta - 
người kinh nghiệm thế gian ấy. Và qua những hành nghiệp của chúng ta 
băng hành động, lời nói, và ý nghĩ, chúng ta không ngừng dự phần vảo việc 
xây dựng và tái xây dựng thế gian này và các thế gian xa hơn. Ngay cả 
những hành động thiện của chúng ta, bao lâu còn nằm dưới ảnh hưởng của 
tham ái, ngã mạn, và vô minh, chừng ấy vẫn góp phần vào sự sáng tạo và 
bảo trì cái thế gian của khổ này. Bánh xe cuộc đời chắng khác gì một cái cối 
xay guông (treadmill) được nghiệp làm cho xoay mãi không ngừng. Nghiệp 
chủ yêu ở đây muốn nói tới ba căn bắt thiện: tham, sân, si của nó. Sự ' “chấm 
dứt của thế gian” chắc chắn không thể đạt đến băng việc bước đi trên cái cối 
xay ấy; điều này chỉ tạo cho ta ảo tưởng về sự tiến bộ. Chính nhờ dừng lại 
mọi nỗ lực hão huyền (bước đi trên cối xay đó), chúng ta đạt đến sự chấm 
dứt hay đoạn diệt của thế gian. 


Chính do “sự đoạn trừ tham, sân, và si mà chuối nghiệp đi đến chấm 
dứt” (AN, 10: 174). Và điều này không xảy ra ở đâu khác ngoài cái tập hợp 
thân và tâm này, nơi khổ và nhân sanh của khổ phát sinh. Nhờ bức thông 
điệp đầy hy vọng của Thánh đề thứ ba —- Diệt Khổ Thánh Đề, chúng ta có 
thể đi ra khỏi cái vòng lẫn quân mỏi mệt của nỗ lực hão huyền và khổ đau. 
Dù hiểu rằng sự giải thoát khổ là điều có thể xảy ra, song chúng ta vẫn cứ 
tiếp tục bước đi trên cái cối xay guông của cuộc đời, đó là vì thói quen chấp 
trước vào những khái niệm “tôi”, “của tôi”, và 'tự ngã của tôi” đã ăn rễ sâu xa 
đến độ trở thành một sự nghiện ngập lâu đời khó dứt bỏ. Nhưng ở đây một 
lần nữa chúng ta có bức thông điệp đầy hứa hẹn của Thánh đề thứ tư với 
Con Đường Bát Chánh, một liệu pháp có thể chữa được thói nghiện ngập, 


dần dần đưa chúng ta đến sự đoạn diệt cuối cùng của khổ. Và tất cả những 
đòi hỏi phải có cho liệu pháp này cũng được tìm thây trong chính thân và 
tâm của chúng ta. 


Cách điều trị thích hợp khởi sự với việc hiểu biết đúng đắn thực chất của 
nghiệp và qua đó hiểu được địa vị của chúng ta trong thế gian này. Sự hiểu 
biết đúng đẫn như vậy sẽ cung cấp cho chúng ta một lực đẩy mạnh mẽ, 
nhằm bảo đảm một ưu thế về thiện nghiệp trong cuộc sống của chúng ta. Và 
khi sự hiểu biết này sâu sắc hơn nhờ thấy rõ tình trạng của con người, thì 
chính sự hiểu biết hay trí tuệ này sẽ trở thành sự khích lệ cho việc bẻ gãy 
những xiêng xích trói buộc của nghiệp. Nó sẽ thúc đây con người cố găng 
chuyên cân trên đạo lộ (giải thoát), và công hiến mọi hành nghiệp và quả 
nghiệp của mình cho sự chấm dứt tối hậu của nghiệp — sự giải thoát cuối 
cùng cho bản thân và cho mọi hữu tình chúng sinh. 


-—-o0O--- 
NGHIỆP LÀ GÌ? 
K.Sri Dhammananda 


Nghiệp (Kamma) là một quy luật tự nhiên, khách quan vận hành phù hợp 
với những hành động của chúng ta. Nghiệp tự thán nó là một quy luật nên 
không cần phải có người làm luật. Nghiệp hoạt động trong lĩnh vực riêng 
của nó không có bất kỳ sự can thiệp của một tác nhân xét xử bên ngoài nào. 


Nêu đặt vào ngôn ngữ trẻ thơ, nghiệp có thê hiệu như thê này: Hãy làm 
điêu tôt và cái tôt sẽ đên với bạn, ngay bây giờ và mai sau. Làm điêu xâu, cái 
xâu cũng sẽ đên với bạn, bây giờ và mai sau. 


Trong ngôn ngữ của nhà nông, nghiệp có thể được giải thích theo cách 
này: Nếu bạn gieo hạt giống tốt, bạn sẽ gặt một vụ mùa tốt; nêu bạn gieo hạt 
giông xấu, bạn sẽ gặt một vụ mùa xấu. 


Theo ngôn ngữ của khoa học, nghiệp là quy luật nhân - quả: mỗi nhân có 
một quả. Một tên gọi khác để chỉ quy luật này là: luật nhân quả trên phương 
diện đạo đức. Nhân quả trên phương diện đạo đức vận hành trong lĩnh vực 
đạo đức cũng giống như định luật vật lý về hành động và phản ứng trong 
lĩnh vực vật lý vậy. 


Trong kinh Pháp Cú (Dhammapada), nghiệp được giải thích cụ thể hơn: 
tâm là chủ (hay tâm đi trước) các thiện pháp và ác pháp. Nếu ta nói năng hay 
hành động với một tâm thiện hoặc ác, thời hạnh phúc hoặc khổ đau sẽ theo 
sát chúng ta như bánh xe lăn theo chân bò, hoặc như bóng không rời hình. 


Nghiệp chỉ đơn giản là hành động. Trong mọi chúng sinh hữu tình, có 
một sức mạnh hay năng lực được gọi băng những tên khác nhau như khuynh 
hướng bản năng, lương tâm, v.v... khuynh hướng bẩm sinh này buộc mọi 
hữu tình phải sinh hoạt về thể xác hoặc tinh thần. Sinh hoạt này là hành 
động. Do lập đi lập lại một hành động thành ra thói quen, và thói quen trở 
thành nhân cách của họ. Trong đạo Phật, tiến trình này được gọi là 
Nghiệp (Kamma) 


Nghiệp, theo nghĩa cùng tột, là hành động băng tâm hay sự chủ ý kế cả 
thiện lẫn ác. Đức Phật tuyên bố: “Chủ ý (tư tâm sở - ccfana) chính là nghiệp. 
Như vậy nghiệp không phải là một thực thể mà là một tiến trình, một hành 
động, một năng lực. Có người giải thích lực này là “ảnh hưởng của hành 
động. Chính những việc chúng ta làm sẽ phản ứng trên bản thân chúng ta. 
Theo nghĩa này, khổ đau và hạnh phúc mà con người thọ lãnh chỉ là kết quả 
của những hành động, lời nói và ý nghĩ của họ đang phản ứng trên chính họ 
mà thôi. Như vậy, những hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta tạo ra sự 
thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau của chúng ta ở đời. 


Nghiệp là một quy luật tự nhiên và khách quan, vận hành hoàn toàn phù 
hợp với những hành động của chúng ta. Nghiệp tự thân nó là một quy luật 
nên không cần phải có người làm luật. Nghiệp vận hành trong lãnh vực riêng 
của nó mà không có bất kỳ một sự can thiệp nào của một tác nhân xét xử bên 
ngoài. Bởi lẽ không có một thế lực khuất mặt nào hướng dẫn hay điều hành 
việc thưởng phạt, nên người Phật tử không dựa vào những năng lực siêu 
nhiên nào để cảm ứng đến những kết quả của nghiệp. Theo Đức Phật, nghiệp 
không phải là sự tiền định, cũng không phải là một định mệnh do năng lực 
huyền bí và lạ lùng nào đó áp đặt trên chúng ta, buộc chúng ta phải cam chịu 
một cách bất lực. 


Người Phật tử tin rằng con người sẽ gặt hái những gì họ đã gieo; chúng 
ta là kết quả của những gì chúng ta đã làm, và sẽ là kết quả của những gì 
chúng ta đang làm. Nói khác hơn, con người sẽ không tuyệt đối giữ nguyên 
những gì họ đã là, và cũng sẽ không tiếp tục giữ nguyên những gì họ đang 
là. Điều này đơn giản có nghĩa rằng nghiệp không phải là quyết định luận 
hoản toàn. Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy là nếu mọi việc đều được 


quyết định trước (tiền định), thời sẽ không có tự do ý chí và đời sống phạm 
hạnh trong sạch. Chúng ta sẽ chỉ là những kẻ nô lệ của quá khứ. Ngược lại, 
nếu mọi việc không được quyết định trước, thời cũng không thể có sự trau 
dồi đạo đức và phát triển tâm linh. Bởi thế, Đức Phật không chấp nhận 
thuyết tiền định tuyệt đối, cũng không chấp nhận thuyết không tiền định 
hoàn toản. 


Những Quan Niệm Sai Lầm Về Nghiệp 


Những giải thích sai lầm và những quan niệm vô lý về nghiệp đã được 
nói rõ trong Tăng Chi Bộ kinh (4ngufiara Nikaya). Ơ đây Đức Phật khuyên 
những người có trí nên thâm xét và từ bỏ những quan niệm sau: 


“Tin rằng mọi việc là kết quả của những hành động đã làm trong những 
kiêp trước (Tiên định kiến). 


Tin rằng tất cả chỉ là kết quả của sự sáng tạo của một đắng quyền năng 
tôi thượng (Tạo hoá kiên) 


“Tin rằng mọi việc phát sinh không do nhân hoặc duyên gì cả (Vô nhân 
kiên). 


Nếu một người trở thành kẻ sát nhân, trộm cắp, hoặc gian dâm, và nếu 
những hành động của họ chỉ do nghiệp quá khứ tác động, hoặc do sự sáng 
tạo của một đắng quyền năng gây ra, hoặc nếu mọi việc xảy ra chỉ là tình cờ, 
thời người này sẽ không có gì phải chịu trách nhiệm đối với ác nghiệp của 
họ. 


Một quan niệm sai lầm nữa về nghiệp là cho rằng nghiệp chỉ có hiệu lực 
đối với một số người hợp theo tín ngưỡng của họ — nghĩa là ai tin nghiệp thì 
nghiệp mới có hiệu lực với họ, ngoài ra thì không. Tuy nhiên, số phận của 
một người trong đời sau tuyệt đôi không lệ thuộc vào tôn giáo họ chọn. Dù 
tôn giáo của họ là gì chăng nữa, số phận con người hoàn toàn tùy thuộc vào 
những hành động bằng thân, khẩu và ý của họ. Cái mác tôn giáo họ tự gán 
cho mình không quan trọng, hễ họ làm được những việc thiện và sống một 
cuộc đời không hoen ố, họ chắc chắn sẽ được sinh vào cõi an vui trong đời 
sau. Còn nếu họ phạm những ác nghiệp và dưỡng nuôi tư tưởng độc ác trong 
tâm, chắc chắn họ sẽ phải tái sinh đề sông một cuộc đời khốn khổ, bất hạnh. 
Vì thế, người Phật tử không tuyên bồ rằng họ là những người may mẫn duy 
nhất được sinh lên thiên giới sau khi chết. Dù theo tôn giáo nảo, chỉ có ý 
nghĩ tạo nghiệp của con người mới quyết định số phận của họ cả đời này lẫn 


đời sau. Như vậy, giáo lý nghiệp báo không chỉ cho biết một công lý sau khi 
chết, và Đức Phật cũng không dạy quy luật nhân quả này để bảo vệ người 
giàu và an ủi người nghèo bằng cách hứa hẹn hạnh phúc hão huyền trong 
một đời sau. 


Theo Phật giáo, nghiệp giải thích được những bất bình đắng hiện hữu 
giữa nhân loại. Những bất bình đắng này không chỉ do đặc tính di truyền, 
môi trường chung quanh và thiên nhiên tạo ra, mà còn do nghiệp hay kết quả 
của những hành động chúng ta làm nữa. Thực sự nghiệp chỉ là một trong 
những yếu tố có trách nhiệm cho sự thành công và thất bại của cuộc đời 
chúng ta. 


Vì lẽ nghiệp là một sức mạnh vô hình, nên với mắt trần chúng ta không 
thể thấy được nó làm việc như thế nào. Để hiểu được sự vận hành của 
nghiệp, chúng ta có thể so sánh nó với những hạt giống: những kết quả của 
nghiệp được cất chứa trong tâm tiềm thức (tức tâm hữu-phần duy trì kiếp 
sông) giống như cách lá, hoa, trái, và thân của một cái cây chứa đựng trong 
hạt giống của nó. Dưới những điều kiện thuận lợi, quả của nghiệp sẽ được 
tạo ra cũng như lá và thân cây sẽ nhú ra từ hạt giống bé nhỏ của nó khi đủ độ 
âm và ánh sáng vậy. 


Sự vận hành của nghiệp cũng có thể so sánh với một tài khoản ngân 
hàng: một người giới đức, có lòng từ thiện và quảng đại trong kiếp hiện tại 
này cũng giông như một người đang, bổ sung thêm vào thiện nghiệp của 
mình. Thiện nghiệp tích lũy này có thể được họ dùng để bảo đảm một cuộc 
sông không gặp phải những biến cố bất hạnh. Tất nhiên họ phải biết bổ sung 
cái mới vào những øì họ đã lẫy ra, vì nếu không, một ngày nảo đó tài khoản 
của họ sẽ cạn kiệt và họ sẽ bị phá sản. Lúc đó họ sẽ đồ lỗi cho ai về tình 
trạng bất hạnh của mình? Họ không thể đồ thừa cho người khác hoặc cho số 
phận được. Chỉ có họ là người phải chịu trách nhiệm cho khổ đau và hạnh 
phúc của bản thân. Như vậy một người Phật tử chân chính không thể là một 
người chạy trốn thực tại. Họ phải đối diện với cuộc đời đúng như nó là và 
không được quyền lần tránh nó. Một thái độ thụ động không thể nào ngăn 
chặn được nghiệp lực. Tích cực hoạt động vì điều thiện là điều hết sức thiết 
yếu cho hạnh phúc của con người. Khuynh hướng thoát ly là giải pháp của 
kẻ nhu nhược, và chạy trồn thực tại như vậy cũng không thể nào thoát được 
luật nhân quả. 


Trong kinh Pháp-cú, Đức Phật dạy: “Không nơi ẩn nắáu nào có thể thoát 
khỏi quả của nghiệp. ” 


Không trên trời, giữa biển, 

Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đồi, 

Trồn được quả ác nghiệp. 

(PCI27) 

Kinh Nghiệm Riêng Của Chúng Ta 


Hiểu quy luật của nghiệp là để thấy rõ rằng chúng ta phải có trách nhiệm 
đối với hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Chúng ta là những nhà kiến 
trúc của nghiệp. Đạo Phật giải thích rõ rằng con người có mọi khả năng đề 
uốn năn nghiệp của họ và qua đó tác động đến hướng sống của đời mình. 
Mặt khác, con người không phải là tù nhân hay nô lệ cho nghiệp của họ 
hoàn toàn. Con người cũng không đơn thuần là một cỗ máy tự động phóng 
thích những năng lực thuộc về bản năng từng nô dịch hóa họ. Họ cũng 
không chỉ là một sản phẩm của tự nhiên. Con người có trong họ sức mạnh và 
khả năng đề thay đổi nghiệp lực của mình. Tâm mạnh hơn nghiệp, và vì thế 
chúng ta có thể buộc nghiệp phục vụ cho chúng ta, chứ không từ bỏ mọi hy 
vọng và nỗ lực đề đầu hàng nghiệp lực của chúng ta được. Để bù đắp lại sự 
phản ứng của nghiệp xâu mà chúng ta đã tích tạo trước đây, chúng ta cần 
phải vun bồi nhiều thiện nghiệp thêm nữa, và đồng thời phải làm cho tâm 
chúng ta trong sạch bằng giới, định, tuệ, thay vì cầu nguyện, thờ phụng, hoặc 
thực hiện những lễ nghi vô bổ, hoặc hành hạ thân xác để mong vượt qua 
nghiệp báo của mình. Vì thế, nếu con người hành động một cách khôn ngoan 
hơn, nhờ sống một cuộc đời thánh thiện, họ có thể khắc phục được những 
hậu quả của ác nghiệp đã làm. 


Chúng ta phải biết tận dụng của cải vật chất mình có được để thúc đây 
cho lý tưởng đó. Những lá bài trong trò chơi cuộc đời nằm trong tay ta, 
chúng ta không có quyền chọn lựa chúng. Những lá bài ấy thuộc về nghiệp 
quá khứ của chúng ta, song nếu thích, chúng ta có thể làm theo ý mình và 
khi chúng ta chơi, chúng ta sẽ hoặc thắng hoặc bại, vậy thôi. 


Nghiệp được xem là tương đồng với hành động của con người. Hành 
động này tạo ra những quả nghiệp tương xứng. Song những hành động được 
thực hiện không có chủ tâm hay cố ý sẽ không thể trở thành một thiện 
nghiệp (&usala kamma) hay bất thiện nghiệp được (akusala kamma). Đó là 


lý do vì sao Đức Phật giải thích nghiệp là những hoạt động có chủ ý. Điều 
đó có nghĩa rằng, bất kỳ một hành động thiện hay ác nào mà chúng ta phạm 
không chút cô ý, sẽ không đủ sức mạnh để được đem vào đời sống kế tiếp 
của chúng ta. Tuy nhiên, không hiểu biết tính chất của nghiệp và quả của 
nghiệp không được xem là lý do để biện minh hay tránh né những kết quả 
của nghiệp đã cố tình phạm. Một đứa bé hay một người vô minh có thể 
phạm rất nhiều ác nghiệp. Vì lẽ họ phạm vào những ác nghiệp â ây với sự cô ý 
làm hại hay làm tổn thương chúng sinh khác, nên khó mà nói được rằng họ 
không bị thọ quả. Nếu một đứa bé sờ tay vào thanh sắt nóng, cái nóng không 
vì thấy nó còn bé mà tha không làm phỏng tay nó. Nghiệp lực cũng làm việc 
chính xác như vậy, không thiên vị ai hết. 


Sự chuyền hoá triệt để nơi nhân cách của Angulimala và hoàng đế Asoka 
đã minh chứng khả năng nắm quyên điều khiển nghiệp lực của con người. 
Angulimala là một tướng cướp đã sát hại hơn một ngàn người. Liệu có thể 
xét đoán ông qua những hành động bề ngoài được không? Vì ngay trong 
kiếp hiện tại, ông đã tu tập đề trở thành một bậc thánh Alahán, và như vậy 
đã chuộc lại được những lỗi lầm quá khứ của ông. 


Asoka, Hoàng Đế Ấn Độ, đã giết cả ngàn người trong các cuộc chiến 
tranh bảnh trướng đề quốc. Tuy thế sau khi thắng trận, ông đã tự sửa mình 
và thay đôi hoản toàn sự nghiệp của ông đến độ ngày nay khi viết về ông, 
H.G. Wells — một sử gia nối tiếng thế giới đã nói: “Giữa hàng vạn danh 
tánh các bậc quân vương chất đây các cột lịch sử, tên tuổi của Asoka chói 
sáng hầu như đơn độc, chẳng khác một ngôi sao. ” 


Những Yếu Tố Khác Hỗ Trợ Cho Nghiệp 


Mặc dù cho rằng con người có thể kiểm soát được nghiệp lực của mình, 
đạo Phật vẫn không tuyên bố là mọi việc đều do nghiệp. Đạo Phật không 
phải không biết đến vai trò mà các năng lực khác của thiên nhiên đóng góp. 
Theo đạo Phật, có năm định luật hay năm tiến trình của các quy luật tự 
nhiên („iyma) hoạt động trong thế giới tâm - vật - lý này: 


- Ufu niyaãma, định luật vật lý vô cơ, như hiện tượng gió mưa theo mùa 
tiết, định luật không sai trệch của các mùa, những thay đổi và những sự kiện 
đặc trưng của mùa tiết, nguyên nhân của gió mưa, tính chất của nhiệt, v.v... 
thuộc về nhóm này. 


- BỤa niyãma, định luật về mầm giống và chủng tử, cũng gọi là định luật 
vật lý hữu cơ, như gạo từ hạt lúa sinh ra, vị ngọt của đường từ cây mía và 


mật ong sinh ra, và các đặc tính đặc biệt của một vài loại trái cây. Lý thuyết 
khoa học về các tế bảo và gen (gene) cũng như sự giống nhau về mặt thể 
chất của các cặp song sinh năm trong định luật này. 


- Kamma niyãma, định luật nghiệp báo, như những hành động thiện và 
bắt thiện tạo ra những kết quả tốt và xâu tương xứng. Ví như nước chắc chắn 
sẽ luôn chảy xuông chỗ thấp. Nghiệp cũng vậy, nếu có cơ hội sẽ tạo ra quả 
tất yếu của nó, không phải trong hình thức thưởng - phạt mà như một sự tiếp 
nối tự nhiên. Sự tiếp nối hay trình tự của hành động (nghiệp) và kết quả (quả 
báo) là tự nhiên và cần thiết như cách vận hành của mặt trời, mặt trăng, và là 
nguyên lý báo ứng của nghiệp. 


Nguyên lý nhân - quả nối tiếp này vốn cũng có sẵn trong nghiệp. Những 
kinh nghiệm đa dạng, những đặc tính cá nhân, những kiến thức tích lũy, 
v... tất cả đều được ghi lại trong tâm như một bản thảo đã biên tập không 
tây xóa được nữa. Tất cả những kinh nghiệm và đặc điểm ấy sẽ được chuyển 
di từ kiếp này sang kiếp khác. Dĩ nhiên, qua một thời gian chúng có thể bị 
quên đi như trong trường hợp những kinh nghiệm của chúng ta về thời ấu 
vậy. Những đứa bé thần đồng nói được những ngôn ngữ khác nhau mà 
không học hỏi ai cả, là những điển hình về nguyên lý nỗi tiếp của nghiệp 
vừa bàn đến ở trên. 


- Dhamma niyãma, định luật về pháp, thí dụ các hiện tượng tự nhiên xảy 
ra vào lúc một vị Bồ tát đản sanh trong kiếp chót, định luật hấp dẫn và các 
quy luật khác của thiên nhiên, lý do phải sống thiện, v.v... có thể kế trong 
nhóm này. 


- Cifa niyãma, định luật về tâm hay quy luật tỉnh thân, thí dụ các tiến 
trình tâm, các thành tô của tâm, sức mạnh của tâm bao gồm sự cảm ứng tâm 
linh, thần giao cách cảm, nhớ lại quá khứ, dự cảm trước một điều gì, thiên 
nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, và các hiện tượng tâm linh khác đại loại như 
vậy, nói chung tất cả những điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích 
được. 


Mọi hiện tượng tâm lý hoặc vật lý đều có thể được giải thích bằng năm 
định luật này. Đây là những định luật trong tự thân mọi hiện tượng, và 
nghiệp chỉ là một trong năm định luật ấy. Giỗng như mọi quy luật tự nhiên 
khác, các định luật này không đòi hỏi phải có người làm luật. 


Trong năm định luật này, định luật vật lý vô cơ, định luật vật lý hữu cơ, 
và định luật vê Pháp là những định luật ít nhiêu có tính cách máy móc mặc 


dù chúng cũng có thể được kiểm soát tới một mức độ nào đó bởi sự khéo léo 
của con người và bởi sức mạnh của tâm. Chăng hạn, lửa bình thường đốt 
cháy và nước cực lạnh sẽ đóng băng, song có người đã đi được trên lửa 
không bị tổn thương và hành thiền không mặc quần áo trên những vùng núi 
tuyết Hy Mã Lạp Sơn; những người làm vườn chuyên nghiệp đã làm được 
điều kỳ diệu với các loại hoa và trái (lai tạo các giống hoa và trái khiến cho 
chúng đẹp hơn, to hơn); và các đạo sĩ du-già (yog1s) đã tu tập thành công các 
năng lực thần thông như bay trên hư không, v.v... Quy luật tinh thần cũng 
máy móc không kém, nhưng việc tu tập của đạo Phật nhắm đến việc kiểm 
soát và làm chủ tâm, điều chúng ta có thể làm được với chánh kiến và chủ ý 
thiện. Quy luật của nghiệp hoạt động hoàn toàn tự động, và khi nghiệp quá 
mãnh liệt, dù muốn, chúng ta cũng không thể can thiệp vào kết quả tàn nhẫn 
của nó được; song chánh kiến và chủ ý thiện cũng có thể làm được nhiều 
việc và uốn nắn cho tương lai của chúng ta. Thiện nghiệp, nếu cứ kiên trì 
làm, có thể ngăn cản sự chín muôi của nghiệp xấu. 


Nghiệp tất nhiên là một quy luật rất phức tạp, chỉ có Đức Phật mới thấu 
triệt được sự vận hành của nó. Cho nên quả của nghiệp (wamma- 
viãka) được Đức Phật tuyên bồ là một trong bốn điều bất khả tư nghì trong 
Tăng-chi Kinh (bốn điều bất khả tư nghì: Phật giới, Thiên giới của người 
chứng thiền, Quả dị thục của nghiệp, Suy tư về thế giới như alI tạo ra mặt 
trăng, mặt trời, núi, sông,... ) 


Liệu Nghiệp Có Thể Thay Đổi Được Không? 


Nghiệp luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh: những năng lực của tâm thiện 
hoặc bất thiện sẽ tác động, làm đảo ngược hoặc hỗ trợ cho quy luật tự vận 
hành này của nghiệp. Những năng lực khác hoặc trợ giúp hoặc cản trở 
nghiệp là: sanh thú, thời gian hay điều kiện, vẻ bề ngoàải, và nỗ lực tinh tấn. 


Một sanh thú thuận lợi (gai sampzí//) hoặc một sanh thú không thuận 
lợi (gai vipaffi) có thể tăng cường hoặc cản trở quả của nghiệp. Chẳng hạn, 
nếu một người sanh trong một gia đình quý phái hoặc trong một đất nước an 
vui hạnh phúc, sanh thú thuận lợi này sẽ cung cấp cơ hội dễ dàng cho thiện 
nghiệp của họ hoạt động. Một người ngu dốt, nhờ thiện nghiệp nào đó, được 
sinh trong một gia đình hoàng tộc, do dòng dõi cao quý này, anh ta sẽ được 
mọi người kính trọng. Nếu cũng người ngu dốt â Ấy, sanh trong một sanh thú 
kém may mắn hơn, ắt hắn sẽ không được mọi người đối xử như vậy. 


Sanh y thuận lợi hay vẻ bề ngoài thuận lợi (upadhi sampatfi) và vẻ bề 
ngoài bất lợi (upadli viparii) là hai yêu tổ khác làm cản trở hay hỗ trợ cho 
công việc của nghiệp. Nếu, do một thiện nghiệp nào đó, một người có được 
sanh thú tốt đẹp, nhưng lại bị xấu xí do một nghiệp bất thiện khác, họ sẽ 
không hưởng được trọn vẹn những quả lợi ích của thiện nghiệp của họ. Ngay 
cả một người thừa kế hợp pháp một ngôi báu cũng vậy, nếu thể chất hoặc 
tỉnh thần bị khiếm khuyết, có thể sẽ không được nâng lên địa vị cao ấy. 
Ngược lại, ngoại hình đẹp đẽ lắm khi sẽ là một thuận lợi. Một người con 
xinh đẹp của một gia đình nghèo khó có thể lôi cuốn được sự chú ý của 
người khác, và nổi lên nhờ ảnh hưởng của họ. Chúng ta có thể thấy những 
trường hợp người ta từ những điều kiện nghèo khó, không có tiếng tăm gì, 
trở thành nôi tiếng và được mọi người hâm mộ, như các diễn viên điện ảnh 
hoặc hoa hậu hoàn vũ. 


Thời kỳ và cơ hội là những yếu tổ khác ảnh hưởng đến công việc của 
nghiệp. Vào lúc nạn đói hoành hành trong thời chiến, mọi người không 
ngoại trừ ai đều phải chịu chung số phận. Ở đây điều kiện không thuận lợi 
mở ra khả năng cho ác nghiệp vận hành. Ngược lại, điều kiện thuận lợi sẽ 
ngăn được sự tác hành của nghiệp xấu ấy. 


Nỗ lực và trí tuệ có thể xem là hai yếu tô quan trọng nhất ảnh hưởng đến 
công việc của nghiệp. Nếu không có nỗ lực tự thân, tiến bộ về vật chất lẫn 
tinh thần là điều không thể có được. Nếu một người không tự nỗ lực chữa 
một căn bệnh nào đó của bản thân, hoặc không tự cứu mình khỏi những rắc 
rỗi khó khăn, hay tinh cần vì sự tiến bộ tâm linh của mình, thời ác nghiệp 
của họ sẽ tìm được cơ hội thích hợp để tạo ra những quả xứng đáng. Tuy 
nhiên, nếu họ biết có găng vượt qua những khó khăn ây, thiện nghiệp của họ 
sẽ đến giúp họ. Khi bị đăm tàu trên một vùng biển sâu, Đức Bồ tát, trong 
một tiền kiếp của mình, đã ra sức phấn đấu đề tự cứu bản thân và người mẹ 
già yếu của ngài, trong khi những người khác chỉ lo cầu nguyện và phó mặc 
số phận trong tay các vị thần linh tưởng tượng của họ. Kết quả là đức Bồ tát 
thoát nạn, còn mọi người đều chết đắm. 


Như vậy, công việc (trả quả) của nghiệp được trợ giúp hoặc bị cản trở 
bởi sanh thú, đẹp xấu, thời kỳ và nỗ lực tự thân, hay trí thông minh. Tuy 
nhiên, con người có thể vượt qua những quả nghiệp trước mắt băng cách áp 
dụng một vài phương pháp. Song họ vân không thoát hăn những quả nghiệp 
ấy nếu còn hiện hữu trong vòng luân hồi này. Bất cứ khi nào cơ hội phát 
sinh thì chính những nghiệp quả mà họ đã khắc phục trước đó có thể sẽ tác 
động đến họ trở lại. Đây là tình trạng không biết chắc được của cuộc đời. 


Ngay cả Đức Phật và các VỊ Alahán cũng bị ảnh hưởng bởi một vài loại 
nghiệp, mặc dù các ngài đang sông kiêp cuôi cùng của mình. 


Yếu tố thời kỳ là một phương diện quan trọng khác của nghiệp lực đối 
Với con người trong việc cảm thọ những quả tốt và xấu. Thực ra, con người 
chỉ cảm thọ một số quả nghiệp trong kiếp sông này trong khi một sô quả 
nghiệp khác có hiệu lực ngay đời sau, trong lần sanh kế tiếp. Và số khác 
đuổi theo người tạo nghiệp bao lâu họ còn trong vòng luân hồi này, hoặc cho 
đến khi họ chấm dứt tái sinh do đắc Niễt-bàn tối hậu. Lý do chính tạo ra 
những sai biệt này là tốc hành tâm (/avana ciffa) của con người vào lúc một 
ý nghĩ nảy sinh trong tâm muốn làm điều tốt hay xấu (xem phần Vi Diệu 
Pháp ở sau). 


Năng Lực Công Bằng 


Những người không tin có một năng lực gọi là nghiệp (⁄ømmna) nên hiểu 
rằng nghiệp lực này không phải là sản phẩm phụ của bất kỳ một tôn giáo 
nào. Dù Án giáo, Phật giáo, hay Kỳ-na giáo thì cũng (24inism) đều nhìn 
nhận và giải thích tính chất của lực này. Nghiệp lực là một quy luật phổ quát 
luôn hiện hữu và không có một nhãn hiệu tôn giáo nào cả. Phàm những aI 
xâm phạm quy luật này đều phải đương đầu với những hậu quả bất kế niềm 
tin tôn giáo của họ là gì, và những ai sống hợp theo quy luật này cũng đều 
cảm nhận niềm an lạc và hạnh phúc trong đời họ. Vì thế, quy luật nhân-quả 
hay nghiệp-luật này không thiên vị bất kỳ ai, dù họ có tin nó hay không, dù 
họ có theo tôn giáo nào hay không. Nó cũng giống như những quy luật vũ 
trụ khác và phải nhớ rằng nghiệp không phải là sở hữu độc quyên của đạo 
Phật. 


Nếu chúng ta hiểu nghiệp như một năng lực hoặc như một hình thức của 
năng lực, thời chúng ta không cần phải quan tâm đến nguồn gốc của nó làm 
gì. Đặt vần đề đâu là nguồn gốc của nghiệp cũng giống như hỏi đâu là nguồn 
gôc của điện năng vậy. Nghiệp giông như điện năng, không có khởi đầu. 
Dưới một vải. điều kiện nào đó nó xuất hiện vậy thôi. Theo quy ước chúng ta 
nói răng nguồn gốc của nghiệp là chủ ý hay tư tâm sở (cefan3), song điều 
này cũng chẳng khác gì nói cội nguồn của con sông là từ một đỉnh núi. 


Tựa như những lượn sóng trên đại dương cứ đêu đặn đô vào nhau như 
thê nào, một đơn vị tâm cũng đêu đặn chảy vào đơn vị tâm khác như vậy, sự 
dung hợp của một đơn vị tâm này vào một đơn vị tâm khác gọi là công việc 


của nghiệp. Tóm lại, theo Phật giáo mỗi chúng sinh là một dòng sống sôi 
động vận hành theo cái công tắc tự động của nghiệp. 


Nghiệp là một hình thức năng lượng không tìm thấy ở đâu trong thân và 
tâm này. Tựa như những trái xoài không tích chứa ở đầu trong cây xoài, 
nhưng tùy thuộc vào một số điều kiện nào đó, chúng bất ngờ có mặt, nghiệp 
cũng như thế. Có thể nói nghiệp giống như gió hoặc lửa, không chứa săn ở 
đâu trong vũ trụ, nhưng dưới một vài điều kiện thích hợp liền có mặt. 


Tái Sinh 


Long khát khao hiện hữu và ham muốn các dục lạc không được thoả mãn 
là nhân của tái sinh. 


Người Phật tử xem giáo lý về tái sinh không phải như một lý thuyết 
thuần túy mà như một sự kiện có thể xác chứng được trong cuộc đời. Tái 
sinh tạo thành một nguyên lý vững chắc và cơ bản của đạo Phật. Tuy nhiên, 
tin chuyện tái sinh không chỉ hạn chế trong đạo Phật thôi, mà còn được tìm 
thấy ở các xứ sở khác, các tôn giáo khác và thậm chí nơi các nhà tư tưởng 
độc lập với tôn giáo nữa. Pythagore (triết gia và nhà bác học danh tiếng cô 
Hy Lạp thế kỷ IV trước CN) có thể nhớ lại tiền kiếp của mình. Plato (triết 
gia cô Hy Lạp 427-347 trước CN) có thể nhớ được một số đời sống trước 
của ông. Theo Plato, con người có thể tái sinh tối đa mười kiếp. Ông cũng 
tin rằng việc tái sinh trong loài thú là có thật. Có một niềm tin chung giữa 
những người Ai Cập và Trung Hoa cô đại rằng chỉ những nhân vật nỗi tiếng 
như các hoàng để và vua chúa mới tái sinh. Origen, một người Thiên Chúa 
rất có uy tín, sống vào năm 18Š - 254 A.D. cũng tin chuyện tái sinh. Theo 
ông, không có cái khổ vĩnh hăng nơi địa ngục (như quan niệm của đạo Thiên 
Chúa). Gorana Bruno, sống ở thế kỷ 16, tin rằng linh hồn của mỗi con người 
và mỗi con vật chuyển di từ hiện thể này sang hiện thể khác. Năm 1788, 
Kant (1724-1804), một triết gia người Đức nỗi tiếng hậu bán thế kỷ XVIII, 
đã chỉ trích thuyết trừng phạt vĩnh hăng. Kant cũng tin việc có thê tái sinh 
nơi các thiên thể (cảnh giới) khác. Schopenhauer (1788-1860), một triết gia 
Đức vĩ đại khác, được xem như nhà sáng lập ra triết học yêm thế của Tây 
phương trong tiền bán thế kỷ XIX, nói răng ở đâu ý chí sông có mặt, ở đó 
chắc chăn có sự sông. Ý chí muốn sống tự thể hiện liên tục (rong những hình 


thức luôn luôn mới. Đức Phật đã giải thích 'ý chí muốn sống" này như là ái 
hữu (khát khao hiện hữu). 


Thực ra việc xác chứng các tiền kiếp là chuyện có thể nhưng không dễ 
đối với chúng ta. Bản chất của tâm luôn như vậy, nó không cho phép phần 
lớn mọi người nhớ lại các tiền kiếp của họ. Tâm chúng ta bị áp đảo bởi năm 
triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá, và hoài 
nghi. Do năm triền cái này, cái thấy của chúng ta bị giới hạn trong phạm vi 
trần tục và vì thế không thể hình dung được những chuyện tái sinh. Cũng 
như một tâm gương bị bụi bặm che phủ không phản chiếu hình ảnh như thế 
nào, tâm cũng. thế, khi năm triển cái vây phủ không cho phép người ta nhớ 
được những tiền kiếp như vậy. Chúng ta không thể thấy được các ngôi sao 
vào ban ngày không phải vì chúng không có trên bầu trời, mà vì chúng bị 
ánh sáng mặt trời chói lọi hơn mà thôi. Tương tự, chúng ta không thể nhớ lại 
các tiền kiếp của mình vì tâm chúng ta hiện nay luôn bị chất nặng với những 
ý nghĩ trong hiện tại, những sự kiện hàng ngày và những tình cảm phàm tục. 


Một chút lưu tâm đến thọ mạng ngắn ngủi của chúng ta trên cõi đời sẽ 
giúp chúng ta có chất liệu để suy gẫm đến việc tái sinh. Nếu chúng ta xét 
cuộc đời cùng với ý nghĩa và mục đích tối hậu của nó, và tất cả những kinh 
nghiệm khác nhau được coi là khả đĩ đối với con người, hắn chúng ta sẽ đi 
đến kết luận rằng chỉ trong một đời người ngăn ngủi làm sao có đủ thời gian 
để chúng ta thực hiện hết những gì thiên nhiên đã định, nói gì đến những cái 
mà chính con người muốn làm. Phạm vi của kinh nghiệm là vô cùng. 


Có một tầm năng lực bao la nằm ngầm trong con người mà chúng ta có 
thể phát triển được nếu có cơ hội. Điều này đặc biệt đúng với thời buổi hiện 
nay, nếu ai đó thử làm một cuộc nghiên cứu chuyên môn về lãnh vực nảy. 
Chúng ta phát hiện được chính mình có những khát vọng cao cả nhưng 
không có thời gian để đạt đến đó. Trong khi ấy, đội quân hùng mạnh của dục 
vọng và ước muôn, những động cơ và tham vọng ích kỷ lại đang tuyên chiến 
bên trong chúng ta. Những lực đối nghịch này đuôi bắt lẫn nhau cho đến thời 
điểm chết của chúng ta. Những lực này phải được thử thách, phải được vượt 
qua, chế ngự và tận dụng. Một đời người không đủ để làm điều này. Nói 
răng chúng ta chỉ có một đời người ở đây với những trách nhiệm cân phải 
thực hiện cho kỳ hết ấy là điều không thể, là để cho ta thấy rằng thế gian và 
cuộc sông chăng qua chỉ là một trò đùa ác độc mà thôi. 


Chúng ta cần phân biệt giáo lý của đạo Phật về tái sinh với những thuyết 
đầu thai và hóa thân của các tôn giáo khác. Đạo Phật phủ nhận sự hiện hữu 
của một linh hồn thường hằng do Thượng để tạo ra hoặc một thực thể không 
đổi đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác. 


Ví như tính đồng nhất tương đối có thể quan niệm được nhờ sự nối tiếp 
liên tục nhân quả mà không cân một tự ngã hay linh hồn nảo, cái chết cũng 
vậy, có thể tạo ra tái sinh mà không cần phải có linh hồn đầu thai. Trong một 
đời người, mỗi sát-na tâm vụt đến rồi đi làm phát sinh sát-na tâm kế cùng 
với sự diệt của nó. Chính xác mà nói, sự sinh và diệt trong từng sát-na của 
mỗi đơn vị tâm là một lần sinh và tử. Như vậy, ngay cả trong một đời người 
thôi chúng ta cũng đã trải qua vô số lần tử sinh từng giây phút. Nhưng vì tiền 
trình tâm cứ liên tục với sự hỗ trợ của chỉ một thể xác vật lý, nên chúng ta 
xem chuỗi liên tục tâm - thân ấy như tạo thành chỉ một đời sống. 


Thông thường khi nói tới chết, chúng ta cho đó là sự diệt của những chức 
năng sống còn (sinh mạng) của thân. Khi thân xác vật ly mất đi sinh lực của 
nó, nó không còn hỗ trợ cho dòng tâm thức, phương diện tâm lý của tiến 
trình sống nữa. Nhưng bao lâu còn có sự chấp thủ vào cuộc sông, còn có ước 
vọng được tiếp tục tồn tại, dòng tâm thức vẫn không chấm dứt cùng với cái 
chết của thân. Đúng hơn, khi cái chết xảy ra, tức khi thân vật lý diệt, dòng 
tâm thức được thúc đây bởi khát vọng muốn hiện hữu thêm nữa sẽ xuất hiện 
trở lại với sự hỗ trợ của một thân xác vật lý mới, một thân xác vừa mới hình 
thành qua sự gặp gỡ của tính cha và huyết mẹ (tỉnh trùng và trứng). Như 
vậy, tái sinh xảy ra liền ngay sau cái chết. Dòng ký ức có thể bị gián đoạn và 
cảm giác về tính đồng nhất chuyền sang tình trạng mới, song toàn bộ sự tích 
lũy của kinh nghiệm cũng như tâm tánh đã được chuyền giao qua sinh thể 
mới, và vòng sanh hữu bắt đầu luân lưu thêm một kỳ hạn nữa. 


Vì thế, đối với đạo Phật cái chết không có nghĩa là cánh cửa đi vào đời 
sống vĩnh hằng hoặc sự hủy diệt hoàn toàn của một chúng sanh. Đúng hơn, 
chết là cửa ngõ vào một sanh hữu mới, và rồi lại đi đến một cái chết khác 
như trước. 


Vào sát-na cuối cùng của đời người, chức năng vật lý tái tục không còn 
xảy ra trong tâm một người đang chết. Sự kiện này cũng giống như một 
người lái xe buông chân ga trước khi dừng lại, nhờ vậy lực kéo không còn 
tác động vào động cơ nữa. Tương tự, những tính chất vật lý của nghiệp (sắc 
do nghiệp sanh) không khởi sanh nữa. (Theo Vi Diệu pháp, sắc nghiệp châm 
dứt từ sát-na thứ mười bảy tính ngược lại thời điểm chết). 


Người Phật tử không cho rằng đời sống hiện tại là đời sống duy nhất 
giữa hai trạng thái bất tận của khổ đau và hạnh phúc; họ cũng không tin các 
thiên sứ sẽ rước họ lên thiên giới và để họ sống ở đó vĩnh hằng như quan 
niệm của các tôn giáo khác. Người Phật tử tin rằng kiếp sống hiện tại này chỉ 


là một trong vô số những trạng thái hiện hữu và răng kiếp sống trần gian 
chăng qua chỉ là một giai đoạn trong muôn vàn giai đoạn khác của vòng sinh 
tử luân hồi. Họ tin rằng mọi chúng sinh sẽ phải tái sinh ở đâu đó trong một 
thời hạn nhất định bao lâu nghiệp thiện, ác của họ còn tồn tại trong dòng hữu 
phần dưới hình thức tâm lực hay năng lực tính thần. Ở đây sự giải thích về 
tâm tiềm thức (hay dòng hữu phần - bavzngä) trong kinh điển Phật giáo 
không nên lẫn lộn với những gì mà các nhà tâm lý học hiện đại đưa ra, vì lễ 
những khái niệm ấy không phải là những từ đồng nghĩa chính xác. 


Cái gì là nhân của tải sinh? Đức Phật dạy rằng vô minh tạo ra tham ái. 
Khát vọng không thỏa mãn được này là nhân của tái sinh. Khi mọi khát vọng 
được đập tắt, tái sinh chấm dứt. Như vậy, muốn chấm dứt tái sinh, phải diệt 
tận mọi tham ái. Muốn diệt tham ái, nhất thiết phải đoạn trừ vô minh. Khi vô 
minh đã được đoạn trừ, con người nhận ra được sự vô ích của mỗi lần tái 
sinh. Họ cũng thủ tiêu hoàn toàn cái nhu cầu phải chấp nhận một đường lối 
sông, qua đó khát vọng đôi với những lần tái sinh bất tận được thỏa mãn. 


Vô minh còn sinh ra những ý tưởng viễn vông và vô lý cho rằng chỉ có 
một kiếp sống duy nhất dành cho con người, và răng kiếp sống duy nhất này 
được theo sau bởi những trạng thái an vui vĩnh hằng hoặc bị hành hạ đời đời. 


Đức Phật dạy chỉ có sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề mới phá tan vô minh và 
đoạn trừ khổ ưu, chứ không do bất kỳ một nguồn lực nào khác. Để phá tan 
vô minh, chúng ta phải kiên trì thực hành lòng vị tha trùm khắp, phải sống 
trong chánh hạnh và trau dôi trí tuệ. Chúng ta cũng phải đoạn trừ mọi tham 
muốn thấp hèn và những lạc thú ích kỷ. 


Tải sinh diễn ra như thể nào? Khi thân vật lý này không còn khả năng 
làm nhiệm vụ nữa, những năng lực tinh thần không chết cùng với nó mà tiếp 
tục mang một hình tướng nào đó mà ta thường gọi là một đời sông khác. 
Nghiệp lực tự thể hiện trong hình tướng một con người cũng có thê tự thể 
hiện trong hình tướng một con thú. Điều này có thể xảy ra nếu một người 
không có cơ hội phát triển những nghiệp lực tích cực của mình. Năng lực gọi 
là tham ái, dục vọng, ý chí, khát vọng sông này không dứt cùng với sự 
ngưng hoạt động của thân, mà tiếp tục thể hiện trong hình tướng khác, tạo ra 
sự hiện hữu trở lại mà chúng ta gọi là tái sinh. 


Ngày nay, ở một số quốc gia trên thế giới có những người đã tự khai mở 
được trí nhớ vê các tiên kiệp của họ. Những sự kiện này đã được giới báo 
chí dân chứng băng tài liệu rõ ràng. Một sô trong họ trước đây chưa từng 


chấp nhận có một điều gì gọi là tái sinh như vậy cho tới khi những năng lực 
ký ức về các tiền kiếp của họ xuất hiện. Phần lớn các thông tin mà họ tiết lộ 
về các kiếp sống quá khứ (của họ) đã được thẩm tra và cho thấy là có căn cứ 
xác đáng. 


Qua thôi miên, một số người cũng đã thành công trong việc tiết lộ những 
tin tức về tiền kiếp. Một vài trạng thái thôi miên thậm chí còn thâm nhập sâu 
vào tâm tiềm thức và làm cho người ta có thể nhớ được những kiếp sống quá 
khứ của họ. 


Tái sinh hay sự trở thành liên tục là một sự kiện tự nhiên không do bất kỷ 
một tôn giáo hay thượng để nảo sáng tạo ra. Việc tin hay không tin tái sinh 
cũng không làm cho tiến trình tái sinh khác đi chút nào, và cũng không tránh 
khỏi phải bị tái sinh. Bao lâu tham ái với cuộc sông và với dục lạc hoặc chấp 
thủ còn tồn tại trong tâm, tái sinh còn xảy ra. Những ai hy vọng và thường 
cầu nguyện cho mình không phải tái sinh trở lại phải hiểu rằng ước nguyện 
của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực cho đến chừng nảo họ thực hiện 
được những nỗ lực nghiêm túc để đoạn tận tham ái và chấp thủ. Sau khi đã 
nhận ra và trải nghiệm tính bấp bênh và bắt toại nguyện của cuộc đời dưới 
những điều kiện thực tế, bậc trí cố găng giải thoát tự thân khỏi vòng tử sinh 
miên viễn ấy bằng cách đi theo chánh đạo. Những ai không thể giảm thiểu 
được lòng tham ái và chấp thủ của mình phải sẵn sàng để đối diện với tình 
trạng bấp bênh và không vừa ý của cuộc đời cùng với sự tái sinh và trở 
thành bắt tận. 


Tái Sinh Có Xảy Ra Đồng Thời Với Sự Chết Không? 


Một điều khó hiểu khác về tái sinh là không biết việc tái sinh có xảy ra 
đồng thời không. Đây là vẫn đề gây nhiều tranh cãi giữa các học giả Phật 
giáo. nổi tiếng. Theo Vi-Diệu-pháp (4bhidamma), tái sinh (sự thụ thai) xảy 
ra liền sau cái chết của một chúng sinh không có bất kỳ một trạng thái trung 
gian nào cả. Tuy nhiên, một sô người lại tin rằng sau khi chết con người sẽ 
tiền triển sang dạng ma qủy trong một thời gian nhất định nào đó trước khi 
tái sinh diễn ra. Số khác cũng tin như vậy, nhưng giải thích rằng đó không 
phải là ma quỷ, mà là thần thức hay tâm lực của người chết còn lưu lại trong 
hư không, nhờ năng lực của tham ái và chấp thủ của họ nâng đỡ. Tuy nhiên, 
sớm muộn gì tái sinh cũng phải xảy ra. Những hồn ma (thực ra là hàng ngạ 
qủy - peas) là những chúng sinh bất hạnh, song đời sống của họ dưới hình 
thức ngạ qủy này không lâu dài và đó cũng là một hình thức tái sinh, dù chỉ 
nhất thời. 


Một khái niệm khác mà đa số mọi người không thể hiểu nổi là trong tiễn 
trình tái sinh, sao một người có thể sinh làm thú và một con thú lại sinh làm 
người được. Bản chất thú vật của tâm con người và lối sống chăng khác gì 
loài thú đã được họ chấp nhận có thể làm duyên cho việc tái sinh làm thú 
của họ. Điều kiện và hành vi ứng xử của tâm chịu trách nhiệm cho đời sống 
kế tiếp. Ngược lại, một người, do một lạm dụng tinh thần nào đó trong kiếp 
trước, phải sinh trong hình tướng thú vật, vẫn có thể tái sinh làm người trở 
lại nếu con vật ấy không phạm một ác hạnh nghiêm trọng nào. Một sự kiện 
mọi người đều thấy rõ là có những con vật rất thông minh. Đây là một bằng 
chứng hiển nhiên cho thấy rằng chúng có khuynh hướng hướng, về đời sống 
làm người. Cũng có trường hợp một người sinh làm thú có thê tái sinh lại 
làm người khi ác nghiệp tạo điều kiện cho việc tái sinh làm thú của họ đã hết 
và thiện nghiệp tích lũy từ trước trở nên ưu thế hơn. 


Sát-na Tử 


Trong tâm người sắp lâm chung có ba loại tâm hay thức (øizmãng) làm 
nhiệm vụ vào sát-na tử: thức tục sinh (2afisandhi cif4a), dòng tâm thụ động 
hay dòng thức hữu phần (bhavanga-citta), và tử tâm hay thức tách rời 
kiếp sông hiện tại (cufi-ciffa). Vào sát-na cuỗi cùng của kiếp hiện tại, tâm tục 
sinh hay kiết sinh thức khởi lên, lẫy một trong ba tướng (nghiệp, nghiệp 
tướng, và thú tướng) làm đối tượng của nó. Tâm tục sinh tồn tại trong tiền 
trình nhận thức chỉ năm sát-na tốc hành (thay vì bảy như bình thường) và rồi 
chìm vào dòng hữu phần. Cuối dòng hữu phần tâm tử phát sinh, tách rời kiếp 
hiện tại và chìm lại vào hữu phần. Ngay sát-na (tử tâm) này kiếp hiện tại 
chấm dứt. Cuối sát-na hữu phần ấy, tâm tục sinh khác sinh lên trong kiếp kế 
và ngay từ sát-na này đời sống mới bắt đầu. Đây là tiến trình của sự chết và 
tái sinh theo đạo Phật, và chỉ có trong đạo Phật, tiễn trình của hiện tượng tự 
nhiên này mới được giải thích đến từng chỉ tiết nhỏ nhặt. 


Khi đối diện với cái chết, người Phật tử không xem đó như một cuộc 
khủng hoảng mà như một sự kiện bình thường, vì họ hiểu rằng bất kỳ ai đã 
sinh ra trong đời này đều phải chịu cảnh suy tàn và cuối cùng là chết. Hoặc, 
như ai đó đã khéo diễn đạt sự kiện ấy như vầy, “Mỗi người được sinh ra với 
tắm giấy chứng tử ngay từ lúc chào đời. ” Nếu mọi người có thể nhìn vào cái 
chết với thái độ hiểu biết hợp lý như thế, chúng ta sẽ không bám víu vào 
cuộc sông một cách cô chấp nữa. 


“Ayamantima jafi` natthidani punabbhavo ` 
(Dhamma Cakka Sufta) 


-—-Oo0O--- 


CHƯƠNG II : CHÁNH KIẾN TƯỜNG GIẢI (Sammàtthi Dìpanì) 
Ledi Sayadaw 


PHẢN I 


Ditthibandhanabandheyya, 
Tanhãsotena vahite 

Safte nayaka tãresi 
Bhagavanfassa te namo . 


Nhờ con thuyền Bát Chánh 
Thiên, Nhơn Sư độ chúng 
Rối ren trong biển ái 

Trôi lăn trong biển ái 

Kính đảnh lễ Thế Tôn. 


(Nhờ con thuyễn mang tên "Bát Chánh Đạo", bậc Đại Đạo Sự của chư 
Thiên, Phạm Thiên, và nhân loại đã cứu vớt những chúng sinh đang rồi ren 
với muôn vàn tà kiến và trôi lăn vô định trong đại dương tham ái. Con kính 
thành đảnh lễ Đức Thế Tôn) 


I. Ba Loại Tà Kiến 

“Này các Tỳ khưu, có ba loại tà kiến, do đắm mê chúng, luận bản chúng, 
và lây chúng làm mục tiêu, một sô sa môn và Bàlamôn đã rơi vào các cực 
đoan và trở thành những kẻ chủ trương vô hành kiên (akiriya đi/fhi - người 
chủ trương quan điêm cho răng không có quả báo của hành động hay 
nghiệp). Ba tà kiên này là gì? Đó là: 

- Tiền định kiến (oubbekata-hetu-difthi) 

- Tạo hóa kiến (issaranimmäna hetu-difthi) 

- Vô nhân kiến (ahefu-apaccaya-difthi) 

1. Tiền định kiến - Pubbekata-hefu-diffhi. Quan điểm cho rằng mọi cảm 


thọ mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiệp hiện tại chỉ do nhân, do duyên 
các hành nghiệp mà họ đã làm trong những kiệp quá khứ mà thôi. 


“Này các Tỳ khưu, có một số sa môn và Bàlamôn công bố và chấp giữ 
quan điểm sau: “Mọi cảm thọ lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc 
thân và tâm, mọi cảm thọ bất lạc bất khổ mà các chúng sinh thọ lãnh trong 
kiếp hiện tại chỉ do nhân các hành nghiệp mà họ đã làm trong những kiếp 
quá khứ mà thôi.' Quan điểm này được gọi là Tiền định kiến - Pubbekata- 
hetu-dittthi.” 


2. Tạo hóa kiến - /ssaranimmana-hetu-difthi. Quan điềm cho rằng mọi 
cảm thọ trong kiêp hiện tại là do một đâng tôi cao hay Thượng Đê tạo ra. 


“Này các Tỳ khưu, có một số sa môn và Bàlamôn công bố và chấp giữ 
quan điểm sau: “Mọi cảm thọ lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc 
thân và tâm, và mọi cảm thọ bất lạc bất khổ mà các chúng sinh thọ hưởng 
trong kiếp hiện tại là do một đẳng Phạm Thiên (8rabzmã) hay Thượng Đề tạo 
ra." Quan điểm này được gọi là Tạo Hóa kiến - Issaraninmäna-hetu-difthi.” 


3. Vô nhân kiến - 4hefui-apaccaya-diffhi. Quan điểm cho răng “không 
có nhân, không có duyên” của mọi hiện hữu. 


“Này các Tỳ khưu, có một số samôn và Bàlamôn công bố và chấp giữ 
quan điểm sau: “Mọi cảm thọ lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc 
thân và tâm, và mọi cảm thọ bất lạc bất khổ mà các chúng sinh thọ hưởng 
trong kiếp hiện tại tự chúng có mặt chứ không do nhân sanh nghiệp /ana- 
kamma) và trì nghiệp (upatthambhaka-kamma)`. Quan điểm này được gọi là 
Vô nhân kiến - 4hefu-apaccaya difthi. ” 


-—-o00--- 
H. Phản Bác Tiền Định Kiến 


Trong Tăng Chi Kinh, chương Ba pháp, chúng ta có những lời dạy của 
Đức Chánh Biến Tri: “Này các Tỳ khưu, trong ba tà kiến này, một số sa môn 
và Bàlamôn chấp giữ và công bố quan điểm sau: “Mọi cảm thọ lạc thuộc 
thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc thân và tâm, và mọi cảm thọ bất lạc bất 
khổ mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại chỉ do nhân những 
hành nghiệp họ đã làm trong những kiếp quá khứ mà thôi. 


Ta đã đên họ và hỏi: “Này chư hiện giả, có thực là các vị châp giữ và 
công bô quan điêm này: “Phàm mọi cảm thọ lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm 
thọ khô thuộc thân và tâm, và mọi cảm thọ bât lạc bât khô mà các chúng 


sinh thọ lãnh trong kiếp hiện tại là do nhân các hành nghiệp họ đã tạo trong 
những kiêp quá khứ không?" 


Được hỏi như vậy, các sa môn và Bàlamôn ây trả lời, “Vâng, đúng thê 
thưa tôn giả.” 


Rồi ta nói với họ: Này các hiền giả, nếu sự tình là vậy, thời sẽ có những 
người, do nhân các hành nghiệp họ đã tạo trong những đời quá khứ mà sát 
sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, dùng ngôn ngữ thô lỗ, nói 
chuyện phù phiếm, tham lam, sân hận và chấp giữ tà kiến.) 


“Này các Ty Khưu, thực sự trong tâm của những người tin tưởng một 
cách quả quyết vào những hành nghiệp mà các chúng sinh đã làm trong đời 
quá khứ và chấp chặt quan điểm này, không thể nào khởi lên những tâm sở 
như ước muốn làm (chanđa - dục) và tỉnh tấn (vãyzmna) đề phân biệt những 
hành động nảo cần phải làm và những hành động nào cân phải tránh. 


“Này các Tỳ Khưu, thực sự trong tâm của những người không thể phân 
biệt một cách chính xác và chắc chăn giữa những hành động nào cần phải 
làm và những hành động nảo cần phải tránh, và sống không có sự áp dụng 
chánh niệm và tự chế, không thể khởi lên đức tin chân chánh dẫn đến sự diệt 
trừ của các phiền não. 


“Này các Tỳ khưu, đây là lời tuyên bố có căn cứ xác đáng thứ nhất phản 
bác lại những tín điều và kiến chấp theo tà đạo được đưa ra bởi các sa môn 
và Bàlamôn chủ trương mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ hưởng trong 
kiếp hiện tại chỉ do nhân những hành nghiệp quá khứ của họ.” 


-—-o00--- 
II. Phản Bác Tạo Hóa Kiến 


Đức Phật tuyên bố: “Này chư Tỳ Khưu, trong ba kiến chấp này, có 
những samôn và Bàlamôn chấp giữ và công bố quan điểm sau: “Mọi cảm thọ 
lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc thân và tâm, và mọi cảm thọ 
bất lạc bất khổ mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại là do một 
đẳng Phạm Thiên tối cao hay Thượng Đề tạo ra. 


Ta đi đên họ và hỏi: “Này các hiện giả, có thực là các vị châp giữ và 
công bô quan điêm này: “Phàm mọi cảm thọ lạc thuộc thân và tâm, mọi cảm 
thọ khô thuộc thân và tâm, và mọi cảm thọ bât lạc bât khô mà các chúng 


sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại là do một vị Phạm Thiên tối cao hay 
Thượng Đê tạo ra không?" 


Được hỏi như vậy các sa môn và Bàlamôn ây trả lời: “Vâng, đúng thê 
thưa tôn giả.” 


Rồi ta nói với họ: “Này các hiền giả, nếu sự tình là vậy, thời sẽ có những 
người, do sự sáng tạo của một vị Phạm Thiên tối cao hay Thượng Đề (mà) 
sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà hạnh trong các dục, nói lời chia rẽ, dùng lời 
thô lỗ, nói chuyện phù phiếm, tham lam, ác ý với người khác và chấp giữ 
các tà kiến. 


“Này các Tỳ Khưu, thực sự, trong tâm của những người tin tưởng một 
cách quả quyết và độc nhất vào sự sáng tạo của một vị Phạm Thiên tôi cao 
hay Thượng Đề như vậy, không thể khởi lên các tâm sở như ước muốn làm 
và tinh tấn để phân biệt những hành động nào cần phải làm và hành động 
nào cần phải tránh. 


“Này các Tỳ Khưu, thực sự, trong tâm của những người không thể phân 
biệt một cách chính xác và chắc chắn giữa những điều nên làm và những 
điều nên tránh, và sống không có sự áp dụng (chánh) niệm và tự chế sẽ 
không thể khởi lên đức tin chân chánh dẫn đến sự diệt trừ của các phiền não. 


“Này các Tỳ Khưu, đây là lời tuyên bố có căn cứ xác đáng thứ hai phản 
bác lại những tín điều và kiến chấp theo ngoại đạo được đưa ra bởi những sa 
môn và Bàlamôn chủ trương răng mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ hưởng 
trong kiếp hiện tại là đo một vị Phạm Thiên tối cao hay Thượng ĐỀ tạo ra.” 


-—-o00--- 
IV. Phản Bác Vô Nhân Kiến 


Đức Phật tuyên bố: “Này các Tỳ Khưu, trong ba tà kiến này, có một số 
sa môn và Bàlamôn chấp g1ữ và công bố quan điểm sau: “Mọi cảm thọ lạc 
thuộc thân và tâm, mọi cảm thọ khổ thuộc thân và tâm, và mọi cảm thọ bất 
lạc bất khô mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại tự chúng có mặt 
chứ không có sự can thiệp của sanh nghiệp hoặc trì nghiệp. ` 


Ta đi đên họ và hỏi: “Này các hiện giả, có thực là các vị châp giữ và 
công bô quan điêm này: Phàm mọi cảm thọ lạc thuộc thân vả tâm, mọi cảm 
thọ khô thuộc thân và tâm và mọi cảm thọ bât lạc bât khô mà các chúng sinh 


thọ hưởng trong kiếp hiện tại tự chúng có mặt chứ không do sanh nghiệp và 
trì nghiệp, đúng không? 


Được hỏi như vậy, các sa môn và Bàlamôn ây trả lời: “Vâng, đúng thê 
thưa tôn giả.” 


Rồi ta nói với họ: “Này các hiền giả, nếu sự tình là vậy, thời sẽ có những 
người, không do bất kỳ nhân nảo, duyên nào mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, nói lời chia rẽ, dùng lời thô lỗ, nói chuyện phù phiếm, tham lam, ác 
ý với người khác, và chấp giữ các tà kiến. 


Này các Tỳ Khưu, thực sự trong tâm của những người tin tưởng một 
cách quả quyết và độc nhất vào quan điểm "vô nhân, vô duyên" của mọi 
hiện hữu như vậy, không thể khởi lên những tâm sở như ước muốn làm 
(chanda) và tinh tấn (vãyama) để phân biệt giữa những gì cần phải làm và 
những gì cần phải tránh. 


Này các Tỳ Khưu, thực sự trong tâm của những người không thể phân 
biệt một cách chính xác và chắc chăn giữa những gì cần phải làm và những 
gì cần phải tránh, và sống không có sự áp dụng chánh niệm và tự chế, không 
thể khởi lên đức tin chân chánh dẫn đến sự diệt trừ của các phiền não. 


“Này các Tỳ Khưu, đây là lời tuyên bố có căn cứ xác đáng thứ ba phản 
bác lại những tín điêu và kiên châp theo ngoại đạo được đưa ra bởi các sa 
môn và Bàlamôn chủ trương mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ lãnh trong 
kiệp hiện tại tự chúng có mặt chứ không phải do sanh nghiệp và trì nghiệp. 

-—-Oo0O--- 
V. Giải Thích Về Ba Tà Kiến 

Trong thế gian này có ba ác tà kiến. Đó là: 

1. Tiền định kiến - Pubbekata-he diithi. 

2. Tạo hóa kiến - Issaranimmana-hetu difthi. 


3. Vô nhân kiến - 4hefu-apaccaya difthi. 


Ba tả kiến này đã được giải thích sơ lược ở trên, và cũng đã được đức 
Chánh-biêntI din giả trong4øguara Nikaãya(Tăng -— Chì 


Kinh), Tikanipãta,Dufiyapannãsaka Dufya vagga, v.v...Trong một số bài 
kinh, tạo hóa kiến có khi được gọi là Tạo Hóa Tác Thuyết (ssarakãrana- 
v¡ảa - thuyết cho rằng một đắng Phạm Thiên tôi cao hay Thượng Đề đã thực 
hiện hết mọi việc; hoặc ¿ssarakuftika-vãda (tà thuyết cho rằng một đẳng 
Phạm Thiên tối cao hay Thượng Đế đã an bài tất cả những việc này). Đức 
Chánh-biến-tri đã bác bỏ cả ba tà thuyết trên thuận theo chân lý. Do đó, bần 
tăng sẽ giải thích ba tà thuyết nảy theo tuần tự với đầy đủ chi tiết và hoàn 
chỉnh hơn. 


-—-o00--- 
VI. Giải Thích Về Phản Bác Tiền Định Kiến 
1. Quan Kiến Cho Rằng Nghiệp Quá Khứ Là Nhân Độc Nhất 


Chúng sinh thọ hưởng các thọ lạc thuộc thân và tâm, thọ khổ thuộc thân 
và tâm, và các thọ bất khổ bất lạc. Họ thọ hưởng những cảm thọ này liên 
quan đến sự hạ liệt, sự cao thượng, sự ngu dốt, và đến những ảnh hưởng 
được xem là lớn lao hay không đáng kê của họ. Những người chấp tiền định 
kiến chủ trương như sau: Độc nhất do các nghiệp mà những chúng sinh này 
đã làm trong các kiếp quá khứ làm nhân khiến họ thọ hưởng những điều như 
là vừa ý, không vừa ý, thỏa mãn hay không thỏa mãn của cuộc đời này. Tất 
cả những chuyện ấy chăng phải do ai tạo, cũng chắng phải do những hành 
động mà họ làm một cách siêng năng trong kiếp hiện tại này gây ra? Do kiến 
chấp này chối bỏ mọi kết quả của hành động mà con người làm trong kiếp 
hiện tại, nên nó đã lầm lẫn một cách phi lý và quá đáng. Vì vậy nó được gọi 
là một tà kiến. 


Giả sử thuyết tiền định này là đúng thời những người sát sanh trong đời 
nảy chăng qua cũng chỉ vì nghiệp quá khứ của họ thúc đây mà thôi. Hoặc 
giả, có những người, do thiện nghiệp đã làm trong đời quá khứ làm duyên 
mà trở thành các sa môn và Bàlamôn có giới hạnh. Thỉnh thoảng những vị 
samôn, Bàlamôn này phạm các điều ác cũng là do nghiệp quá khứ của họ. 
Và cũng có thể nói, những hành động sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, 
nói láo, nói lời thô lỗ, nói chuyện phù phiếm, tham lam, nuôi dưỡng ác ý 
chống người khác, và tà kiến cũng là do những ác nghiệp quá khứ của họ 
thúc đây nốt. 


Trong đời này, những việc như “nghe bậc hiền trí thuyết pháp” và “như 
lý tác ý” được xem là những điêu kiện đê trở thành người có trí và giới đức. 
Giả sử mọi thiện nghiệp và bât thiện nghiệp mà người ta làm trong kiêp hiện 


tại này chỉ do nghiệp quá khứ của họ làm nhân, thì những việc "nghe pháp" 

"như lý tác ý" sẽ trở thành vô ích, không có kết quả gì hết, vì những 
người chấp theo tà kiến này tin rằng “để trở thành một người trí" hay “để trở 
thành một người ngu chỉ độc do nhân nghiệp quá khứ của họ chứ không do 
các nhân nào khác cả" (đây là chủ thuyết về người được Chúa chọn để cứu 
vớt, Doctrine of the Elect, do một sô giáo phái chủ trương, ngày nay vẫn 
còn). 


Thực sự, con người có thể trở thành sa môn hay Bàlamôn đức hạnh chỉ 
khi nào họ thực hiện những thiện nghiệp như “thân cận bậc trí và “nghe 
pháp", chứ không có cách nào khác. Có lẽ chúng ta đã thấy những trường 
hợp như vậy trong cuộc sống hàng ngày tôi. Do Tiền Định Kiến chối bỏ giá 
trị của sanh nghiệp và trì nghiệp, nên nó cần phải được tuyên bố là một tà 
kiến. 


2. Sự Vắng Mặt của 'Uóc Muốn Làm! và 'Tỉnh Tấn! 


Trong tâm của những samôn và Bàlamôn nhất quyết tin tưởng vào 
nghiệp quá khứ và chấp chặt quan điểm nảy, tức cho răng chỉ có Tiền định 
kiến là quan kiến đúng đẫn, còn người theo các quan kiến khác là sai lạc và 
vô ích, sẽ không thể khởi lên 'ước muốn làm' và 'tinh tấn' nhờ đó họ có thể 
phân biệt được đâu là việc cần phải làm và đâu là việc cần phải tránh, vì họ 
tin rằng mọi hành động hiện tại là do nhân nghiệp quá khứ chứ không phải 
do 'ước muốn làm' hay 'tinh tấn' mà con người ta vận dụng trong kiếp sống 
này. 


Thực ra, chỉ khi người ta có thiện ý và tinh tấn đúng đắn họ mới có thể 
làm những điều nên làm và tránh những điều nên tránh, chứ không có cách 
nảo khác hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã thấy rõ những trường 
hợp như vậy. Quan kiến do những người chủ trương bác bỏ mọi nhân hiện 
tại như là 'rớc muốn làm' và 'tỉnh tấn', và chỉ tin vào nghiệp quá khứ, cần 
phải xem như một tà kiến. 


3. Phạm Hạnh Có Thể Bị Hư Hoại Như Thế Nào? 


Nếu ước muốn làm và tỉnh tấn để thực hiện những gì cần phải làm và 
tránh những gì cần phải tránh không khởi lên trong tâm của những người 
chấp theo tiền định kiến, thời do không thể nhận thức được đâu là thiện và 
đâu là ác, họ sẽ vẫn không thực hiện những thiện nghiệp cần phải thực hiện, 
ngược lại còn làm những bất thiện nghiệp lẽ ra phải tránh. Do không có 
chánh niệm và sự phòng hộ các căn, kiến chấp của họ không thể xem là 


samôn kiến chơn chánh được. Trong đời này, người ta thường dùng những 
từ có tính qui ước như 'samôn' để chỉ người đang cô găng dập tắt mọi dục 
vọng, 'bàlamôn' để chỉ người đang sông một cuộc đời thanh tịnh, vô nhiễm 
và khổ hạnh, người giới đức' và người phàm, vì đây là những người đang 
thực hiện điều cần phải thực hiện và tránh điều cần phải tránh vậy. Những từ 
qui ước như 'người chánh trực', 'người đang sống sống một cuộc đời thanh 
tịnh, vô nhiễm' hoặc 'bậc chân nhân - szpp#risa' không thể đem áp dụng cho 
những người chấp theo tiền định kiến này được, vì đối với họ chẳng có gì 
khác giữa hành động nảo cần phải làm và hành đông nảo cần phải tránh, vốn 
là những thiện nghiệp đạo thường được các gia chủ, samôn và người có trí 
thực hành. 


Thực sự, có những hành động cần phải tránh. Một số người không phải 
lúc nào cũng làm thiện nghiệp cần làm, và tránh những ác nghiệp phải tránh. 
Người như vậy được gọi là Pakatimamussa (phàm phu tục tử). Một số người, 
nhờ có chánh niệm và phòng hộ các căn, biết thực hiện những thiện nghiệp 
và tránh những ác nghiệp. Họ được gọi là 'samôn', bàlamôn', hoặc 'bậc chân 
nhân' (sappirisa). Nếu một người phân biệt được giữa hai loại người này - 
người ác và người trí - họ được nói là có 'samôn kiến chơn chánh' hay 
'bàlamôn kiến chơn chánh'. Vì Tiền định kiến chối bỏ mọi nhân hiện tại như 
chánh niệm, phòng hộ... và tin chắc vào nghiệp quá khứ của một người, nên 
chỉ có tri kiến của họ mới cần được xem là tà kiến. Đây là cách phản bác thứ 
hai. 


4. Từ Tiền Định Kiến Có Khả Năng Trở Thành Kẻ Chấp Giữ Tri Kiến 
Cho Răng Các Pháp Đêu Không Có Nhân Hay Không Có Duyên. 


Nếu thuyết Tiền Định (Pubbekata-hetu difhi-vada) này được phân tích 
một cách kỹ lưỡng hay phân tích một cách cần thận với sự hiểu biết của bậc 
trí, người ta sẽ thấy Tăng, theo tà kiến này, thì trong mọi lãnh vực của nghiệp 
chăng có gì đáng để người ta làm ngoại trừ theo cách dễ nhất. Như thế nào? 
Chính là theo cách sau: Những người chủ trương tà kiến này bác hết mọi 
hành động lẽ ra cần phải làm trong đời hiện tại và cũng không tận dụng hết 
nghị lực mà những bậc giới đức phải vận dụng. Họ cũng bác luôn chức năng 
của tỉnh tấn và trí tuệ. 


Họ chủ trương rằng những lợi ích liên quan đến đời hiện tại và những lợi 
ích liên quan đến đời tương lai do bậc trí tuyên thuyết chỉ là giả dối. Trong 
tâm của những người chấp theo tà kiến này tất nhiên không thê khởi lên ước- 
muốn-làm và tinh tấn để thực hiện những thiện nghiệp cần phải được người 


giới đức thực hiện. Như vậy, tà kiến này trở thành vô hành kiến (akữiya- 
đi/fh¡ — tà kiên cho răng không có nhân của sự hiện hữu). 


Do đó, những người chấp Tiên định kiến này sống ở đời thật là vô tích 
sự, họ chăng khác gì một đông đô phê thải, hay một mảnh gỗ vụn vô ích. Vì 
những lý do đã nêu, đức Phật Tôi Thượng đã phản bác tà kiên này. 


-—-Oo0O--- 
VỊI. Giải Thích Từ Kammassakä (Nghiệp Sở Hữu) 


Ở đây, người ta có thể hỏi nhau: 'Này bạn, nếu thực sự Đức Phật Tối 
Thượng đã khéo phản bác Tiên định kiên như vậy, thì tại sao và vì lý do gì 
Ngài lại còn tuyên bô như sau trong kinh %bha?' 


Kammassaka manavassatä kammadaydada, kammayom, kammabhandhi, 
kamma pafissarana kamma safte vipajjafi yadidam hĩna paw1ta bhãvãya. 


Chỉ có thiện nghiệp và bât thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tài 
sản riêng của họ, luôn đi kèm với họ bât cứ nơi đầu trong vòng sanh tử luân 
hôi này. 


Tất cả chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Chỉ có nghiệp là quyến thuộc 
thực sự của họ. Chỉ có nghiệp là nơi nương nhờ thực sự của họ. Bất cứ thiện 
nghiệp hay ác nghiệp nào mà họ đã làm băng, thân, khẩu và ý, chính nghiệp 
ây phân biệt họ với người khác trên phương diện cao thượng và thấp hèn, tốt 
và xấu, và họ trở thành kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


Sau đây là những câu trả lời cho câu hỏi trên. 


1. Những người chủ trương thuyết Tiền định cho rằng mọi lạc khổ mà 
các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại độc chỉ do nghiệp quá khứ của họ 
làm nhân, làm duyên mà thôi. Họ bác bỏ mọi nhân hiện tại, như tính tấn và 
trí tuệ. Do thuyết Tiền định này không chấp nhận các nhân hiện tại, nên nó 
được gọi là ekapakkhah1na-vãda — Thuyết loại bỏ một phía, đó là loại bỏ 
nghiệp hiện tại. 


2. Những người chấp vào thuyết Tạo hóa chủ trương răng mọi lạc, khổ 
mà các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại là do một đẳng Phạm Thiên 
tối cao hay Thượng Đề tạo ra. Họ không chấp nhận cả nghiệp quá khứ lẫn 
nghiệp hiện tại của các chúng sinh, vì thế thuyết này được xem 


như bhayapakkhalina-vãda — Thuyết loại bỏ cả hai phía, đó là loại bỏ cả 
nghiệp quá khứ lẫn hiện tại của các chúng sinh. 

3. Những người chấp vào thuyết Vô nhân thì chủ trương răng mọi lạc, 
khổ mà các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại tự chúng có mặt, và bác 
bỏ hết mọi nhân. Do thuyết này bác hết mọi nhân của hiện hữu, nó được gỌI 
là sabbahina-vãda — Thuyết bác bỏ tất cả, đó là, bác bỏ bất kỳ loại nhân nào. 


Trong ba tà thuyết này, Đức Phật Tối Thượng, do muốn phản bác thuyết 
Tạo hóa và thuyêt Vô nhân, nên tuyên bô: 


“Kammassakä mãnavasatä kammadäyädä” (Chỉ có những thiện và bất 
thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tài sản riêng của họ và luôn đi kèm 
với họ, dù có trôi lăn trong nhiêu sanh hữu hay đại kiêp) 

Cách Giải Thích Khác: 


Trong một thái độ chung chung, Đức Phật tuyên bố 'Kammassaka saftã 
kammadäayada' chứ không có tính cách đặc biệt như øwubbekatfa kammassaka 
sattä pubbekata kammadayadä' Ở đây, kammassakä có nghĩa là cả nghiệp 
quá khứ lẫn hiện tại của các chúng sinh. Nếu chúng ta diễn đạt đúng theo 
cách này, thì kammassaka" sẽ có nghĩa 'nghiệp quá khứ và hiện tại của các 
chúng sinh'. 


-—-Oo0O--- 
VIHII. Ba Lĩnh Vực Chính 


Ở đây bần Tăng sẽ giải thích về nghiệp quá khứ và hiện tại. Có ba lĩnh 
vực chính: 


1. Kammasadhaniya-thana (lãnh vực hoạt động của nghiện) 
2. Viriyasädhaniya-thãna (lãnh vực hoạt động của tỉnh tấn) 

3. Pañnasadhaniya-thana (lãnh vực hoạt động của trí tuệ) 
Lĩnh Vực Hoạt Động Của Nghiệp (Kamnasadhaniya-thãng) 


Lĩnh vực này được chia làm hai phần. 


A. Lĩnh Vực Hoạt Động Của Nghiệp Quá Khứ Những dị thục quả sau 
là do nhân và duyên nghiệp quá khứ của các chúng sinh, và gọi là lĩnh vực 
hoạt động của nghiệp quá khứ. 


1. Tái sinh trong cảnh giới an vui hay trong cảnh giới khổ qua một trong 
bôn loại kiệt sanh (2aƒi-sandhi) (có 4 loại tái sanh: Hóa sanh, Thâp sanh, 
Noãn sanh, Thai sanh) 


2. Tái sanh trong một gia đình cao quý hay trong một gia đình hèn hạ, dù 
ở trong cảnh gIới an vui. 


3. Có hay không có một căn (giác quan) nào, chẳng hạn như mắt, tai, 
V.V... 


4. Đây đủ trí tuệ, hay thiếu trí vào sát na tục sinh (tức là người tam nhân 
hay nhị nhân vào lúc tục sinh). 


5. DỊ tật hay không dị tật. 


Những hành động mà các chúng sinh thực hiện trong kiếp hiện tại không 
thể tạo ra những kết quả này. Khi đã sinh vào cõi an vui nhờ thiện nghiệp 
quá khứ của mình, người ta không thể biến đổi thân tướng hiện có thành 
thân tướng của cõi khổ nhờ vào những nghiệp hiện tại như tỉnh tấn và trí tuệ 
được, trừ khi thân tướng của cõi an vui nảy tan hoại (tức vào lúc thân hoại 
mạng chung). 


Cũng vậy, khi một người đã sinh vào cõi khổ do nghiệp quá khứ, họ 
không thê biến đổi thân tướng của họ thành thân tướng của cõi an vui, nếu 
không có sự tan hoại của thân thuộc cõi khổ này. Không một ai, dù là người, 
Chư Thiên, Phạm Thiên hay Thượng Đề, nhờ vào nghiệp hiện tại như tĩnh 
tấn và trí tuệ, có thể phục hồi được thị lực của một người mà nhãn căn của 
họ ngay từ lúc thụ thai đã bị hư hỏng do bất thiện nghiệp quá khứ (tức không 
thể làm cho người mù bẩm sinh thấy được). 


Lại nữa, khi nhăn căn của một người có được do nghiệp quá khứ đã bị 
tiêu hoại hoàn toàn bởi một nguyên nhân hiểm nghèo nào đó trong kiếp hiện 
tại, thì không thể có người nào, không thể có chư Thiên nào, Phạm Thiên 
hay Thượng Đề nảo phục hồi được thị lực đã mất của người ấy bằng - trí tuệ 
và tinh tấn đã được họ luyện tập trong kiếp hiện tại này. Nguyên tắc này 
cũng đúng đối với các giác quan khác, như nhĩ căn, tỷ căn, v.v... vốn có mặt 
do nghiệp quá khứ của các chúng sinh. 


-—-O00O--- 
B. Lĩnh Vực Hoạt Động Của Nghiệp Hiện Tại 


Trước tiên bần Tăng sẽ giải thích rõ nghiệp hiện tại (Paccupanna 
kamma) là gì. Nói văn tắt, tất cả mọi thân hành, khâu hành và ý hành mà các 
chúng sinh thực hiện trong cuộc sông hiện tại vì hạnh phúc hay khổ đau của 
họ đều là nghiệp hiện tại cả. Nói rộng hơn, có những hoạt động như canh 
nông, chăn nuôi gia súc, buôn bán. Cũng có những ngành học, như các loại 
nghệ thuật và nghề thủ công khác nhau. Ngoài ra còn có những ngành nghệ 
thuật như: địa lý (bhữmi-vij/ã), tướng số (angavijjä). thiên văn (nakkhatfa- 
v4), trí văn (sufamayapamna), tr tư (cimfamayad pamna); và trí 
tu(bhãvanãmaya pañn"a). 

Những hoạt động nghệ thuật, thủ công và trí đã đề cập ở trên được gọi là 
nghiệp hiện tại. Ngoài những hoạt động đã nói trên, cũng có vô số những 
hoạt động bất thiện, ngu dốt và dễ duôi làm băng hoại cuộc sống và tài sản, 
tốn hại sức khỏe, bôi nhọ thanh danh, tác hại đến đạo đức, và ngăn che tiến 
bộ tỉnh thần. Tất cả những hoạt động này là nghiệp hiện tại. Do đó trong 
kiếp hiện tại thực sự có rất nhiều loại hoạt động khác nhau, một số trong đó 
có lợi và số khác bất lợi. Hai loại hoạt động này nằm trong lãnh vực hoạt 
động của nghiệp hiện tại. (/2accu2panna-kammasadhaniyathana). 


Phương Pháp Giải Thích Kết Hợp (Missaka-nay4). 
Nghiệp quá khứ chia ra làm ba: 

- Đại nghiệp (maham/4) 

- Trung nghiệp (ứmnaj/hima) 

- Tiểu nghiệp (appaka) 

Nghiệp hiện tại cũng phân ra làm ba loại: 


- Trưởng phần (vuddhibhägiya - nghiệp đưa đến sự phát đạt của một 
người) 


- Trụ phần (/hifibhãgiya - nghiệp giữ cho một người được ồn định) 


- Thôi phần (bznabhãgiya - nghiệp đưa đến sự suy thoái của một người) 


1. Mahantatffa-kanmmamilakatika - Ba loại người do đại nghiệp quá 
khứ của họ tạo điêu kiện 


Do đại nghiệp quá khứ làm duyên, một số người được tái sinh trong 
những gia đình vua chúa, gia đình giàu sang. Trong số đó, có những người 
thực hiện nghiệp (rưởng phân (nghiệp hiện tại đưa đến sự phát đạt). Họ sẽ 
phát đạt về của cải vật chất và quyên lực thế gian. Từ địa vị ban đầu, họ đi 
lên chứ không tụt xuống địa vị thấp hơn. 


Một số người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phần (nghiệp hiện tại giữ họ 
ở mức bình thường). Tài sản và danh vọng của họ sẽ đứng yên tức là từ địa 
vị bình thường ban đầu của họ, họ không đi lên cũng không xuông thâp hơn. 


Một số người thực hiện nghiệp thối phần (nghiệp hiện tại khiến cho tài 
sản và địa vị của họ suy sụp). Do nghiệp này tài sản và danh vọng của họ bị 
tốn thất; họ không thể giữ được địa vị của họ ở mức bình thường, huống nữa 
là cải thiện địa vị của mình. 


2. Majjhimatifa-kamumaimilakatika - Ba loại người do trung nghiệp quá 
khư tạo điểu kiện 


Do trung nghiệp quá khứ làm duyên, một số người được tái sinh trong 
những gia đình giàu có trung bình. Trong số đó, những người thực 
hiện nghiệp hiện tại tăng trưởng sẽ phát đạt về tài sản và danh vọng trong 
kiếp hiện tại. 


Những người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phần sẽ giữ được địa vị bình 
thường của họ không có bất kỳ một sự tiến bộ hay thối giảm nảo về tải sản 
mà chỉ đứng yên một chỗ. 


Những người thực hiện nghiệp hiện tại thối phần sẽ tốn thất tài sản và 
danh dự của họ, đã không thê giữ được mình trong địa vị bình thường, còn 
nói chi đên việc tăng trưởng (địa vỊ). 


3. Appakakaffa - kammamilakatika - Ba loại người do tiểu nghiệp quả 
khư tạo điểu kiện 


Do tiểu nghiệp quá khứ làm duyên, một số người tái sinh trong những 
gia đình người nghèo khó. Trong sô này, những người thực hiện n0ghiệp hiện 
tại trưởng phánsẽ tăng trưởng tài sản của họ. 


Người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phản giữ được địa vị bình thường 
của họ không tăng cũng không giảm. 


Người thực hiện nghiệp hiện tại thối phần chắng những không thể giữ 
được ngay cả địa vị bình thường của họ, mà lại còn trở nên nghèo khó hơn. 


Như vậy, hai lĩnh vực hoạt động chính của nghiệp, lĩnh vực hoạt động 
của nghiệp quá khứ (atfta kammasadhanTya-thãana) và lĩnh vực hoạt động của 
nghiệp hiện tại (paccuppana-kammasadhaniyathãna) có liên quan với nhau 
trong việc quyết định sự tiễn hóa hay thối đọa của con người. 


Lĩnh Vực Hoạt Động Của Tinh Tấn Và Trí Tuệ (/7riyasãdhamya 
panñasadhanryathana) 


Nhiệm vụ của Tinh Tấn ( Viriya) và Trí Tuệ (Panna) giúp cho sự hoàn tất 
của hai nghiệp hiện tại. Ở đây, nếu tỉnh tấn và trí tuệ càng lớn, thì đại 
nghiệp /mahanta-kammna) sẽ càng lớn. Nếu tỉnh tấn và trí tuệ ở mức trung 
bình, chúng sẽ tạo ra trung nghiệp. Còn nếu tinh tấn và trí tuệ yếu, chúng chỉ 
có thể tạo ra tiểu nghiệp. Vì thế, khi hai loại lãnh vực hoạt động của nghiệp 
là lớn, thời lãnh vực hoạt động của tinh tấn và trí tuệ cũng sẽ trở nên lớn như 
vậy. 


Liên Hệ Giữa Nghiệp Quá Khứ Và Hiện Tại Với Tỉnh Tấn Và Trí 
Tuệ 


Đối với những chúng sinh còn lang thang trong vòng tử sinh luân hồi, 
nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là những nhân chính trong việc tác thành 
hạnh phúc và khổ đau mà các chúng sinh ấy cảm thọ trong kiếp hiện tại. 
Những nhân khác như thời gian (#2), nơi chốn (đesa), v.v... là các nhân 
phụ. Do đó, khi giải thích nghiệp quá khứ và hiện tại, Đức Phật tuyên 
bố, 'Kammassäkä mãnava saftã kammadäyädä' [Chỉ có những thiện nghiệp 
và bất thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tải sản hay sở hữu của họ, 
luôn luôn đi với họ, dù họ có thê lang thang trong nhiều sanh hữu hay đại 
kiếp (kappa)]. 


Khi Đức Phật giải thích các nhân chính, lời giải thích ấy cũng liên quan 
đến các nhân phụ. Vì thế khi ngài tuyên bố 'KammassaRä, v.v...' và giải 
thích rõ hai loại nghiệp - nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại - băng cách ấy 
ngài muốn nói rằng hai nghiệp chính này được tạo điều kiện bởi những 
nhân, như 'thân cận bậc trí, nghe pháp' và 'hành pháp (đhamma)`'. Khi Đức 


Phật Toàn Tri tuyên bô 'Kammassaka,v.v...' lời tuyên bô ây cân phải xem 
như có cả sự giải thích vê các yêu tô (chính và phụ) của nó vậy. 


Những người như thanh nên Subha tới gặp Đức Phật và kế cho ngài nghe 
những tả kiến của họ về nghiệp quá khứ. Đối với những người này Đức Phật 
giải thích nghiệp quá khứ theo như Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt và Đại 
Nghiệp Phân Biệt của Trung Bộ. 


Những người như thanh niên 5/ngzla đến gặp Phật và kế cho ngài nghe 
những tà kiến của họ về nghiệp hiện tại. Với những người này, đức Phật đã 
giải thích nghiệp hiện tại trong kinh Thị Ca La Việt thuộc Trường Bộ Kinh, 
hay kinh /⁄ãse/fha thuộc Kinh Tập (Tiểu Bộ). 


Trong Attha-nipata và những bài kinh khác thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, 
Đức Phật Toàn Tri đã đưa ra những lời giải thích vê cả hai loại nghiệp: quá 
khứ lẫn hiện tại. 


Đối với những người không hiểu rõ những lợi ích của tỉnh tấn và trí tuệ, 
Đức Phật đã giải thích vê những lợi ích của tĩnh tân và trí tuệ trong cả trăm 
bài kinh khác nhau. 


Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại, vốn tạo ra những cảm thọ lạc mà các 
chúng sinh thọ hưởng, không thể có mặt nếu không có chức năng của tỉnh 
tấn và trí tuệ. Vì thế khi Đức Phật giải thích nghiệp quá khứ và hiện tại, 
chúng ta cần nhớ rằng trong lời giải thích ấy kế như đã gồm cả tinh tấn và trí 
tuệ. 


Tỉnh tấn và trí tuệ hiện hữu chỉ để cho những nghiệp ấy thành hình, hay 
nói khác hơn, chỉ vì sự thành tựu của những nghiệp ây. Lời này là đúng, vì 
nếu không có những hành động cần phải tỉnh tấn, thời tinh tấn sẽ làm nhiệm 
vụ ở chỗ nào? Và nếu không có những điều khả tri, lúc ấy trí sẽ biết cái gì? 
Do đó cần lưu ý rằng ở chỗ nào Đức Phật giải thích tinh tấn và trí tuệ, lời 
giải thích của Ngài cũng bao hàm luôn hai nghiệp do tinh tấn và trí tuệ ấy 
tạo ra, và ngược lại. 


Tóm lại, những lợi ích mà các chúng sinh thọ hưởng được kề như sau: 
- Lợi ích trong kiếp hiện tại - đi//hadhammikattha 


- Lợi ích trong các kiếp vị lai - samparãyikattha 


- Lợi ích siêu thế - paramattha. 


Tam tạng (7ïpi/aka) hay những lời dạy của đức Phật được thiết lập trên 
ba lợi ích này. Khi Đức Phật thuyết giải những lợi ích mà các chúng sinh thọ 
hưởng trong kiếp hiện tại, chúng ta nên nhớ rằng nghiệp hiện tại đã được 
tường giải trong những Tạng (P#akas). Khi Ngài thuyết giải về những lợi 
ích mà các chúng sinh sẽ thọ hưởng trong kiếp tương lai, chúng ta cũng nên 
nhớ rằng nghiệp quá khứ cũng đã được giải thích trong các Tạng ấy. Trong 
một số bài pháp, ngài thuyết về Uân (&handhã), Xú(äyatana), Giới (dhãtu), 
Đề (sac), và Duyên-khởi (0aficcasamuppäda) liên hệ với giáo lý Không 
tánh — suññatadhamma (doctrine ofunsubstantiality). Chúng ta cũng nên lưu 
ý rằng khi Đức Phật Toàn Tri thuyết giải những điều này, lời giải thích của 
ngài đã bao hàm trong đó những lợi ích siêu thế vốn là những sự thực tuyệt 
đối. Những lợi ích siêu thế này cũng có liên quan đến lợi ích hiện tại (i/fha 
dhamikattha) và lợi ích tương lai (sampärayikaftha). Do đó chúng ta cần 
nhớ rằng khi Đức Phật thuyết giải Pháp liên quan đến Không 
tánh (s„ñña/a) trong Tam Tạng, gồm cả nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại, 
thì toàn bộ Tam Tạng đều _y cứ trên nghiệp quá khứ và hiện tại. Vì những lý 
do ấy, bậc trí nên biết rằng khi Đức Phật tuyên bố: 'Kammassakä saHä, 
kammadäyädä', bằng cách đó Ngài cũng muôn nói Ñãna viriyassaka sat, 
ñãnaviriyadäyaka' (Trí tuệ và tỉnh tấn là tài sản của chúng sinh, các chúng 
sinh là kẻ thừa tự của trí tuệ và tinh tấn) vậy. 


-—-o00--- 
IX. Giải Thích Về “Kammassakãä, v.v...” 


l.Kammassakã:Bây giờ bần tăng sẽ giải thích tóm tắt 
câu Kammassakä safta kammadayada, kammayom, kammabandhi, 
kqmnaDpafissarana.. 


'Attano idanfi sakam '- vật gì của riêng ai thì đó là tài sản của riêng họ. 


'Kamma eva sakam efe sanfi kammassakä - chỉ có nghiệp là tài sản của 
các chúng sinh. Do đó mới gọi #amưmnassakäa' (nghiệp là tài sản của chúng 
sinh). 


Điều này được giải thích như sau: Người ta gọi vàng bạc, của cải, và 
châu báu họ thâu thập được là tài sản của họ, vì họ đang đề cập đến những 
tài sản ấy, và những thứ ấy thuộc về họ chứ không phải người khác. Trong 
thực tế, ngay cả như vậy, họ cũng không thể gọi những tải sản này là của 


riêng họ chỉ vì chúng thuộc về họ. Vì sao? Vì họ chỉ có thể hưởng được 
những tải sản ấy trong kiếp hiện tại, và khi chết rồi họ sẽ phải bỏ lại đẳng 
sau mọi tài sản ấy, không thể mang chúng sang kiếp sau được. Ngay trong 
kiếp hiện tại cũng vậy, chẳng phải chỉ một mình con người đề cập đến tài 
sản của họ, mà 'nước', lửa', vua chúa', phường trộm đạo', và những kẻ thù 
cũng có liên quan (hay có một sự liên hệ nào đó) đến những tài sản của họ 
theo cách hủy diệt chúng. Thực sự, chỉ có những thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp mà con người làm mới là những tài sản riêng của họ, vì những 
nghiệp này đi kèm theo dòng hữu phần của họ, có thể là trong hàng trăm, 
hàng ngàn đời sẽ tới, hay hàng trăm, hàng ngàn đại kiếp sẽ tới, và liên quan 
đến họ, chứ không phải ai khác, dù cho có hay không có 'nước', lửa, 'vua 
chúa', phường trộm đạo', hoặc 'kẻ thù'. Khi Đức Phật tuyên bố Nghiệp là tài 
sản của các chúng sinh - Kammassakä safiä'là muỗn đưa ra một sự giải 
thích như vậy. Lời giải thích này cũng đúng với đoạn kế 
tiếp 'Kammadäyädãä - các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp'. 


2.Kammadayadad: Kammassadayvam đadiyanHti kammadäyadäa (các 
chúng sinh thừa hưởng hêt mọi nghiệp mà họ đã làm trong những kiêp quá 
khứ và hiện tại. Vì thê họ được gọi là những kẻ thừa tự của nghiệp vậy). 


Những người thừa hưởng từ nơi cha mẹ vật gì thì gọi là người thừa tự 
của cha mẹ. Song, trong nghĩa chân thực, những người thừa hưởng của cha 
mẹ này không thê gọi là người thừa tự. Vì sao? Vì những vật như vàng bạc, 
của cải, châu báu chỉ tổn tại nhất thời. Do đó, người thừa hưởng những thứ 
tạm bợ này không thể gọi là người thừa kế chân thực và đích xác được. 
Trong thực tế, các chúng sinh chỉ thừa hưởng những thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp mà họ đã làm. Như vậy họ là kẻ thừa tự nghiệp riêng của họ 
mới đúng. 


3; Kammayomi: Kammameva yoni efesanti kammayoni (các chúng sinh 
là người nối dõi những nghiệp riêng của họ). Ý nghĩa cũng giống như trên. 


A. Kammabandhi: Kammamevabandhu yesanii kammbandhu (chỉ có 
nghiệp là quyên thuộc đích thực của các chúng sinh'. 


Mọi người ai cũng có quyến thuộc và bè bạn, tuy nhiên, những người 
này không thể gọi là bè bạn chơn thực và đích xác được, vì họ cũng chỉ tồn 
tại nhất thời thôi. Do đó, chỉ một mình nghiệp là quyến thuộc thực sự của 
các chúng sinh. 


5.Kammappaflssaraua - Kammameva  palssaranam yesdqnii 
kammappafissarana"(chỉ có nghiệp là nơi nương nhờ đích thực của các 
chúng sinh) dù cho là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp được các chúng sinh 
này làm bằng thân, khẩu, hoặc ý, thì họ cũng sẽ trở thành kẻ thừa tự của 
nghiệp đó. 


Con người nương tựa vào các đẳng thần thánh nào, thì các đắng ấy được 
gọi là nơi nương tựa của họ. Đối với những người nương tựa vào 
thần Wishmu, thì Vishnu là chỗ nương tựa của họ. Đối với người nương tựa 
vào Rãma (hóa thân của Jishmu), thìRÑãma là nơi nương tựa của họ. Đối với 
những người nương tựa vào Tam bảo, thì Tam bảo là nơi nương tựa của họ. 


Cái gọi là các vị thần như W7shmu, Rãma sở đĩ được gọi là nơi nương tựa 
(quy y ) bởi vì người ta quy y với họ và trông cậy vào họ, tuy nhiên những 
đẳng ấy không thể là nơi nương tựa đích thực được, vì bản thân họ cũng 
không thường. Thực sự, chỉ có những nghiệp mà các chúng sinh đã làm và 
luôn luôn đi kèm với dòng hữu phần của họ trong suốt quá trình luân hồi 
này, chứ không phải một đẳng thần linh hay Thượng Đề nào cả, là chỗ quy y 
chơn thực duy nhất của họ. Lời này là đúng sự thực. Người quy y với Đức 
Phật, họ làm vậy là để có được phước thiện, cũng như để có được những 
nghiệp tương ưng trí (0aññã-pafisamyuffa-kamma). Trong thực tế, chỉ có 
những phước nghiệp (øuñña-kamma) và nghiệp tương ưng trí (0aññaã- 
kamma)mà các chúng sinh tạo dựng được khi quy y nơi đức Phật mới là nơi 
nương nhờ đích thực của họ mà thôi. 


6. Kamnassaka, V.V... trong tương quan với nghiệp hiện tại. 


Trong đời sống hàng ngày, ai cũng phải mưu sinh bằng cách làm những 
nghiệp (nghề) như buôn bán, canh tác, v.v... Những nghiệp hiện tại này 
chính là sở hữu của họ, nên gọi là %azznassakäa - nghiệp sở hữư'. Vì họ thừa 
hưởng nghiệp hiện tại này, nên họ được gọi là kẻ thừa tự của 
nghiệp (wammadäyäđä). Vì nghiệp hiện tại là những nhân căn để của 'các 
phương thức tái sinh' nên chúng được gọi là 'nghiệp mẫu thai hay thai tạng - 
Kammyonï'. Vì những nghiệp hiện tại này là quyến thuộc của họ, nên được 
gọi là nghiệp thân thích' - Kammabandhữ'. Vì nghiệp hiện tại là nơi nương 
nhờ của họ, nên mới gọi là 'nghiệp y tồn - Kammapafissavanã'. 


Khi Đức Phật thuyết giải về nghiệp như một pháp căn bản, sự thuyết giải 
ây bao hàm luôn những giải thích vê các nhân phụ như thân cận các bậc 
thiện tri thức(alyãnữmiffa), gần gũi các bậc trí tuệ (?anđifasevanđ) và thực 


hành pháp(đhamưuapafiparii), tất cả những điều này dẫn đến sự thành tựu 
của nghiệp. 


Sự giải thích có tính cách khoa học: Khi tuyên bố 'Nghiệp là sở hữu của 
các chúng sinh, các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp - k4znuassakäa safia, 
kammadäyädä,Đức Phật cũng có ý muốn nói như sau: “Những thiện và bất 
thiện nghiệp một khi đã được thực hiện bởi một người nào đó trong cuộc đời 
của họ, nghiệp ấy có thể sẽ chín muôi (cho quả) sau một quãng thời gian, có 
khi hàng trăm, hàng ngàn kiếp, hoặc có khi cả một kiếp của quả đất hay 
thậm chí lâu hơn. Như vậy thiện nghiệp vốn sẽ cho lạc quả dị thục và bất 
thiện nghiệp sẽ cho khổ quả dị thục ấy luôn luôn đi kèm theo dòng hữu phần 
của một chúng sinh.” 


Chính vì thế chúng ta nên biết quý trọng 'thiện hạnh' hơn cả sinh mạng 
của mình và giữ gìn nó thật chu đáo. Còn về 'ác hạnh', ta phải biệt ghê sợ nó 
hơn sợ chêt và cô găng tránh tạo ác nghiệp. 


-—-o00--- 
X. Bác Thuyết Tạo Hóa (Issaranimmand) 
1. Khái Niệm Về Một Đẳng Sáng Tạo 


Giáo thuyết chủ trương nhất phần thường, nhất phần vô 
thường (ekaccasassafa-väda) đã được đề cập trong các kinh như: kinh Phạm 
Võng (Brahmajãla sutta, thuộc Trường Bộ), kinh Phạm Thiên Cầu 
Thỉnh (Brahmanimaniana sua, thuộc Trung Bộ), và trong Tương Ưng 
Phạm Thiên của Tương Ung Bộ, xem vị Đại Phạm Thiên, người đầu tiên cư 
ngụ trong cõi sơ thiền, là một chúng sinh tối thượng hay Thượng Đề sáng 
tạo để giải thích cho thuyết Tạo Hóa này. 


Những người chấp tà kiến ấy chủ trương như sau: 'Quả thực chúng sinh 
này, vị Phạm thiên này, đẳng Đại Phạm Thiên này, vị chiến thăng này, người 
không thể bị kẻ khác chiến thắng, chắc chăn là bậc biến nhãn (all-seeing), 
toàn năng (all-powerful), bậc cai trị, bậc sáng tạo của tam giới (gồm 
Okasalaka: Hư không giới; Sattaloka: Hữu tình giới; Sankharaloka: Hữu vi 
giới), đẳng tối thăng, đẳng quyền năng, đắng đã thực hành sự an định, cha đẻ 
của tất cả chúng sinh đang là và sẽ là. Và Ngài đã sáng tạo ra chúng ta.' 


Thuyết Tạo hóa có mặt trong thế gian này do một số các vị Samôn và 
Bàlamôn tín vào thuyêt nhât phân thường nhât phân vô 


thường (ekaccassasafa-vada), một kiến chấp đã được các vị Phạm Thiên sau 
khi hết phước trong cõi Phạm Thiên, rơi xuống cõi nhân loại và Chư Thiên 
(devas), và họ có thể nhớ lại tiền kiếp của mình, chủ trương. Thuyết Tạo hóa 
này đã được giảng giải rõ trong kinh Phạm Võng. Trước khi Đức Phật 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, tà kiến này đã được nhiều người Bàlamôn chủ 
trương. Khi Đức Phật xuất hiện, Ngài bác hết tất cả mọi tà kiến, và tà kiến 
về thuyết Tạo hóa này đã không còn có cơ hội phát triển ở Ấn Độ. 


Những người tin tưởng vào sự sáng tạo của một đẳng Thượng Đề được 
gỌI là¡ssaranimmana-vadi — thần hóa luận giải. (Ba cách phản bác thuyết 
Tạo hóa nảy cũng giống như trường hợp phản bác tiền định kiến vậy.) 


2. Chỉ Có Nghiệp Là Tài Sản Riêng Của Con Người 


Những người chấp vào thuyết Tạo hóa hoàn toàn loại bỏ chánh kiến (đã 
giải thích trong đoạn 'Kamưnuassaka saft4 kammadayadä - Nghiệp là tài sản 
của các chúng sinh, chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp”) Mặc dù họ loại trừ 
chánh kiến này, song họ không biết rằng họ đã vô tình lọt vào phạm vi của 
"nghiệp sở hữu - &ammassakãwà 'nghiệp thừa tự - kammadäyädä'. Điều này 
là đúng. Những người tin tưởng nơi sự sáng tạo của một đẳng siêu nhiên hay 
Thượng Đề cũng trở thành 'chủ nhân ông của nghiệp' và kẻ thừa tự của 
nghiệp'. Vì sao? Bần tăng sẽ làm sáng tỏ vấn đề. 


Đối với lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ, những người chủ trương 
thuyết tạo hóa mưu sinh băng việc canh tác đất chăng hạn. Chỉ do hành động 
canh tác đất này, họ đã trở thành chủ nhân ông tài sản của họ - tức những 
nghiệp do chính họ làm. Điều đó có nghĩa rằng họ có những tài sản dưới 
dạng 'canh tác'. Một số khác mưu sinh băng việc mua bán. Chính do hành 
động mua bán này, họ trở thành chủ nhân ông tài sản của họ - nghiệp mua 
bán do họ thực hiện. Điều đó có nghĩa rằng họ có những tải sản dưới hình 
thức của hành động mua bán. Số khác mưu sinh băng việc phục vụ cho 
chính phủ. Chính do những hành động phục vụ chính phủ này, họ trở thành 
chủ nhân ông những tải sản của họ - là hành động phục vụ chính phủ do họ 
thực hiện. Điều đó có nghĩa rằng họ có những tài sản dưới hình thức 'phục 
vụ chính phử.. Đối với các lãnh vực hoạt động khác, như các ngành nghệ 
thuật, khoa học, v.v..., nguyên tắc này cũng có giá trị tương tự. 


Có số người tin tưởng nơi một Thượng Đề quyên năng và nương tựa nơi 
vị này. Song họ chỉ có thể có được tài sản và danh vọng khi nào bản thân họ 
cô gắng làm một ngành nghề nào đó. Ngược lại, chỉ do có đức tin nơi 


Thượng Đề quyên năng, ắt hắn họ không thể có tải sản và danh vọng như 
vậy được. 


Có những người chăng những không tin mà còn bác bỏ sự hiện hữu của 
Thượng Đế. Những người này cũng phải làm việc để mưu sinh, nhờ vậy có 
được của cải và danh vọng. Do đó, người có trí hiểu rằng chỉ có những hành 
động do chính con người thực hiện mới cho họ của cải và vinh quang chứ 
không có một đắng Thượng Đề nào có thể cho họ bắt cứ điều gì cả. 


3. Các Chúng Sinh Được Cứu Độ Bởi Nghiệp Riêng Của Họ Như T, hế 
Nào? 


Những người tin tưởng vào Thượng Đế, qui y nơi Thượng Đề, có đức tin 
nơi Thượng Đề và sùng kính Thượng Đế suốt cuộc đời. Họ tin rằng chỉ có ai 
tin vào Thượng Đề, khi chết mới được ngài cứu độ, còn ai không tin nơi ngài 
sẽ không được ngài cứu. 


Ở đây, rõ ràng là chỉ những ai tin tưởng vào Thượng Đề, có đức tin và 
qui y nơi ngài thì sẽ được ngài cứu độ, chứ không phải người khác. Sự giải 
thích của những người tin thuyết Tạo hóa thực đã quá rõ ràng. Vì thế, một 
điều hiển nhiên rằng chỉ có những nghiệp của họ, dưới hình thức 'tin tưởng 
vào Thượng Đế!, 'qui y nơi Thượng Đế! và 'sùng kính Thượng Đế' mới có thể 
cứu được họ, còn bản thân đẳng Thượng Đề quyền năng kia không thể cứu 
họ. Ý nghĩa này hoàn toàn rõ ràng. 


4. Giải Thích Thêm 


Trong thế gian này, tất cả mọi người, dù tin hay không tin vào Thượng 
Đế, đều phải theo đuôi những công việc làm ăn khác nhau để tự mưu sinh. 
Trong “lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại” , chẳng có sự khác biệt nào 
dành cho bất kỳ ai. Như vậy, với mắt trần chúng ta thấy rằng mọi người ai 
cũng phải làm việc để mưu cầu sự sống, và chính điều này đã làm cho họ trở 
thành “chủ nhân ông của nghiệp riêng của họ dưới hình thức những nghiệp 
(hành động có chủ ý) trong đời hiện tại. 


Đối với lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ cũng vậy, không có sự 
khác nhau nào cả. Với nhãn quan của mình, chúng ta thấy răng do nghiệp 
quá khứ của mỗi người tạo điều kiện, ai cũng phải làm việc đề duy trÌ sự 
sông. Có lẽ chúng ta chưa hề thấy một lợi lạc nào khác có được do sự trung 
gian của Thượng Đề mà không có sự hoạt động của nghiệp, hoặc quá khứ 
hoặc hiện tại cả. 


5. Cái Ác Ngự Trị Thế Gian 


Trong thế gian này có những loại chúng sinh như: người cao thượng, 
người thấp hèn, người giàu sang, người nghèo khó, người sông lâu, người 
đoản thọ, người ít bệnh, người nhiều bệnh, người đẹp đẽ, người xấu xí, 
người đạo đức, người vô luân, người có học, người vô học, người độc ác, 
trộm cắp, đạo tặc, người phong hủi, người mù lòa, người điếc, người câm, 
người giết mẹ, người giết cha, người sát nhân, người có tính hay táy máy 
(cắp vặt), người có thói quen tà dâm, người nói dối, người nói chia rễ, người 
nói độc ác, người ưa nói chuyện phù phiếm, người tham lam, người sân hận, 
người chấp thủ tà kiến. Như vậy, cuộc đời nảy, người ngay thắng có rất ít, 
còn người đê tiện, hèn hạ lại rất nhiều. 


6. Chánh Kiến Của Những Người Tỉn Vào Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp 


Những người tin tưởng vào nghiệp quá khứ và hiện tại, cũng như tin vào 
những dị thục quả của nghiệp sẽ có chánh kiến như sau: Đối với lãnh vực 
hoạt động của nghiệp quá khứ, các chúng sinh do đã thực hiện được những 
thiện nghiệp trong đời trước, bây giờ họ hưởng dị thục quả dưới hình thức 
trở thành người cao thượng; và những chúng sinh do đã thực hiện những bắt 
thiện nghiệp trong kiếp quá khứ, họ phải chịu quả dị thục dưới dạng trở 
thành người hạ liệt. Lại nữa, đối với lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, 
do những chúng sinh này làm việc siêng năng trong kiếp hiện tại, họ trở 
thành người cao thượng, còn những chúng sinh kia do thực hiện những ác 
hạnh, nên họ trở thành những loại người hạ liệt,v.v... 


-—-o00O--- 
XI. Phản Bác Vô Nhân Kiến (Ahetuka) 
1. Quan Niệm Về Sự Vô Nhân Của Hiện Hữu 


Những người chấp vô nhân kiến chủ trương như sau: “Mọi việc trong đời 
này, chăng hạn như sự hư hỏng hoặc sự thanh tịnh của các chúng sinh, đã 
được tiền định trước bởi số phận, chứ không phải do nghiệp quá khứ hay 
hiện tại, cũng chăng phải do tinh tấn và trí tuệ." Và tất cả những điều này đã 
được giải thích trong chương nói về sự phản bác Thuyết Tiền định 
(pubbekata). Hay nói cách khác, họ chủ trương rằng mọi việc trong thế gian 
nảy tự nó có mặt chứ chắng phải do nhân, do duyên nghiệp quá khứ, hay do 
nhân do duyên sinh nghiệp và trì nghiệp chi cả. Các hiện tượng tâm lý và vật 


lý khác nhau của hiện hữu được định danh theo qui ước như tự ngã, cá nhân, 
đàn ông, đàn bà, thú vật v.v... chỉ là trò chơi của sự may rủi không lỗi thoát, 
chứ không phải là kết quả của các nhân và duyên. Chúng tự có mặt theo lối 
riêng của chúng mà không phải do một đắng sáng tạo tạo ra, hay do nhân và 
duyên sanh nghiệp và trì nghiệp nào làm nên. Những điều như 'giàu', nghèo', 
'tự mãn, 'phá hoại, độc ác, thông minh' v.v... tự chúng có mặt và không 
phải do bắt kỳ một nhân hoặc duyên nào cả. Ba bách phản bác Vô nhân kiến 
cũng giống như ba cách trong trường hợp của Tiền định kiến vậy. 


2. Không Nghiệp Nào Có Thể Tự Sanh 


Trước khi đức Chánh Biến Tri xuất hiện, Vô nhân tà kiến này đã được 
các ngoại đạo sư như Gunakassapa chủ xướng. Trong thời kỳ đức Phật, 
“Thuyết Vô Nhân” của hiện hữu dựa trên thuyết định mệnh này đã 
được ÄM4akkhali-Gosala và Acelaka của Ấn Độ giảng dạy. Những người chủ 
trương Vô nhân kiến loại bỏ quan niệm “các chúng sanh là chủ nhân ông của 
nghiệp” (Kammasakafa) vốn là lời dạy của Đức Phật. Mặc dù họ loại bỏ 
quan niệm này, song họ không biết một thực tế là chính họ, băng cách đó, đã 
trở thành những người chấp theo “Nghiệp Sở hữu kiến - Kammasakara.Nếu, 
theo tà kiến này, mọi hiện tượng tâm vật lý của hiện hữu chỉ là trò chơi của 
sự may rủi không lối thoát chứ không phải là kết quả của các nhân và duyên, 
thì sẽ không có gì khác biệt giữa “lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ" 
và “lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại”. Cũng như sẽ không có gì khác 
nhau giữa người phạm tội nhỏ hay người phạm trọng tội, giữa người hành 
xử ác độc với người hành xử có trí, vì mọi hành nghiệp đều không phải là 
kết quả của nhân - duyên, mà chúng tự hiện hữu hoặc như một qui luật 
chung chung vậy thôi. 


3. Các Đặc Tính Khác Của Nghiệp, Trí (Ñãụa) và Tỉnh T, ấn ( Viriyaq) 


Theo thuyết Vô nhân này, mọi ước-muốn-làm, tỉnh tấn, và hành nghiệp 
sẽ được xem là vô ích và không đem lại kết quả gì, vì cho dù một người có 
thực hiện những hành động cao thượng đến đâu chăng nữa, họ cũng chăng 
có được một dị thục quả đặc biệt nào. Và nếu họ cứ giữ thái độ biếng nhác, 
không làm gì cả thì cũng thế mà thôi. Trong thực tế, những pháp như Ý chí, 
Trí tuệ và Tĩnh tấn này chăng phải không giá trị và kết quả. Đó là những 
pháp (đhamma) chắc chăn sẽ cho những dị thục quả. Vì rõ ràng là tính chất 
lớn hay nhỏ của nghiệp hiện tại tùy thuộc vào mức độ của ước - muốn - làm 
(dục), tinh - tấn, cũng như trí - tuệ mà con người vận dụng. 


Do sự đa dạng của nghiệp mà có muôn mảu muôn vẻ dị thục quả. Liên 
quan đến vấn đề này, những người có trí sẽ giữ vững chánh kiến và tin rằng 
trong lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, những hành động dẫn đến “tự 
mãn", “hủy diệt, “giàu có” hoặc “nghèo nản” mà các chúng sinh kinh nghiệm 
trong kiếp hiện tại được gọi là 'các nhân căn để”. Việc này là hoàn toàn rõ 
ràng trong đời hiện tại, và trong đời tương lai cũng thế, ước - muốn - làm, 
tinh - tấn và trí - tuệ tạo ra sự giàu sang, nghèo hẻn, tự mãn và hủy diệt của 
các chúng sinh. Không có thiện hạnh và ác hạnh nào mà không tạo ra kết 
quả. Thực sự, chúng sẽ tạo ra các dị thục quả thích hợp. Vì những tâm sở 
này không phải vô sinh mà chắc chắn sinh quả. Đối với lãnh vực hoạt động 
của nghiệp quá khứ cũng thế, các chúng sinh, do tính chất đa dạng của 
nghiệp quá khứ làm duyên, sẽ có những loại dị thục quả khác nhau trong 
những kiếp tương lai của họ, không khác. 


4. Xác Định Nhân Do Thấy Quả 


Chắng hạn, do thấy các loại cây cối và hoa trái khác nhau, chúng ta có 
thể xác định rằng chúng có những loại hạt giỗng khác nhau. Cũng vậy, do 
thấy những địa vị khác nhau của các chúng sinh, như tự mãn, hủy hoại, giàu, 
nghẻo v.v... chúng ta có thể phán đoán được các loại nghiệp sai biệt mà họ 
đã phạm trong những đời quá khứ. 


Đức Như Lai biết tất cả những điều này. Ngài đã thấu triệt và thấy rõ sự 
vận hành của nghiệp trong các lãnh vực hoạt động ở quá khứ cũng như hiện 
tại, và những dị thục quả của chúng, như giảu, nghèo hay những thăng trầm 
của cuộc đời. Vì những lý do ấy ngài có thể phản bác thuyết vô nhân của 
ngoại đạo. 


-—-o00--- 
XI. Giải Thích Thêm về Kammassakä-Väda 
1. Ba Nhân hay Duyên 


Đoạn Kammasaka...' (các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp) đã được 
giải thích tường tận trong chương nói về sự phản bác Tiền định kiến rồi. Ở 
đây, bần tăng sẽ chỉ giải thích những điều nào chưa được giải thích ở 
chương đó mà thôi. Chúng ta biết, có những người làm nông nghiệp, canh 
tác đất đai. Đề cho việc canh tác của họ có được kết quả hay bị hư hoại, cần 
phải có các nhân, hay các điều kiện. Đó là: 


1. Heu (nhần) 

2. Paccaya (duyên hay điều kiện hỗ trợ) 

3. Sambhãra (tư lương hay điều kiện cấu thành). 
Trong ba nhân này, 

- Hạt giống và người canh tác là các nhân chính (e/u) 


- Chất mẫu mỡ hay dưỡng chất (o/z) hàm chứa trong đất canh tác ấy là 
duyên hay điêu kiện hồ trợ (2accaya) 


- Những yếu tô sau là các nhân hay điều kiện cấu thành (sambhäva): 
mưa, hệ thống thoát nước, sông lạch nuôi dưỡng cánh đồng, mây, gió, mặt 
trời, mặt trăng, các vì sao, cộng với việc thực hành giới mà người dân trong 
xứ sở ấy thọ trì. 


2. Ví Dụ Cụ Thể 


Ở đây, nếu thóc giống chắc và tinh ròng, việc canh tác sẽ thành công và 
có được một vụ mùa như mong đợi. Nếu ngay từ ban đầu hạt giống không 
được tỉnh ròng hay phẩm chất kém, việc canh tác sẽ không thành công và 
một vụ mùa thất thu sẽ là kết quả. Cho dù hạt giống có chắc và đầy đủ vỏ lụa 
chăng nữa, việc canh tác chỉ có thể được xem là thành công khi người canh 
tác biết khi nào thì vỡ đất, cày bừa, ươm mạ, trồng lúa, và làm tất cả những 
gì cần thiết cho việc canh tác. Mặc dù người canh tác đã làm tất cả những gì 
được đòi hỏi cho việc trồng trọt rồi, song một lượng mưa thích hợp mới đem 
lại một vụ mùa tốt đẹp, còn một lượng mưa tồi sẽ đem lại một vụ mùa tôi, và 
nhất là dẫn đến sự hủy hoại của việc canh tác. Cho dù mưa thuận gió hòa, 
song nếu không có hệ thống thoát nước hay bờ đập để dẫn nước vào ruộng 
khi cần và xả nước ra khi những cánh đồng ngập úng, việc canh tác cũng 
không thành công mà còn có khả năng bị tiêu hoại. Đối với những cánh 
đồng được dẫn thủy nhập điền bằng nước sông cũng vậy, người canh tác 
phải biết khi nào thì dẫn nước vào và khi nào thì không. Nếu không vụ mùa 
sẽ bị tiêu hoại. Nước trong sông còn tùy thuộc vào lượng mưa đồ xuống các 
vùng núi non, cao nguyên. Nếu không có mưa trên thượng nguồn hay cao 
nguyên, nước sông cũng không thể tăng lên được. Còn mưa thì chỉ có thể rơi 
xuống khi các nhân và duyên cần thiết đủ đầy; ngược lại cũng chẳng có 
mưa. 


3. Nghiệp Và Ví Dụ Trên 


Ở đây, chúng ta thấy rằng chỉ vấn đề canh tác thôi cũng đã có hàng ngàn 
nhân duyên cho sự thành công hay tiêu hoại của nó. 


Những điều đề cập ở trên chỉ là sự giải thích tóm tắt những gì đang thực 
Sự xảy ra trong thê gian. 


4. Quả Báo Chính Và Quả Báo Phụ 


Nghiệp quá khứ tạo ra lạc khổ của các chúng sinh trong kiếp kế có thể có 
hai loại quả - đó là quả báo chính và quả báo phụ. 


3. Nghiệp Hiện Tại Và Hai Loại Quả 


Trước tiên, bần tăng sẽ giải thích về nghiệp hiện tại trên phương diện 
này. Chẳng hạn, một người học một ngành nghệ thuật lớn hay một nghề thủ 
công. Khi chưa xong khóa học, anh ta phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ khổ 
phát sinh do việc học nghề nảy. Tuy nhiên, đôi lúc anh ta cũng gặp chút ít 
lạc hay hạnh phúc trong thời gian học của mình. Khi thành tài, anh ta sẽ 
kiếm được nhiều tiền, hoặc có thể có được một địa vị cao trong chính phủ. 
Khi ấy anh ta sẽ có được hạnh phúc và giàu có. Do người này là người khéo 
học, quyền thuộc và bè bạn của anh ta cũng có thể hưởng được các loại lạc 
nhờ anh ta. 


6. Kết Quả Phụ 


Như trên chúng ta thấy, cái khổ mà một người phải trải qua trước khi 
hoàn tất khóa học, và những lợi ích mà thân quyến và bè bạn của anh ta 
hưởng được nhờ tài năng của anh ta không phải là những kết quả chính của 
việc học tập, mà chỉ là những kết quả phụ. 


7. Kết Quả Chính 


Trong bất cứ một ngành nghệ thuật hoặc một nghề thủ công nào cũng 
vậy, sau khi hoàn tất việc học tập, nếu một người thành công, họ có thể sẽ 
kiếm được tài sản lớn hay sẽ hưởng được một địa vị xứng đáng trong chính 
phủ hoặc hưởng được các thứ lợi lạc khác. Những điều ấy mới là kết quả 
chính của việc học tập của anh ta. 


8. Ác Nghiệp Và Hai Loại Quả 


Tương tự, đối với ác nghiệp cũng có hai loại quả như vậy. Chẳng hạn, 
một người giết một người khác, những người thù ghét người đã chết này có 
thể ca ngợi kẻ sát nhân và tỏ lòng kính trọng hắn, hoặc có thể tặng cho hắn 
một số tiền hay hiện vật có giá trị tương đương. Ngược lại, thân quyến của 
người quá cô sẽ căm giận kẻ sát nhân, họ có thể sẽ giết hăn đề trả thù, hoặc 
vận chuyển bánh xe công lý để cho kẻ sát nhân này phải nhận án tử hình. 
Những quả nghiệp dị thục của kẻ sát nhân, tức ác nghiệp giết một người còn 
sông, được gọi là những kết quả phụ. 


Kẻ sát nhân ấy, vào lúc thân hoại mạng chung, sẽ phải tái sinh vào những 
cõi khổ kế như dị thục quả của ác nghiệp giết người của hắn, và chịu đựng 
muôn vàn đau khổ. Đây là kết quả chính của hắn. 


Nếu kẻ sát nhân, do thiện nghiệp quá khứ làm duyên, được tái sinh làm 
người, thì dù sinh ở đâu, hắn cũng sẽ bị đoản thọ (chết non), đa bệnh, và gặp 
oan trái với những người thù địch. Đây là kết quả chính của nghiệp giết 
người trong kiếp hiện tại của hắn. 


Do hành động giết người này, quyến thuộc của hăn ta sẽ phải chịu nhiều 
đau khô. Đây chỉ là những kêt quả phụ. Đôi với trường hợp của thiện nghiệp 
cũng thê, nguyên tắc này có giá trỊ tương tự. 


Lại nữa, quả phụ còn được phân làm hai loại: 
- Loại có hiệu lực vào lúc can dự vào hành động, 
- Loại có hiệu lực khi nghiệp tương xứng thành thục trong kiếp tương lai. 


Trong hai loại này, dị thục quả xảy ra vào lúc phạm một nghiệp thường 
không “cân đối”. Người chịu quả báo phụ của một thiện nghiệp có thể cảm 
thọ khổ, trong khi người chịu quả báo phụ do một ác nghiệp có thể cảm thọ 
lạc hay được hạnh phúc. Song khi nghiệp tương xứng đã chín muồi trong 
một kiếp tương lai nào đó, thì quả báo phụ lại “cân đối”, vì ác nghiệp lúc đó 
sẽ cho quả dị thục khổ và thiện nghiệp sẽ cho quả dị thục lạc không sai chạy. 


9. Quá Báo Chính 


Quả báo chính xảy ra một cách chắc chắn, vì thiện nghiệp sẽ cho một dị 
thục quả thiện chứ không cho một dị thục quả bất thiện; còn ác nghiệp sẽ 
cho một dị thục quả ác chứ không cho một dị thục quả thiện được. Quả báo 
chính xảy ra trong dòng hữu phần của người làm hành động (người tác 


nghiệp) chứ không phải trong dòng hữu phần của một ai khác. Sau khi cảm 
thọ quả báo chính của nghiệp mình làm, nêu người này chêt, quả báo chính 
cũng tiêu sạch không đê lại chút phản ứng nào của nó. 

10. Quả Báo Phụ 

Trong trường hợp của quả báo phụ, nó có thể xảy ra trong dòng hữu phần 
của những người khác. Vì thê ngay cả khi người tác nghiệp chêt, phản ứng 
của quả báo phụ vân còn, hoặc đem lại điêu tôt hoặc đem lại điêu xâu cho 
những người khác. 

Bần Tăng sẽ giải thích điều này rõ ràng hơn. Giả sử một chúng sinh có 
giới đức và năng lực, đã làm tât cả các ba la mật trong những kiêp trước, bây 
ø1ờ tái sinh vào bào thai của một người nữ nào đó. Kê từ lúc thụ thai đứa trẻ 
phi thường ây, cha mẹ đứa trẻ sẽ được thành mãn trong mọi công việc và tài 
sản, tôi tớ cũng gia tăng. Nêu đó là một gia đình hoàng tộc, thì những vị cô 
vân tài trí và những bĩnh tướng gan dạ chắc chăn sẽ có mặt. Địa phương nơi 
đứa trẻ tái sinh sẽ được mưa thuận gió hòa, dân cư trong vùng cũng an cư lạc 
nghiệp. Nói chung, xứ sở này sẽ trở nên thịnh vượng. Đây là phản ứng của 
quả báo do chúng sinh giới đức và có năng lực ây đem lại. 

Liên quan đến điều này kinh Pháp Cú có nói: 

Dullabho purisajañño 

Na so sabbafttha jãydti, 

Yatfta so JjayafI dhĩro 

Tam kulam sukham edhati 

(DP. 193) 

Thánh nhân thật hiếm thay! 

Chắng phải đâu cũng có, 

Nơi nào bậc trí sanh 


Gia tộc ấy được lạc. 


11. Nghiệp Hiện Tại Và Quả Báo Phụ 


Ở đây, bần Tăng sẽ giải thích sự việc này bằng một ví dụ. Nếu một người 
có khả năng, bằng vào sức mạnh, tài sản hoặc kiến thức kỹ thuật của mình, 
kiến tạo những mảnh đất có thê trồng trọt được, xây dựng hoa viên, hồ nước, 
giếng ăn, đập nước, kênh lạch, và những con đường v.v..., những công trình 
kiến tạo nảy sẽ tồn tại trong một thời gian đài và an lại lợi ích cho rất 
nhiều người, đồng thời nhờ những công trình ấy mà nhiều người có thể sẽ 
gặt hái được lắm lợi lạc. 


12. Nghiệp Quá Khứ Và Quá Báo Phụ 


Như chúng ta đã thấy quả báo phụ của nghiệp hiện tại với chính nhãn 
quan của mình, trong trường hợp lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ 
cũng vậy, nhiều người có thể nương tựa vào con người đức hạnh phi thường 
này. Ngược lại, do phản ứng của ác nghiệp mà một chúng sinh đã làm trong 
kiếp quá khứ, nhiều người cũng phải chịu những nhọc nhăn, khổ sở. 


Như vậy, bậc trí tin răng mỗi chúng sinh ai cũng có nghiệp quá khứ và 
hiện tại cùng với những quả báo chính và phụ của chúng. 


Trên đây là lời giải thích tóm tắt cách nghiệp quá khứ và hiện tại cho 
những loại dị thục quả khác nhau như thê nào. 


-—-o00--- 
XI. Giải Thích Về Thân Kiến (4ã-Diffhi) 


1. Các chúng sinh phải lang thang trong những cõi sống vui và khổ do 
thân kiên như thê nào 2 


Các loại tà kiến khác nhau, các loại ác pháp khác nhau và các loại nghiệp 
khác nhau nằm ngầm trong và đi kèm theo dòng hữu phần của các chúng 
sinh còn đang lang thang trong vòng tử sinh luân hồi. Do những tâm sở bất 
thiện nảy, mà những điều sau có mặt rất rõ rệt. 


1. Bôn cõi thâp (cõi khô), và 
2. Các loại hành nghiệp bât thiện khác nhau. 
Do những tâm sở xâu xa này mà các chúng sinh cứ mãi trôi lăn trong các 


cảnh giới sinh tôn khác nhau. Không nói quá đáng đâu, ngay cả những con 
heo, con chó, v.v... thuộc bôn cõi thâp trong quá trình luân hôi có thê sẽ trở 


thành các vị Đại Phạm Thiên. Đôi khi chúng sẽ sinh vào các cảnh giới Phạm 
Thiên cao hơn, chẳng hạn như Quang Âm Thiên (ãbhasara), Biến Tịnh 
Thiên (subhakinha), Quảng Quả Thiên/vehapphala) và những cõi vô sắc. 
Mặc dù chúng có cơ hội được tái sinh trong những cõi Phạm Thiên cao vời 
này, khi mà thọ mạng của chúng đã tận hoặc khi phước của chúng đã hết, 
chúng cũng phải tái sinh lại vào bốn cõi thấp. Đây là đường lối của thế gian. 


Bộ Phân Tích có nói: 
Ukkhittã puññat€jena, 
Kaãmarupagafim gaía, 
Bhavaggafampi sampaftä 
Puna gacchanti dugøatim. 


Do các thiện nghiệp làm duyên, các chúng sinh sẽ tái sinh vào dục giới, 
sắc giới, và ngay cả cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (1eva-saññä-nã 
sañfiayatana) thuộc cõi vô sắc. Dù cho là vậy, khi thọ mạng của chúng đã 
mãn, hoặc khi phước của chúng đã cạn, chúng cũng phải tái sinh vào bốn ác 
đạo. 


Vì những tâm sở ác tà kiến và ác nghiệp ấy luôn luôn đi kèm theo dòng 
hữu phần của các chúng sinh, cho dù họ có thành các vị Đại Phạm Thiên, họ 
cũng chỉ là hàng phàm nhân (øuihujjanas), và là những cư dân của cõi thế 
gian. Cũng như những viên đá hay những mũi lao ném lên trời, cuối cùng rồi 
sẽ rơi xuống đất trở lại do lực hấp dẫn như thế nảo, thời các chúng sinh có 
thể phải tái sanh vào bốn cõi thấp cũng vậy. Khi dòng hữu phần của họ chứa 
chất đầy những tâm sở y như địa ngục, thì họ sẽ là những chúng sinh đang đi 
về hướng các địa ngục (tạm thời); khi những tâm sở độc ác đi kèm với dòng 
hữu phần, họ là những chúng sinh có tâm địa độc ác, chắc chắn sẽ làm các 
ác nghiệp; khi họ tồn tại trong cối mả ác nghiệp có rất nhiều, họ là những cư 
dân của cõi đó; khi họ tồn tại trong cõi mà hầu hết các chúng sinh không có 
“tuệ nhãn", họ là những cư dân của cõi đó. 


Thế nào là cõi ác nghiệp có nhiều (kanha-bhữmi) và thế nào là cõi các 
chúng sinh bị mù quáng do ngu dốt, không có “tuệ nhãn” (andha bala- 
bhữm¡)? Những tà kiến(pãpa dithi), ác pháp (papa-dhamma) và bất thiện 
nghiệp (pãpa-kamma) đã đề cập ở trên hiển hiện rõ ràng trong hai cõi này - 
kanha bhũmi và andha-bäla bhũmi. Câu hỏi kế tiếp: Vì sao ngay cả các vị 


Đại Phạm Thiên cũng hiện hữu trong hai cối này? Vì họ có thân kiến hay 
thường kiên "Tôi là, Tôi là'. 


2. Sức Mạnh Của Thân Kiến 


Căn nguyên của mọi tả kiến, mọi bất thiện tâm sở và mọi ác nghiệp là 
attä-ditthi (thân kiến). Bao lâu những tà kiến này (øZpa-đi//h¡) còn tồn tại 
trong dòng hữu phần của một chúng sinh, thời tà kiến, tà pháp (papa- 
dhamma) và tà nghiệp (pãpa-kamma) cũng sẽ tồn tại ở đó. Hễ những tà kiến 
này còn kèm theo dòng hữu phần của họ, họ sẽ được gọi là 'người hướng về 
địa ngục”, “người làm điều ác°, 'cư dân của cõi ác nghiệp thịnh hành”, và “cư 
dân của cõi các chúng sinh bị mù lòa vì sĩ mê - andha-balaˆ. Một khi thân 
kiến diệt, cả ba tà kiến này cũng sẽ bị đập tắt cùng với các loại ác pháp. 


Những người không thể diệt trừ thân kiến sẽ trở thành kẻ thừa tự 
của pãpa-đi/(hi (tà kiến). Như thế nào? Bởi vì khi một người còn có thân 
kiến chắc chăn sẽ không thể loại trừ vô vàn tà kiến, tà pháp và tà nghiệp mà 
họ đã chấp giữ trong nhiều đại kiếp hay nhiều kiếp sống trong vòng tử sinh 
luân hồi vậy. 


Dù cho những chúng sinh mà dòng hữu phần của họ được kèm theo bởi 
thân kiến này có tái sinh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ chăng nữa, 
những tà kiến, tà pháp và tà nghiệp ây cũng vân cho họ những dị thục quả 
tương xứng và tất nhiên sẽ kéo họ vào những cõi thấp hơn. 


Bao lâu con người không thể loại bỏ thân kiến này, họ sẽ phải trở thành 
những nạn nhân của tà kiến, tà pháp và tà nghiệp, trong các kiếp tương lai 
của họ. Và trong bất kỳ kiếp sống nào mà họ sinh ra, họ vẫn sẽ chấp nhận tất 
cả những tà kiến nào mà họ gặp, thực hiện các loại “ác hạnh” nào họ có cơ 
hội thực hiện, và phạm vào những trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, v.v... 


Trong kiếp hiện tại cũng vậy, thường những ai có thân kiến thì sẽ có 
khuynh hướng chấp nhận tà kiến, nuôi dưỡng các bất thiện tâm sở và làm 
những điều ác. 


3. Thuyết Tạo Hóa Phát Sinh Do Thân Kiến Thế Nào? 


Thực sự, Thuyết Tạo-hóa (7ssaranimmäãng) có mặt trong cuộc đời là do 
thân kiến này. Chính do thân kiến (2ã điffh¡) mà Đại Phạm Thiên (Mãha 
Brahmä) vỗn không biết mình từ đâu đến và khi nào thì sẽ rời khỏi Phạm 
Thiên giới này nghĩ mình là thường hăng, bất biến, vĩnh cửu, không phải 


chịu sự đổi thay, và tồn tại như một đắng vĩnh hằng. Vị Phạm Thiên này tự 
nhủ: “Ta là đẳng Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chiến thắng, bậc không 
ai có thể chiến thắng, bậc biến nhãn, đẳng quyền năng, bậc cai trị, sáng tạo 
chủ, đẳng tối thắng, đẳng toàn năng, đắng đã hành (và đạt đến) an định, cha 
của tất cả chúng sinh đang là và sẽ là.” Thỉnh thoảng vị này hiện ra nơi các 
cõi Phạm Thiên có thọ mạng ngắn hơn và nói: “Ta là vĩnh hằng; Ta là toàn 
năng: Ta tạo ra tất cả các người.” 


Khi các vị Phạm Thiên kia nghe những lời Ấy, họ tin tưởng ông ta và như 
vậy trở thành những người chấp giữ thuyết Tạo hóa này. Phạm Thiên còn 
vậy, nói gì đến những chúng sinh tái sinh nơi các cõi chư Thiên và nhân 
loại! (Những người chủ trương thuyết tạo hóa này từ đó xem ông ta như 
đắng sáng tạo của họ. Tóm lại, xuất phát từ những lời của vị Đại Phạm 
Thiên đó mà tà kiến này có mặt trong cuộc đời vậy. 


4. Không Có Hạnh Phúc Thực Sự Khi Còn Thân Kiến 


Bao lâu con người không thể loại trừ thân kiến (z/ã-đif/h¡), dù cho họ có 
trở thành một vị Đại Phạm Thiên tự xưng là đắng sáng tạo chăng nữa, họ 
cũng sẽ không tài nảo thoát ra khỏi sự trói buộc của tà kiến, tả pháp, tà 
nghiệp, vốn đã nảy sinh trong dòng hữu phần của họ trong những kiếp quá 
khứ, đang khởi lên trong kiếp hiện tại và cũng sẽ hiện hữu trong những kiếp 
tương lai của họ, và chắc chắn họ sẽ phải tái sinh vào những cõi thấp trong 
đời sau. 


Như vậy họ chỉ là cư dân của những cõi đa nghiệp chướng (#arha- 
bhữmï), cũng như cá và rùa phải cư trú trong đại dương. Vì họ không có “tuệ 
nhãn” nên họ cũng còn là những cư dân của cõi mà các chúng sinh bị mù lòa 
do s1 mê (andha-bala bhữm]). 


Hiện tại những chúng sinh phải tái sinh vào các cõi thấp do bất thiện 
nghiệp quá khứ mà họ đã tạo, song bất luận ai trong họ cũng có thể, trong 
một kiếp tương lai nào đó, trở thành một vị Đại Phạm Thiên tự xưng mình là 
Thượng Đề toàn năng, khi thiện nghiệp quá khứ của họ chín muỗi. Như vậy, 
chúng ta cần phải nhớ rằng, nếu attã-ditthi (thân kiến) còn ngủ ngầm trong 
dòng hữu phần của các chúng sinh, họ không thể nào tìm được hạnh phúc 
chơn thực trong khi còn đang lang thang trong vòng tử sinh luân hôi, và chắc 
chăn cũng sẽ không thể tìm được lối thoát ra khỏi vòng trầm luân ấy. 


-—-Oo0O--- 


XIV. Những Lợi Ích Xuất Phát Từ Việc Đoạn Diệt Hoàn Toàn Thân 
Kiến 


1. Không Còn Tái Sinh Vào Địa Ngục 


Khi người ta có thể tây trừ thân kiến vốn là căn nguyên của tà kiến, thì 
những hiện tượng tâm lý đã từng đi kèm theo dòng hữu phần của họ trong 
quá khứ, đang đi kèm trong kiếp hiện tại và sẽ đi kèm với dòng hữu phần 
của họ trong các kiếp tương lai này, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. 


Lúc ấy họ sẽ trở thành kẻ thừa tự của những thiện nghiệp mà họ đã làm 
trong quá khứ, đang làm trong hiện tại, và sẽ làm trong kiếp tương lai. Một 
khi các chúng sinh này đã loại bỏ được thân kiến, thì mọi tà kiến, mọi bất 
thiện tâm sở và ác nghiệp dẫn họ vào bốn ác đạo sẽ diệt cùng với thân kiến 
ấy. Họ không còn phải tái sinh trong bốn ác đạo, và chắc chắn sẽ thoát khỏi 
sự kềm kẹp của chúng trong các kiếp sông tương lai. Vì họ không còn tạo 
tác những ác nghiệp, nên họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi mọi điều ác. 


2. Chứng Đắc Niết Bàn 


Sự dập tắt hoàn toàn của mọi phiền não bao gồm tà kiến, tà pháp, v.v.. 
và sự đập tắt hoàn toàn của ác nghiệp với các uân hữu vẫn còn được gọi l 
Hữu Dư Y Niết Bàn/sa-upädisesa-nibbäna) hay cảnh giới siêu thế, cảnh giới 
của các bậc thánh. 


3. Không Còn Chết 


Hữu Dư Y Niết Bàn - trạng thái diệt tận mọi phiền não, như tà kiến, v.v.. 
với các uân hữu vẫn còn (nghĩa là còn thân ngũ uân nhưng tâm phiền não đã 
diệt), không bao giờ bị hư hoại, tiêu hủy hay thối đọa, trong các kiếp tương 
lai. Trạng thái này là thường hăng và vĩnh cửu; nó không bao giờ thay đổi, 
không bao giờ hư hoại, không bao giờ mất đi; và không bao giờ diệt vong. 
Trạng thái này không có “sát na hoại”, nên được gọi là bất tử (amafa). 


4. Không Tạo Tác 


Những ai đạt đến trạng thái dập tắt mọi phiền não và căn nguyên phát 
sinh thân kiến - attä difthi - như vậy sẽ thấy răng trạng thái tận diệt này 
không bao giờ bị hủy hoại trong tương lai. Những tà kiến, tà pháp và tà 
nghiệp sẽ không thể nào khởi lên trong tâm họ trở lại. Trạng thái không còn 
tạo tác những ác nghiệp mà vốn sẽ dẫn họ vào các cõi khổ này sẽ chắng bao 


giờ bị hủy hoại, cũng không bao giờ bị hư hao. Và họ sẽ chẳng còn phải tái 
sinh nữa. 


Sự dập tắt của mọi phiền não này là bất tử giới (amafa-dhäu - trạng thái 
không còn tử-sinh) hay còn gọi là vô vi giới (2sankhata-dhafu). 


3. Những Cõi Bậc Nhập Lưu Sẽ Túi Sinh 


Kể từ lúc thân kiến bị dập tắt trong tâm của những người đã đạt đến Hữu 
Dư Y Niết Bàn (sa-upadisese-nibbana), là họ đã vượt qua giai đoạn phàm 
phu@wihujjana) và không còn năm trong lãnh vực của phàm nhân nữa. Từ 
đây họ bắt đầu hiện hữu trong cảnh giới của các bậc thánh và trở thành cư 
dân của cảnh giới (siêu thế) ấy. 


Những người đã đoạn trừ hoàn toàn thân kiến này sẽ chỉ luân chuyển 
giữa các cõi nhân-thiên tối đa là bảy lần nữa trong vòng luân hồi và cuối 
cùng thì đạt đến Niết Bàn. (Ghi chú: Ở đây đang nói về bậc Thánh Nhập 
Lưu - sofapanng) 


Tuy nhiên, đối với một số vị thánh Nhập Lưu sẽ tái sinh vào các cõi 
Phạm Thiên, hay những vị đang luân chuyền trong các cõi Phạm Thiên thì 
không có sự hạn định này, vì họ đã trở thành hạng đdhagãmi- 
puggalä (những chúng sinh sẽ sống qua những tầng phạm thiên cao hơn). 
Họ có thể trải qua các cõi Phạm Thiên trong hàng trăm, hàng ngàn hoặc 
hàng trăm ngàn kiếp và đại kiếp; song họ sẽ không bao giờ phải sinh vào 
bốn ác đạo, cũng như không bao giờ luân chuyền trong các cõi nhân-thiên 
(dục giới). 


Do thiện nghiệp trong quá khứ và hiện tại của họ làm duyên, các bậc 
thánh này sẽ tiến triển qua những cõi an vui. Trong tương lai cũng vậy, họ 
chỉ thực hiện những thiện nghiệp và không bao giờ nghĩ đến việc làm các ác 
nghiệp. Thân kiến, vốn là căn nguyên của tà pháp và ác nghiệp, đã được họ 
dập tắt hoàn toản. 


Các bậc Thánh đã xua tan thân kiến này sẽ trở thành kẻ thừa tự của 
nghiệp hiện tại. Họ có những thiện nghiệp để đưa họ đến cõi sống an vui và 
chắc chắn chỉ có đi đến cõi đó mà thôi. Vì họ đã thành tựu những pháp cao 
quý, nên họ trở thành các bậc đáng tôn quý. Vì họ hiện hữu trong cảnh giới, 
nơi đây thiện nghiệp thuần tịnh có nhiều, nên họ trở thành những cư dân của 
cảnh giới ấy. Vì họ có “tuệ nhãn” nhờ đó họ có thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề, 
nên họ là các bậc thánh. Trong tương lai, dù còn phải dong duỗi bất kỳ kiếp 


sống nào, họ cũng sẽ có đầy đủ trí tuệ của bậc thánh(4riya-pañña). Vì họ đã 
vượt qua giai đoạn của phàm nhân chưa thê xua tan thân kiên, nên họ trở 
thành thánh nhân - những cư dân của cảnh giới siêu thê. 


Trong thời kỳ đức Phật có rất nhiều gia chủ (người cư sĩ) 
ở Savafthi, Benares,Vesali, Rajagaha (những kinh thành mà đức Phật đã đi 
qua trong thời kỳ hoằng pháp)trở thành bậc Thánh Nhập Lưu (so/ãpana) sau 
khi đã xua tan thân kiến (a/ã-difthi). 


Kinh điển ghi chép rằng Phạm Thiên Vương Sanankumara đã có lần bộc 
lộ cho biệt là có vô sô bậc thánh trong thê gian này. 


Tất nhiên, những người đã đắc nhập lưu trong thời kỳ Đức Phật bây giờ 
vẫn còn đang sống trong sáu cõi trời dục giới. Các vị Tu-đà-hoàn này được 
gọi là ddham sofa-puggala ` (những vị đang hướng lên các cõi cao hơn - 
Thượng lưu thiện thú nhân), và sẽ không bao giờ tái sinh vào một cảnh giới 
thấp hơn. 


Có thể nói, mười ngàn thế gian trong cõi thọ sanh /i-kheffa), có hàng 
tỷ tỷ, số lượng không thể tính được các vị chư thiên Tứ Đại Thiên Vương là 
bậc nhập lưu. Trong năm cõi trời dục giới khác và các cõi Phạm Thiên như 
Phạm Chúng Thiên/#rahmaparisajjä) chăng hạn, số lượng các vị Tu-đả- 
hoản nhiều không tính kể. Các vị này được gọi là dđdhagãmi- 
puggala (Thượng lưu thiện thú nhân) sẽ không bao giờ tái sinh vào một cõi 
thập hơn. 


-—-o0O--- 
PHẲN H 
Cái Tôi Hay Tự Ngã Làm Cho Con Người Ta Xấu Xa Như Thế Nào? 


Những chúng sinh còn kiến chấp về ứø# ngã hay thân kiến thường có 
khuynh hướng làm các điều ác và phải lang thang không ngừng trong vòng 
luân hồi bất tận. Khoảnh khắc nảo họ có thê dập tắt được thân kiến, ngay lúc 
ấy họ đã thiết lập được sự thanh tịnh và cao quý, và từ đó họ sẽ rong ruỗi 
một cách bình an trong vòng luân hồi không còn mọi nguy hiểm. 


Người ta có thể hỏi: “Vì sao thân kiến lại là căn nguyên của mọi tà kiến, 
tà tư duy và tà nghiệp, và vì sao sự hủy diệt của thân kiến này lại là cội 
nguồn của sự tận diệt những thứ ấy?” 


Vấn đề có thể được trả lời theo cách này: ty dụ, một vị vua nọ rất gắn bó 
với vương quyền, hãnh diện với sự phù hoa tráng lệ của mình. Để giữ gìn 
vương vị và sự vinh quang này, ông sẽ phải vận dụng mọi ý nghĩ ác và hành 
động ác trong quyên lực của mình. Và nếu vua càng tham chấp vương quyền 
của mình bao nhiêu, ông lại càng nuôi dưỡng những ý nghĩ độc ác và thực 
hiện ác nghiệp nhiều bấy nhiêu. 


Một thời gian sau, vị vua đó thấy được những sơ suất và khuyết điểm 
trong bổn phận làm vua của mình. Từ đó sự tham quyền có vị của ông giảm 
dần, và ông khởi lên một ước muốn mãnh liệt muốn thoái vị để trở thành 
một sa môn. Cũng từ lúc ấy ông có một cái tâm viễn ly mọi ác nghiệp từng 
được xem là cần thiết để giữ gìn và bảo vệ vương quyên và vinh dự của ông, 
và từ đây về sau sẽ tránh làm mọi điều ác. 


Một thời gian sau nữa ông xuất gia, từ bỏ đời sống gia chủ để sông cuộc 
đời của một vị sa môn. Mặc dù đã trở thành một vị sa môn, ông vân mê lầm 
xem thân và tâm hay năm uân là tự ngã của ông, tự ngã ây có bản chất hay 
thực chất đầy đủ và thuộc về của ông. Như vậy ông đã lầm tưởng năm uân 
nảy là bản ngã và chấp vào đó. Bao lâu ông còn chấp chặt thân kiến này và 
không thể buông bỏ nó ra, chừng â ấy chắc chắn ông sẽ phải gìn giữ bản ngã 
của mình băng cách nuôi dưỡng những ý nghĩ ác và thực hiện những điều ác 
khi có cơ hội. 


Rồi một lúc nào đó trong cuộc đời làm Sa môn của mình, ông nhận rõ 
những khuyết điểm và khổ đau tiềm tàng trong năm uân. Sau khi đã chánh 
kiến với minh-sát-tuệ rằng không có một bản chất hay thực thể nảo trong 
năm uẩn, không có một tự ngã hay linh hồn nảo cả, ông sẽ không còn chấp 
ngã nữa. Từ giây phút ấy ông sẽ không còn nuôi dưỡng một ý nghĩ bất thiện 
hay làm một điều ác nào nữa, nhờ vậy mà những gì trước đây ông giữ gìn 
như bản ngã của mình thì bây giờ ông chỉ giữ mình bằng những hành vi đạo 
đức. Ông sẽ chăng bao giờ đi chệch ra khỏi con đường đạo đức để bảo vệ 
mình. Thực vậy, ông sẽ dũng cảm hy sinh bản thân mình để giữ gìn những 
nguyên tắc đạo đức hay giới luật ấy. 


Từ ví dụ trên chúng ta cân hiêu răng thân kiên là căn nguyên của mọi 
điêu ác và sự diệt của kiên châp ây là cội nguôn của sự diệt các ác bât thiện 
khác. 


* Atfã và Anattä 


Aftãcó nghĩa là 'bản ngã, cái tôi, cá nhân, thực thể, linh hồn; 
còn azz//ã là 'vô ngã, không có thực thê linh hôn'. Chữ ana//ä được dùng đê 
truyên đạt ba cách giải thích sau: 


1. Asãrakafthena-anaffaä: Do không có cốt lõi hay thực thể mà nó được 
gọi làanaf1aã 


2. Asãmikafthena-anafä: Do không có bất kỳ một ông chủ hay chủ tế 
nào nên gọi là anaf4. 


3. Avasavaftanaffhenäa-anaffa : Do không tuân theo ý người khác nên gọi 
làanaf1ä. 


* Asarakatthena Anatta: Năm Uẩn (Hữu) Bị Chấp Lâm Là Tự Ngã 
(Ad4) 


Trong ba cách giải thích trên, trước tiên bần tăng sẽ làm sáng tỏ 
câuA4sarakafthena-anafífaä (Do không có côt lõi hay thực thê, nên gọi là Vô 
ngã -anafi4) 


Aiã theo nghĩa thông thường là cốt lõi hay thực chất. Những người 
không phân biệt được sự sinh diệt trong từng sát na của các hiện tượng tâm- 
vật-lý của năm uẫn và vì vậy không thể hiểu được đặc tính vô 
thường (awicca) của chúng, nên chấp răng: “Sắc uân là cốt lõi, là bản thể và 
do đó là (tự ngã) của chúng sinh; tưởng uấn là cốt lõi, là bản thể và do đó là 
(tự ngã) của chúng sinh; hành uân là cốt lõi, là bản thể và do đó là (tự ngã) 
của chúng sinh; và thức uẫn là cốt lõi, là bản thể và do đó là (tự ngã) của 
chúng sinh”. Loại kiến chấp này được gọi là thân kiến. 


Ví Dụ Cái Bát 


Bắn tăng sẽ giải thích điều này băng một ví dụ. Chúng ta biết có những 
vật được gọi là bát gỗ, bát đất, bát đồng, bát bạc, bát vàng, v.v.... Một cái 
bát làm bằng gỗ thì gỗ được xem như bản chất của nó và được gọi là cái bát 
gỗ; một cái bát làm bằng đất thì đất được xem như bản chất của nó và được 
gọi là cái bát đất; một cái bát làm băng sắt thì sắt là bản chất của nó và được 
gọi là cái bát sắt; một cái bát làm bằng bạc thì bạc là bản chất của nó và 
được gọi là cái bát bạc; và một cái bát làm bằng vàng thì vàng là bản chất 
của nó và được gọi là cái bát vàng. 


Ở đây, chữ 'bát chỉ là cái tên để trỏ một khái niệm hình ảnh (santhãna- 
paññatti — hình thức chế định), và từ ngữ có tính ước lệ về 'cái bát' này 
không có cốt lõi hay thực chất nào để xem như một pháp cùng tột (pháp 
chơn đề). Chỉ có những từ chế định về 'gỗ', 'đất, 'vàng', 'bạc', v.v... mới có 
cốt lõi hay thực chất (ít nhất cũng cho mục đích này). Đơn giản nghe tiếng 
'bát' là ta có thể hiểu khái niệm hình ảnh về một cái bát, nhưng không hiểu 
được cốt lõi hay bản chất của nó. Chỉ khi nghe những từ chế định về 'gỗ', 
'vàng', v.v...mới có thể biết cốt lõi hay bản chất của cái bát ấy bằng gì. Có 
thể người ta sẽ hỏi: 'Tại sao 'gỗ', 'đất', hay 'vàng' lại là cốt lõi hay bản chất 
của cái bát?" 


Bần tăng sẽ giải thích điều này rõ ràng hơn. Khi gọi một vật làm 'bằng 
gỗ', thì 'gỗ' là cốt lõi hay thực chất của khái niệm hình ảnh về cái bát, và do 
đó cũng là tự ngã(z#) của nó. Không có thực chất của gỗ, từ chế định 'cái 
bát không thể hiện hữu. Chỉ miếng gỗ nào được làm thành dạng cái bát mới 
gọi là cái bát gỗ. Cái bát gỗ này sẽ kéo dài bao lâu tùy theo độ bền của chất 
8Õ ấy, và giá trị của nó tùy thuộc vào loại gỗ mà nó được làm ra. Nếu đó là 
một cái bát làm bằng gỗ tếch (teak), giá trị của nó sẽ tùy thuộc vào giá của 
loại gỗ tếch ấ Ấy. Nếu nó được làm bằng gỗ trầm, giá trị của nó sẽ tùy thuộc 
vào giá của gỗ trầm. Về việc sử dụng cũng vậy, một cái bát bằng gỗ tếch sẽ 
được dùng vào chỗ nào mà nó phù hợp cho việc sử dụng, và đối với bát bằng 
gỗ trầm hay một loại gỗ nào khác cũng thế. Về phương diện xứng đáng thì 
cái bát gỗ hay bát trầm được xem là xứng đáng theo những tiêu chuẩn của 
chúng. Như vậy, khi chúng ta nói 'cái bát gỗ', thì gỗ là cốt lõi hay thực chất 
của cái bát. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trường hợp của bát đất, bát 
vàng, v.V.. 


So Sánh 


Tương tự, một chúng sinh bao gôm sắc uân và sắc uân này kê như côt lõi 
hay thực chât của người ây. Những gì có uân này làm côt lõi hay thực thê 
của nó thì được gọi là một chúng sinh. 


Một chúng sinh bao gồm thọ uân và thọ uẫn này kế như cốt lõi hay thực 
chât của người ây. Những gì có uân này làm côt lõi hay bản chât của nó thì 
được gọi là một chúng sinh. 


Một chúng sinh bao gồm tưởng uân và tưởng uấn này kế như cốt lõi hay 
thực chất của người ấy. Những gì có uẫn này làm cốt lõi hay thực chất của 
nó thì được gọi là một chúng sinh. 


Một chúng sinh bao gồm hành uân và hành uẫn này kế như cốt lõi hay 
thực chât của người ây. Những gì có uân này làm côt lõi hay thực chât của 
nó thì được gọi là một chúng sinh. 


Một chúng sinh bao gồm thức uẫn và thức uấn này kế như cốt lõi hay 
thực chất của người ấy. Những gì có uẫn này làm cốt lõi hay thực chất của 
nó thì được gọi là một chúng sinh. Tóm lại, mỗi chúng sinh bao gồm năm 
uẩn và có năm uẩn kể như cốt lõi hay thực chất của họ. 


Trong ví dụ này, cái bát giống với một chúng sinh và thực chất của cái 
bát giống với năm uân hình thành cốt lõi hay thực chất của một chúng sinh 
vậy. 


* Thân Kiến Hình Thành Như Thế Nào? 


Một sỐ người chủ trương quan kiến như sau: “Bao lâu năm uẫn hình 
thành sự sống này kéo dải, không bị hư hoại hay tan rã, những chúng sinh sẽ 
kéo dài tới chừng â ấy, không bị hư hoại hay tan rã. Họ sẽ sống đến trăm tuổi 
hay ngàn tuổi mà không bị hư hoại, tử vong hay tan rã, và trong suốt giai 
đoạn ấy, năm uân vốn là cốt lõi hay thực chất của họ cũng không hư hoại 
hay tan rã." Quan kiến này là “thân kiến (aã-đifthi) 


Một số người hiểu rằng cốt lõi hay bản chất của cái bát số là ĐỒ, song họ 
không thê thê nhập vào sự thực và phân biệt rành rễ được miêng gô ây cũng 
chỉ bao gồm vô số những tổng hợp tám sắc (thuần bát pháp sắc hay đoàn bát 
thuần). Vì thế mà họ chỉ có thể hiểu một cách nông cạn rằng cốt lõi hay bản 
chất của cái bát gỗ là gỗ mà thôi. 


Có những người thể nhập được vào sự thực và hiểu rõ rằng cốt lõi hay 
bản chất của gỗ chỉ là tập hợp của những tổng hợp sắc, và những sắc ây cũng 
chỉ là những hiện tượng sinh-diệt do nhân duyên tạo thành. Họ hiểu theo 
cách như sau: Trạng thái giãn nở dễ nhận ra trong một miếng gỗ mang hình 
thù của cái bát và những yếu tố giãn nỡ này chắc chắn phải là sự thực cùng 
tột (chơn để) của địa đại (oafhavi-dhãiu— yếu tỗ giãn nở), và hoàn toàn 
không có 'gỗ'. Cũng vậy, trạng thái kết dính dễ tìm thấy trong hình dạng ấy 
là đặc tính của thủy đại (ãpo-dhãtu — yếu tô kết dính); trạng thái nóng hay 
lạnh tìm thấy trong hình thể ấy là đặc tính của hỏa đại (/jo-dhãiu — yêu tô 
nhiệt), và trạng thái hỗ trợ hay chuyển động tìm thấy trong hình thể đó là đặc 
tính của phong đại (vãyo-dhãiu — yêu tố chuyển động). Bốn yếu tố này được 
gọi là bốn đại chủng hay tứ đại (mãha bhữia). 


Cũng theo cách Ấy, mảu sắc của miếng gỗ là vanna (yếu tô màu), mùi 
được gọi làgandha (yếu tố mùi), vị gọi là rasa (yếu tố vị), và dưỡng chất 
được gọi là ø/a (yếu tố dưỡng chất). Một số người có trí tuệ thể nhập vào sự 
thực và hiểu rõ được như vậy. 


Khi họ đã thê nhập vào được sự thực như vậy, họ nhận ra: “Chỉ có những 
hiện tượng vật lý đang trôi chảy liên tục chứ không có gỗ hiện hữu và nếu đã 
không có gỗ, thời làm sao có thể có cái bát gỗ trong ý nghĩa cùng tột được?” 

Khi miếng gỗ mà theo qui ước chúng ta gọi là 'cái bát ấy bị tác động bởi 
lạnh, nóng, hoặc bị cây đập, hoặc bị giáo chọc thủng, hoặc bị quãng lên 
quãng xuông, các hiện tượng vật lý chứa đựng trong gỗ ấy sẽ thay đổi, 
nhường chỗ cho những hiện tượng mới, và sau khi đã sanh lên chúng sẽ diệt 
ngay tại chỗ ấy. Một số các hiện tượng (sắc) hư hoại, một SỐ phân rã và một 
sô phát sinh trở lại tùy theo các duyên, có số tăng, số giảm, và có số giữ bình 
thường. 


Khi đã thấu hiểu theo cách này họ tuệ tri rằng không có gỗ ngoài những 
yếu tô vật lý này. Bây giờ, khi gô tự thân nó đã không có mặt trong ý nghĩa 
cùng tột, thời làm sao gô lại có cốt lõi hay thực chất của cái bát được? Làm 
thế nào những tổng hợp sắc sinh diệt trong từng sát na ấy lại có thể trở thành 
cốt lõi hay thực chất của gỗ được? Họ thể nhập vào chân lý như thế. 


Ở đây, từ qui ước về 'cái bát! cũng giống như từ qui ước về 'chúng sinh'. 
Các tổng hợp săc chứa đựng trong gỗ cũng giống như năm uấn hữu vậy. Đây 
là sự tương đồng. 


(Đối với danh uẫn, nó hoàn toàn không có một hình dạng nào cả. Khi 
một đối tượng xúc chạm với bất kỳ một phân nào của thân, thức sanh lên và 
diệt ngay lập tức. Bình thường dòng hữu phần (bhavangasora) sinh và điệt 
không ngừng trong trái tim. Chỉ khi nào một đối tượng mới tiếp xúc với nó, 
dòng hữu phần mới dừng lại (để xử lý đối tượng ấy). 


T Những Ý Niệm Vẻ Hình Ảnh Và Khái Niệm Về Tĩnh Tương Tục (Hình 
Thức Chê Định Và Tương Tục Chê Định) 


Hình dạng của các thân phần như mặt, tay, chân, ngực, bụng, và lưng 
được gọi là những ý niệm hình ảnh hay hình thức chế định (sa„fhãng). 
Riêng các danh uân không có hình tướng mà chỉ có sznafi-pafññatii (khái 
niệm về tính tương tục). 


Tính tương tục của sự thấy! là đassana-samrari. Tính tương tục của sự 
'nghe' gọi là savan-samaii. Tính tương tục của sự ngửi gọi là øhãyana- 
sanaii. Tính tương tục của sự nễm' gọi là sãyana samzii. Tính tương tục 
của 'suy nghĩ' gọi là cinana-sanfdfi, V.V... 


* Hình Thức Chế Định Và Tương Tục Chế Định Được Xem Như Tự Ngã 
(Atta) Như Thể Nào? 


Có số người chỉ hiểu các loại hình dạng hoặc tướng trạng khác nhau vả 
các loại tương tục khác nhau, nhưng không phân biệt được một cách minh 
bạch các hiện tượng tâm-vật-lý vốn là cốt lõi hay bản chất của những khái 
niệm về hình dạng và tính tương tục Ấy. Hơn nữa, họ lại không thê hiểu 
được sự hoại diệt trong từng sát na của các hiện tượng tâm-vật-lý này. Họ 
xem những khái niệm ấy như cốt lõi hay bản chất của chúng sinh và nhận 
lầm nó là tự ngã của họ. 


Khi, nhờ tuệ minh sát, người ta hiểu minh bạch thực chất của địa 
đại (0a/havr), các hiện tượng thuộc nhãn thức tâm v.v...và hiểu ra rằng năm 
uấn luôn phải chịu hoại diệt và tái sinh trong từng sát na, họ sẽ vỡ lẽ ra rằng 
năm uần này không có cốt lõi hay thực thể, và cũng chẳng hề là cốt lõi hay 
thực thể của các chúng sinh. 


Bần Tăng sẽ làm sáng tỏ vấn đề ở đây. Con người nghĩ rằng họ sống 
trong một ngày, một tháng, một năm, một trăm năm hay một ngàn năm, vả 
trong suốt những giai đoạn ấy chăng có gì được xem là sự hoại diệt và tái 
sinh trong từng sát na. Thực sự, các hiện tượng tâm-vật-lý trong năm uân mà 
người ta xem như cốt lõi hay thực thể ấy sinh và diệt cả tỷ lần trong một 
nháy mắt hay một ánh chớp. 


Nếu sắc uấn. được gán ghép là có tự ngã (cốt lõi hay thực thể), thọ uân có 
tự ngã, tưởng uấn có tự ngã, hành uân có tự ngã, thức uân có tự ngã, thì điều 
đó sẽ có nghĩa rằng những chúng sinh hoại diệt và tái sinh do các duyên 
trong từng sát na một. Tại sao? Vì cốt lõi hay thực thể của chúng sinh là các 
uấn hữu, mà các uân này phải chịu hoại diệt và tái sinh trong từng sát na 
vậy. 


Trong thực tế, nếu như chúng ta xem việc dựa vào những ánh chớp sinh 
diệt cực kỳ nhanh và dùng chúng như những vật có thực thể là điều không 
thích đáng thế nảo, thì cũng sẽ là điều không hợp khi dựa vào những hiện 
tượng tâm-vật-lý sinh diệt trong từng sát na như những vật có thực thể và 


xem chúng như cốt lõi hay bản chất của chính mình như vậy. Do đó năm uẫn 
là hoàn toàn vô ngã (ana/ã — không có côt lõi hay thực thê). 


* Asãmikatthena — Anattä: Vô ngã do không có chủ thể 


Ý nghĩa của câu asãmikafthena-anafä là: Vì những tia chớp, vốn không 
kéo dài hơn một sát na này, không có một cốt lõi hay thực thê nảo cả, nên 
không thể có bất kỳ một chủ tế nào thống trị chúng, chúng cũng không phải 
là của riêng ai. Ví như ta không thể nói những tia chớp ấy do người này, 
người kia làm chủ và do đó chúng là của ông ta. Ở đây cũng vậy, ta không 
thể nói rằng các hiện tượng tâm-vật-lý bao hàm năm uân nảy thuộc về người 
ấy, và do đó là của riêng y, hoặc nói y là chủ tế của các hiện tượng ấy được. 
Vì thế, theo ý nghĩa của đoạn asãmikafthena anattã, thì năm uấn là vô ngã. 


* Avasavattanafthena — Anattä:Vô ngã do không tuân theo ý muốn 
của ai. 


Bản Tăng sẽ giải thích rõ đoạn Avasavaitanaffhena-Anaffä. Vì những tia 
chớp này không kéo dài lâu và không có thực thể, nên chúng sẽ không tuân 
theo ước muôn của aI cả. Ví như, thật không hợp lý để ta nói răng những tia 
chớp này sẽ lắng nghe những lời ta nói, và răng ta có quyền điều khiển 
chúng. Cũng vậy, các hiện tượng tâm vật lý chứa đựng trong năm uân hữu là 
vô thường, nên sẽ không tuân theo ước muốn của ai cả. Vì thế thật không 
hợp lý khi ta lâm chấp rằng năm uẫn này sẽ vâng theo những mệnh lệnh của 
ta, hay ta có quyền thống trị chúng. 


Sự xuất hiện của những tia chớp này là do các nhân duyên thích hợp, và 
không liên quan gì đến ước muôn của người nảo' cả, vì thế những tia chớp 
ấy không tuân theo ý muốn của bất kỳ ai. Sự sanh khởi của năm uân cũng 
vậy, là do các nhân duyên tạo ra chúng, và không liên quan gì đến ý muôn 
của người nảo cả, vì thế năm uẫn không tuân theo ước muôn của bất kỳ ai. 
Ví như, thật không thích hợp khi nghĩ răng những tia chớp này sẽ tuân theo 
ước muốn của ta thế nào, ở đây cũng vậy, nêu ta nghĩ răng năm uẩn sẽ tuân 
theo ý ta và rồi xem chúng như cốt lõi hay thực thể của ta sao lại hợp lý cho 
được. 


Do đó, theo đoạn avasavaffanaffhena-anaffä, năm uấn là vô ngã (ana#) 
trong nghĩa răng chúng không tuân theo ý muốn của ai cả. 


Giải Thích Vắn Tắt Về Ngã Sở (Anattaniya) 


Aftassa idam qttaniam - affaniyam nghĩa là sở hữu của tự ngã hay ngã 
SỞ; afanã sambandhanti aqttaniyam- affaniyam là những vật liên hệ với tự 
ngã. 


Theo giải thích trên thì tất cả những vật hữu tình và vô tình liên hệ đến tự 
ngã đều được gọi là attaniya. Tuy nhiên những vật ấy chỉ trở thành ngã 
sở (affaniya) khi ta thủ chấp và thỏa thích với những đối tượng ấy qua tham 
ái và chấp nhận chúng như 'của riêng ta', và 'là của ta'. Khi, do tuệ minh sát, 
người ta có thê vứt bỏ được những vật hữu tình và vô tình này vì không còn 
chấp thủ và thích thú đối với chúng, thì những vật này không còn là ngã sở 
(affaniya) nữa. 


Do không dính mắc vào những vật mà vốn không liên quan đến tự ngã 
và hoàn toàn tách biệt với nó; như vậy chúng không còn là attaniya (ngã sở). 

Nói chung, sở dĩ con người quan tâm đến những gì mà họ xem như chính 
bản thân họ hoặc của riêng họ là do khái niệm về ngã sở này. Các hoạt động 
bằng thân, khẩu, ý của họ cũng đều dựa trên và được tạo điều kiện bởi chính 
sự quan tâm Ấy. Như vi căn nguyên của mọi điều xấu xa tội lỗi cho sự quan 
tâm ngu xuân ấy là 'ngã' và 'ngã sở'. Con người nhằm lẫn những cái không 
phải ngã sở xem là ngã sở vì họ bị chi phối bởi những điên đảo tưởng, như 
cái không phải con họ lại nhận làm con, không phải vàng nhận là vàng, 
không phải bạc nhận là bạc, hoặc những tài sản khác không phải của họ lại 
nhận là của họ, v.v... 


Áo Tưởng Về Ngã Sở Do Điên Đảo (Vipällasa) 


Trong ý nghĩa cùng tột, hoàn toàn không có cái ngã riêng của ai cả, sự 
tình là vậy, sao lại có thê có bât kỳ một ngã sở nào được? 


Vì thế Kinh Pháp Cú có nói: 
“Puttãa m atthi dhamna m atthi ” 
Ti bala vihañnati, 

Atdtã hỉ attano natthi 

Kuto puttä kuto dhanam? 


“Con ta, tài sản ta?” 


Kẻ ngu nghĩ như vậy 
Thực sự, ngã còn không 
Đâu con? Đâu tài sản? 
PC. 62 


Do sự nhận thức sai lầm về ngã sở mà người ngu mệt mỏi và kiệt quệ 
giống như con nai chạy theo huyền cảnh nghĩ đó là một hồ nước. Thực sự, 
cái ngã của ta còn không có, thì làm thế nào có thể có được những đứa con 
của ta và tài sản của ta? 


Người ta không làm những điều ác bằng thân, khẩu, hoặc ý, do tham ái 
tác động, vì những vật mà họ không xem như chính bản thân họ hoặc sở hữu 
của họ và do đó họ không cảm thấy có sự quan tâm nào đối với chúng. 
Không thể có chuyện họ phạm điều ác hay tội lỗi vì những vật như vậy 
được. Và điều này là hoàn toàn rõ ràng từ những gì chúng ta thấy và kinh 
nghiệm trong thế gian này. 


Chỉ những ai ôm ấp thân kiến mới có ngã sở kiến. Những người không 
còn thân kiến cũng không còn ngã sở kiến. Đối với những người này, nói chỉ 
đến những vật bên ngoài, ngay cả đối với những phần trong thân thể của họ, 
như mắt, tai, mũi, lưỡi v.v... cũng như đối với các sắc, thinh, hương... hay 
những trần cảnh bên ngoài, họ cũng không có ảo tưởng. 


Những người đã đoạn trừ thân kiến, mặc dù vẫn tích góp của cải và nuôi 
dưỡng gia đình, song họ làm vậy không phải vì ảo tưởng vê ngã sở 


~~~ 


(aftaniyasañna) mà do tàn dư của năng lực tham ái mà thôi. 
Bậc Thánh Và Thánh vức (Ariya bhũmi) 


Những người đã dập tắt hoàn toàn thân kiến chăng bao giờ mơ tưởng đến 
việc thực hiện những nghiệp đưa đến địa ngục do tham ái đối với thân thuộc 
của họ hay đối với những vật ở bên ngoài, họ cũng sẽ chăng bao giờ mơ 
tưởng đến việc thực hiện những nghiệp khiến họ phải tái sinh trong những 
CỐI ác. 


Họ là những người đã đạt đến hữu dư y Niết bàn (sa-upädisesa 
Nibbanga — trạng thái Niêt-bàn vân còn ngũ uân), và sẽ trải qua những cảnh 
giới nhân-thiên trong nhiêu kiệp, không còn trở lại mức độ của phàm nhân 


nữa. Thực sự, họ là những chúng sinh chắc chăn sẽ đạt đên các tâng thánh 
môi lúc môi cao hơn (Ghi chú: Điêu này muôn nói đên các vị Thánh Tu-đả- 
hoàn — Sofaãpanma). 


Khi họ muốn đạt đến trí của bậc 'Nhất lai, họ sẽ nỗ lực để đắc đến Nhất 
lai Thánh đạo (sakadã-gãmi magga), và đạt đến tầng thánh thứ hai. An trú 
trong tầng thánh này họ sẽ trải qua các cõi Phạm Thiên trong nhiều đại kiếp, 
thọ hưởng như các vị Đại Phạm Thiên. 


Khi muốn đạt đến Bất Lai Thánh Đạo (anãgãmi-magga) họ sẽ nỗ lực để 
đắc thánh đạo ấy và đạt đến tầng thánh thứ ba. An trú trong tầng thánh này 
họ sẽ trải qua các cõi Phạm Thiên trong nhiều đại kiếp, thọ hưởng như các vị 
Đại Phạm Thiên. 


Khi họ cảm thấy răng ngay cả làm các vị Đại Phạm Thiên như vậy cũng 
chăng có gì đáng để thỏa mãn hoặc bám víu vào (lúc này họ ghê tởm làm 
Phạm Thiên cũng như ghê tởm nước bọt), họ sẽ nỗ lực để đạt đến Alahán 
Thánh đạo, tầng thánh thứ tư và cuối cùng, trở thành một vị Alahán. Ở đó họ 
không cần phải nỗ lực thêm nữa vì họ đã trở thành các vị Lậu tận - Ứng 
cúng Alahán (khinäsava-dakkhineyya - arahania: bậc Alahán đã dập tắt mọi 
phiền não và xứng đáng với mọi sự cúng dường). Họ sẽ sống như các bậc 
Alahán trong tầng thánh thứ tư trong nhiều đại kiếp, vào lúc chết họ sẽ vất 
bỏ thân năm uẫn này và đắc Vô dư Niết bàn (anupä-disesa-nibbãna). 


Ở đây, Asankhata-nibbana (Vô vi Niết bàn - Niết bàn vượt ra ngoài mọi 
sự trở thành và duyên sanh) được gọi là Hữu dư Niết bàn (sa-upädisesa- 
nibbana). Tại sao Niết bàn này được gọi là hữu dư? Vì rằng nó được đạt đến 
trong khi các uấn tạo thành con người, chư Thiên và Phạm Thiên vẫn còn. 
Ngược lại Niết bàn không còn năm uẫn hay không còn sự tương tục của tiễn 
trình tâm-vật lý nầy được gọi là Vô dư y Niết bàn (4»zpädisese Nibbãna). 


Trên nguyên tắc hai loại Niết bàn này không khác, vì cả hai đều 
là asankhara (vô vi - không tạo tác) và amafa (bất tử). Vô tướng pháp 
(animitta-dhamma: pháp không có khởi đầu cũng chăng có chấm dứt) chỉ có 
một loại chứ không có hai. 


Năm Loại Chánh Kiến (sammä-di{thi) 
Trong thời buổi hiện nay, những người giới đức mong muốn đạt đến 


cảnh giới siêu thê cân phải nô lực đê an lập mình vào năm loại chánh kiên 
sau: 


1. Kammassakata-sammadiffhi (chánh kiến rằng các chúng sinh là chủ 
nhân của nghiệp). 


2. Nãma-ripa-parigeaha-sammadifthi (chánh kiến phát sanh từ việc thấu 
triệt những đặc tính của các hiện tượng tâm-vật lý (Danh-sắc). 


3. Heti-paccaya-pariggaha-sammadifthi (chánh kiến phát sinh từ việc 
thâu triệt căn nguyên và các nhân khác của các hiện tưởng tâm-vật lý (Danh- 
sắc). 


4. Vipassana-ñana-sammadiffhi (chánh kiến phát sanh từ nhận thức với 
trí tuệ minh sát). 


5. Lokuftarä-magga-phala-sammädifthi (chánh kiến phát sanh từ việc 
chứng các thánh đạo thánh quả). 


Trong năm loại chánh kiến này, chánh kiến siêu thế (/okwffarä- 
sammadiffh¡) còn được chia thành bôn: 


a. Sotäpatti-magga-phala-sammäadifthi (chánh kiễn phát sanh từ nhập lưu 
thánh đạo và nhập lưu thánh quả). 


b. Sakadagami-magga-phala-sammadiffhi (chánh kiến phát sanh từ nhất 
lai thánh đạo và nhât lai thánh quả). 


c. Anagami-magga-phala-sammadiffhi (chánh kiến phát sanh từ bất lai 
thánh đạo và bât lai thánh quả). 


d. Arahatta-magea-phala-sammadifthi (chánh kiến phát sanh từ Alahán 
thánh đạo và Alahán thánh quả). 


Trong giáo pháp của Đức Phật, bốn loại trên được gom thành một, vì thế 
chỉ có năm loại chánh kiên. 


* Chánh Kiến Rằng Các Chúng Sanh Là Chủ Nhân Của Nghiệp 
(Kammassakata-sammadifthi) Luôn Luôn Tôn Tại 


Kammassakata-samnadiffhi đã giải thích rõ ở trên là loại chánh kiến 
hiện hữu trong vô lượng vô biên vũ trụ và thời gian cho dù đức Chánh Biên 
Trị không xuât hiện. 


Chính do sự hiện hữu rất dễ nhận ra của chánh kiến này trong thế gian 
mà những cõi vui có mặt, tức những cõi nhân, thiên và Phạm Thiên có mặt. 
Các bậc thượng thủ thinh văn, các bậc Độc giác Phật và các bậc Toàn Giác 
Phật tương lai cũng có mặt do chánh kiến về các chúng sinh là chủ nhân của 
nghiệp này. 


Những aI có trí tuệ phát sinh từ loại chánh kiến về nghiệp này sẽ thoát ra 
khỏi các loại tà kiến. Nó là 'Đại nhãn' - con mắt lớn) của cõi thế gian. Tuy 
nhiên, thân kiến của những người chỉ thuần có chánh kiến này vẫn còn 
nguyên vẹn không thay đổi. 


Thân kiến này cũng được chia thành bốn loại: 
L. Ati-olärika-attäditthi (thân kiến rất thô) 

2. Olãrika-attãdifthi (thân kiến thô) 

3. Sukhuma-attäditthi (thân kiến vi tế) 

4. Adi-sukkhuma-attädifthi (thân kiến rất vi tế) 


Bốn cấp độ của thân kiến này phải được đoạn trừ lần lượt rằng: chánh 
kiến phân tích danh sắc (nữma-ripa pariggaha-sammadiffhi), chánh kiến 
phân biệt nhân duyên (he/upacaya sammadifthi), chánh kiến thuộc minh sát 
trí (vipassanä ñãna-sammadifthi) và chánh kiến thuộc đạo quả siêu 
thế (Iokuttarä-magga-phala-sammadifthi). 


Trong bốn loại chánh kiến ấy, chánh kiến phát sanh từ sự thấu triệt các 
hiện tượng tâm-vật-lý được gọi là chánh kiến phân tích danh-sắc („0ãma- 
rũpa-pariggaha sammadifthi). Chánh kiến phát sanh từ sự thấu triệt căn 
nguyên và các nhân khác của các hiện tượng tâm-vật lý, chánh kiến về 
duyên khởi của các hiện tượng ấy được gọi là chánh kiến phân biệt nhân 
duyên (hefu-pacaya-pariggaha-sammadifthi).Chánh kiến phát sanh từ việc 
quán tính chất vô thường (aicca), khô (dukkha) và vô ngã (anafã) được gọi 
là chánh kiến thuộc tri kiến minh sát (vipassana ñãna dassana-sammadifthi). 
Còn trí phát sinh từ sự chứng đắc các đạo quả siêu thế được gọi là chánh 
kiến thuộc đạo quả siêu thế (okuitarä-magga-phala-sammadifthi). 


Bốn loại chánh kiến này chỉ có thê đắc được trong thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật. Ngoài ra ở bất cứ thời kỳ nào khác, những chánh kiến này là bất 
khả đắc. 


* Ngã Kiến. Rất Thô (ati-olarika dithi) Ngược Với Trí Phát Sanh Từ 
Thanh Tịnh Kiên (Difthi-visuddhinana) 


Một số người chủ trương răng năm uẫn là tự ngã (a//) hay linh hồn. Một 
số khác cho rằng ngoài năm uẫn này có một linh hôn điều khiển chúng. Tất 
cả các loại ảo tưởng như vậy được gọi là thân kiến rất thô (afi-olarika-atta- 
dithi). Tà kiến này chỉ những ai có chánh kiến phân tích danh sắc („ãma- 
rũpa pariggaha-sammadifthi) mới có thê loại trừ được. 


Ghi chú : 


Trí tuệ phát sinh từ việc thấu triệt đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý 
hay còn gọi là Danh Sắc phân tích trí (ma rñpa pariggaha ñãna), trí tuệ 
xác định các hiện tượng tâm vật lý (nãma rữpa navufthãna ñãng), và trí tuệ 
phát sinh từ việc thanh tịnh tri kiến (đi//h¡ visuddh) là như nhau. Những loại 
trí ấy chỉ là những từ đồng nghĩa của chánh kiến phân tích Danh-Sắc (ãma 
rũpa pariggaha sammadifhi. Liên quan đến chánh kiến này, 
trong Paramattha sankhepa có nói: 'Thân kiến sẽ bị xua tan và thanh tịnh 
kiến sẽ phát sanh nếu người ta có thể xác lập Danh và Sắc („ma rñpa) lần 
lượt theo tính chất, nhiệm vụ, sự cần thiết, khuynh hướng và căn bản của 
chúng'. 


* Ngã Kiến Thô (olãarika-ata đi†thi) Và Trí Phát Sanh Từ Sự Tỉ hấu Triệt 
Căn Nguyên Và Các Nhân Khác Của Các Hiện Tượng Tâm-Vật Lý Hay 
Nhán Duyên Phán Biệt Trí (paccaya-pariggaha ñãng) 


Một số người chủ trương một cách mê lầm răng có 'người làm mọi hành 
động' - (người tạo nghiệp) và cũng có người thọ nhận các hậu quả. Ảo 
tưởng về Tác Nhân Kiến (#ãraka điffhi: tà kiến cho rằng có một người làm 
và thọ nhận các quả báo) này được gọi là ngã kiến thô. 


Những người có chánh kiến phân biệt nhân duyên có thể xua tan kãraka 
difthi(tác nhân kiến) và vedãka-difthi (thọ giả kiến). Chánh kiến này cũng có 
thể xua tan vô nhân kiến (zhefuka-diffhi) do những người chấp theo 'thuyết 
vô nhân' của hiện hữu, và dị nhân kiến (visama hefu-diffh¡) do những người 
tin rằng Thượng Đề là người sáng tạo chủ trương. Người có chánh kiến này 
cũng có thể tiêu diệt tám loại nghi và mười sáu loại nghi thuộc về tri thức 
hay đạo đức. 


Ghi chú : 


Trí phân biệt nhân duyên là Đoạn nghi thanh tịnh trí (kankhãvitarana- 
visuddhi-ñãna). Ở đây, trí phát sinh từ việc thấu triệt căn nguyên và các 
nhân khác của các hiện tượng tâm vật lý và trí phát sanh từ sự thanh tịnh do 
mọi hoài nghi đã được loại trừ là như nhau. Chúng chỉ là những từ đồng 
nghĩa của chánh kiến phân biệt nhân duyên (paccaya pariggaha 
sammđdlithi. 


Đại sư Ledi Sayadaw trongluận giải về các Chân lÿ tuyệt 
đối (Paramattha-sankhepa) có nói: “Nễu một người thấu triệt duyên khởi 
của các hiện tượng tâm vật lý của hiện hữu, họ sẽ đắc được trí liên hệ đến sự 
thanh tịnh vượt qua mọi hoài nghi, xua tan mười sáu loại nghi, tắm loại nghi, 
và các loại tà kiến khác.” 


Hai loại chánh kiến: Chánh kiến phân tích danh sắc và chánh kiến phân 
biệt nhân duyên, có thể nhồ bật gốc ngã kiến thô vốn khởi lên trong các 
chúng sinh một cách tích cực. Song chúng không thể bứng gốc thân kiến vi 
tế ngủ ngầm trong họ, chúng cũng không thể bứng gốc khuynh hướng hoài 
nghi của họ. Chúng ta biết, khuynh hướng này, thân kiến vi tế này là nhân 
căn đề hay hạt giống của mọi tà kiến. 


* Thân Kiến Vi Tế Và Minh Sát Trí (sukhuma-att4 đi††hi và Vipassana- 
ñãng) 


Khi, do quán: vô thường, khổ, và vô ngã mà người ta đạt được minh sát 
trí, thân kiến vi tế và các trạng thái nghĩ đã bị dập tắt, song thân kiến cực kỳ 
vi tế và những hoài nghi ngủ ngầm vẫn còn nguyên vẹn. 


* Thân Kiến Cực Kỳ Vi T1: ế Và Đạo Quả Trí (Ati-sukhuma aftA-di†thi và 
Magga-phala-ñana) 


Khi chánh kiến thuộc Nhập lưu thánh đạo và Nhập lưu thánh quả, tức 
chánh kiến đầu tiên trong bốn loại chánh kiến siêu thế, phát sanh, thân kiến 
cực kỳ vi tế và những hoài nghi ngủ ngầm đã bị trục xuất. Một khi thân kiến 
và nghi đã bị trục xuất hoàn toàn, những hành động độc ác, thấp hèn khiến 
người ta phải tái sinh trong bốn ác đạo cũng hoàn toàn bị dập tắt. Từ khoảnh 
khắc ấy 'tuệ nhãn', nhờ đó mà người ta có thể chứng ngộ Tứ thánh đế, sẽ 
khởi lên trong họ một cách thường trực và kiên định. Cho dù họ có phải trải 
qua các cõi nhân, thiên, và Phạm Thiên trong vòng luân hồi này, song họ sẽ 
thong dong như những người lương thiện và giới đức, đã an lập trong chánh 
kiến, giới hạnh, thiền định và trí tuệ; tất cả những điều nảy sẽ là thường và 
không bao giờ bị tiêu hoại. Họ sẽ luôn luôn là người hiền lương, giới đức 


thuộc các giai tầng cao, thọ hưởng sự giàu sang, vinh dự to lớn và có đông 
đảo kẻ hâu người hạ... Họ sẽ luôn luôn có khả năng thê nhập Tứ Thánh Đê. 


Trên đây là lời giải thích về những lợi ích của Phật Pháp (Buddha s 
sãsana) mà một vị Nhập lưu (sofãpanna), người đã đạt đên thánh đạo và 
thánh quả đâu tiên, thọ hưởng. 


Ví Dụ Cái Bát Sắt 


Bắn tăng xin nêu ra đây một ví dụ. Giả sử người kia kiếm được một cái 
bát sắt còn chắc chắn nhưng rất hoen gỉ. Anh liền bóc lớp gỉ bên ngoài ra 
bằng một cái đục và thấy được chất sắt màu sẫm. Bước thứ hai, anh ta đánh 
bóng bề mặt sẵm của cái bát sắt băng bột đá và bột gạch thì thấy được lớp 
màu nguyên thủy của cái bát. Bước thứ ba, anh đánh bóng những tạp chất 
còn lại trên mặt bát băng một loại bột đá rất mịn để mặt bát trở nên sảng 
hơn. Lúc ấy cái bát sắt sẽ không còn những tạp chất thô trên bề mặt. 


Mặc dù cái bát đã hết tạp chất thô ở mặt ngoải, song những tạp chất tế và 
cực kỳ vi tế nằm ngầm bên trong bát vẫn không suy suyên, nghĩa là chúng 
không mất đi mà còn nguyên vẹn như hồi nào đến giờ. Những tạp chất vi tế 
và cực kỳ vi tế nằm ngầm bên trong cái bát này là căn nguyên của các tạp 
chất thô có thể hình thành trên mặt ngoài của cái bát bất cứ lúc nào. Thỉnh 
thoảng khi cái bát bị ẩm hay tiếp xúc với nước acit hoặc nước muối - những 
nhân tô sinh ra tạp chất - thì những tạp chất tế và cực kỳ vi tế năm ngầm 
trong cái bát sẽ giúp cho sự tăng trưởng của những tạp chất thô và cực thô 
trên bề mặt bát, và một lần nữa cái bát trở nên sẵm màu hoàn toàn. 


Chủ nhân của cái bát trước đó đã đánh bóng mặt ngoài rồi liền nhúng nó 
vào dung dịch acit hay một hóa chất nào đó nhiều lần, và bỏ nó vô một cái 
nội nấu kim loại được đốt nóng tới một nhiệt độ cao. Lúc ấy các tạp chất M 
tế chứa trong cái bát đã trở nên trong sạch, nhưng các tạp chất cực kỳ vi tế 
trong cái bát sắt chưa hết, chúng vân còn nguyên như trước. Cái bát chưa 
loại hết được mọi tạp chất. Nếu nó tiếp xúc với các điều kiện có thể tạo 
thành tạp chất mới, thì một lớp bắt tịnh mới sẽ lại hình thành trên bề mặt. 


Cuối cùng, chủ nhân của cái bát đã được làm cho khá sạch trước đó, lại 
nhúng nó vào trong một dung dịch acit mạnh hơn hay một loại hóa chất 
được pha chế đặc biệt trong bảy ngày rồi nướng nó trên một ngọn lửa rất 
nóng trong bảy ngày và bảy đêm. Lúc đó tất cả những tạp chất cực kỳ vi tế 
chứa trong cái bát bị loại trừ hoàn toàn. Từ khoảnh khắc đó những tạp chất 
này không còn cơ hội để hình thành lại trong cái bát sắt. Cái bát giờ đây trở 


thành vô nhiễm có ánh sáng luôn luôn rạng rỡ. Nó đã trở thành một cái bát 
được xem là chói sáng như một vâng nhật nguyệt. 


Ở đây, cái bát lúc gỉ sét còn tích tụ trong một thời gian dài cũng giống 
như kẻ phàm phu còn châp chặt thân kiên trong vòng luân hôi bât tận vậy. 


Khi những lớp dày của tạp chất thô đã được bóc ra bằng một cái đục, 
cũng giống như kẻ phàm phu kia đã tây trừ được tiền định kiến (ubbekaia- 
hefu-diffhi — quan niệm cho rằng mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ hưởng 
trong kiếp hiện tại là do nhân, do duyên nghiệp quá khứ), tạo hóa kiến 
(issaranimmana-hefu-diffhi — quan niệm cho rằng mọi cảm thọ mà các 
chúng sinh thọ lãnh trong kiếp hiện tại là do Thượng Đề tạo ra) và Vô nhân 
kiến (ahefuka-diffhi — quan niệm về sự 'vô nhân và vô duyên' của hiện hữu) 
bằng chánh kiến về nghiệp (kammassakatä-sammadifthi— chánh kiến phát 
sinh từ việc hiểu răng các chúng sinh là chủ nhân ông của nghiệp). 


Cái bát sắt khi mặt ngoài của nó đã được đánh bóng băng bột đá và bột 
gạch, cũng giống như kẻ phàm phu đã nhồ bật gốc được thân kiến rất thô 
bằng chánh kiến phân tích danh sắc (nãma-ripa-pariggaha sammadifthi — 
chánh kiến phát sanh từ sự thấu triệt các đặc tính của những hiện tượng tâm- 
vật lý). 


Cái bát sắt khi được đánh bóng cao cấp hơn một lần nữa bằng một loại 
bột rất mịn cũng giỗng như kẻ phàm phu đã xua tan được thân kiến kém thô 
hơn bằng chánh kiến phân biệt nhân duyên (jefu-paccaya-sammadifthi — 
chánh kiến phát sinh từ việc thấu triệt căn nguyên và các nhân khác của 
những hiện tượng tâm-vật lý). 


Cái bát sắt khi những tạp chất vi tế nằm ngầm trong đó đã được làm cho 
trong sạch tới một mức nào đó bằng cách xử lý với acit mạnh và dung dịch 
hóa chất được pha chế đặc biệt rồi đốt nóng tới cao độ trong một cái nồi nâu 
kim loại, cũng giỗng như một người đã loại trừ được thân kiến băng chánh 
kiến thuộc tri kiến minh sát (vipassana-ñana dassana-sammadiffhi — chánh 
kiến phát sinh từ sự nhận thức với tuệ minh sát.) 


Cái bát khi đã được chuyền đổi thành cái bát vô nhiễm băng cách xử lý 
với acit cực mạnh hay một dung dịch hóa chất trong bảy ngày và bảy đêm, 
và được nướng trên một ngọn lửa cực nóng trong bảy ngày và bảy đêm khác, 
như vậy đã loại trừ tất cả những tạp chất một cách tuyệt đối, cũng giống như 
một vị thánh thuộc siêu thế vức, vị đã tuyệt trừ thân kiến cực kỳ vi tế bằng 


chánh kiến thuộc đạo quả siêu thế (lokuttara magga-phala-sammadliffhi — 
chánh kiên phát sanh từ sự chứng đắc các thánh đạo và thánh quả). 


Những người giới đức mong muốn thọ hưởng những lợi ích của Phật 
Pháp nên cô gắng hết sức để chứng ngộ năm loại chánh kiến này. 


Làm Thế Nào Để Có Được Danh Sắc Phân Tích Trí (Nữma-rũpa- 
pariggaha-iand) 


Về năm loại Chánh kiến, phương pháp để có được &ammassakatiä- 
sammadifthidã được giải thích tỉ mỉ trong một chương trước. Những người 
nỗ lực để có chánh kiến phân tích Danh-sắc („ãma-rữpa pariggaha- 
sammadifhj) nên ghí nhận thật kỹ và quán chỉ một danh pháp, danh pháp 
này nổi bật nhất trong số các hiện tượng tâm lý (Danh pháp), và cũng là một 
hiện tượng chính kết hợp bất khả phân với tất cả các tâm (bảy tâm sở biến 
hành : xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm và mạng quyền). 


Nếu một người tu tập các căn tinh thần (ngũ căn : tín, tấn, niệm, định, 
tuệ) băng cách tập trung trên một tâm sở cơ bản và quan trọng, tâm sở vốn 
kết hợp bất khả phân với tất cả tâm, thì các hiện tượng tâm lý khác cũng sẽ 
được bao hàm bởi sự quán này, chứ không cần phải quán riêng chúng. 


Lời này là thực. Trong Miđnavagsa của Tương Ung Bộ Kinh 
(Samyuta-nikaaya), đức Phật tuyên bỗ răng nếu một người tuệ tri xúc thực 
(phassa-ãhãra — duyên của xúc), họ sẽ liễu tri ba loại thọ, lạc, khổ, bất lạc 
bất khổ (xả) và sẽ thành tựu cứu cánh (giải thoát). 


Đức Phật, trong kinh này cũng tuyên bố, nếu một người tuệ tri tư niệm 
thực (mamo- 0U. — duyên của hành), chọ Sẽ liêu tri ba loại á1 Và 


.^~.T~— 


duyên ct của thức), HH sẽ liễu tri danh sắc và thành tựu cứu cánh (giải thoát). 


Trong Mahä-tanhäsankhaya sua Ngài cũng dạy cho Đề Thích Thiên 
Vương (Sz#ka) rằng, nếu một người có thể tuệ tri thọ (weđzn), họ có thể 
thành tựu cứu cánh. Ngoài ra, có nhiều bản kinh khác đức Phật dạy phương 
pháp quán dựa trên một danh pháp (hiện tượng tâm lý) duy nhất mà thôi. 


Trong việc quán sắc (các hiện tượng vật lý) cũng vậy, nếu một người 
quán tứ đại, họ có thể quán đại chủng nào dễ thấy nhất, và các hiện tượng 
vật lý (sắc pháp) khác cũng sẽ nằm trong tầm quán này. 


Trong chương nói về Kiến tịnh (Di//hi-visuddhi) của bộ chú giải Thanh 
Tịnh Đạo (W?suaddhi-magga Atthakathä), tiến trình để tuệ tri các đặc tính của 
các hiện tượng tâm-vật-lý (Danh- Sắc) đã được trình bày rất đầy đủ và chỉ 
tiết, song những điều trình bày ở đó chỉ dành cho những người rất mực 
thông minh và đặc biệt cho những người đã hiểu rõ Vi Diệu Pháp. Nó không 
dành cho người mới bắt đầu thực hành thiền quán. 


Lời này là thực, vì đức Chánh Biến Tri đã không dạy Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma Pifaka) này ở cõi nhân loại, nơi mà Ngài chỉ đề cập đến 
những pháp như các thiện nghiệp, năm uẫn, v.v... Tạng Diệu Pháp chỉ được 
Ngài dạy cho các vị chư Thiên trên Thiên giới Đạo Lợi (7ãva/msa) mà thôi. 


Nói chung, ở cõi nhân loại, đức Chánh Đắng Giác chỉ dạy những hiện 
tượng tâm-vật-lý hay các Danh pháp và Sắc pháp nào thích hợp với chúng 
sinh ở đây, cũng như để giúp cho họ khả năng đạt đến trí thuộc chánh kiến 
siêu thế (/okufarä-sammä difthi-ñãna) bằng cách quán các hiện tượng ấy. 
Ngài không dạy họ chỉ tiết tất cả các hiện tượng tâm vật lý làm gì. 


Khi một người theo đuổi những công trình nghiên cứu về Phật giáo, họ 
sẽ hiểu tất cả những lời dạy trong Tạng Diệu Pháp. Tuy nhiên, khi một 
người đang quán các hiện tượng tâm-vật-lý nhằm có được chánh kiến thuộc 
trì kiến minh sát (Vipassana-ñana dassana-sammadiffii) - tức là chánh kiến 
về tính chất vô thường, khổ, và vô ngã qua trí tuệ minh sát, họ không cần 
thiết phải biết tất cả những gì chứa đựng trong Tạng Diệu Pháp. Họ chỉ cần 
xem xét kỹ coi pháp môn kinh (s/fanfa-method]) nào trong số các pháp môn 
đã được giảng dạy trong Trung bộ (Majjhima-Nikaya) hoặc Tương Ưng Bộ 
(Samyuffa Nikaya) phù hợp nhất với mục đích của mình, rồi cố gắng đề đạt 
đến Danh Sắc phân tích trí bằng pháp môn đó. 


Đề làm được như vậy, trước tiên hành giả phải có được những chỉ dẫn từ 
một bậc thầy thiền quán có khả năng và đã đắc danh-sắc phân tích trí (wãma- 
rupa parieøaha-ñana). Ngược lại, nếu hành giả chỉ dựa vào tri thức của 
mình và quán theo ý thích, có thể hành giả cũng thành tựu được mục tiêu 
mong mỏi, nhưng phải mất một thời gian khá lâu, hoặc có thể không hoàn 
thành tựu mục đích ấy cũng có. 


Làm Thế Nào Đề Có Nhân Duyên Phân Biệt Trí (Paccaya-pariggaha- 
Hữụa — 


Trí phát sinh từ sự tuệ tri căn nguyên và những nhân khác của các hiện 
tượng tâm-vật lý) 


Trong nỗ lực để đạt đến Chánh kiến phân biệt nhân duyên (jc/u- 
paccaya-pariggaha-sammädifthi— chánh kiến phát sinh từ sự tuệ trí căn 
nguyên và các nhân khác của các hiện tượng tâm-vật-lý), hành giả phải quán 
các pháp sau hợp với tỉnh thần kinh văn: ãhãra-samudaya rñpa 
Samudayo'v.V... 


IỆ 


Do có vật thực, các sắc sanh 


2. Do có xúc, thọ sanh 


3. 


Do có danh Sắc, thức sanh 


4. Do nhãn căn và cảnh sắc làm duyên, nhãn thức sanh 


5. 
Sanh. 


Các hiện tượng tâm-vật-lý (danh-Săc) khởi sanh theo nguyên lý Duyên 


Làm Cách Nào Đề Đắc Minh Sát Tuệ 


Khi tu tập các căn (ngũ căn tinh thần) để đạt đến tuệ minh sát, hành giả 
phải quán như sau: 


k: 


2 


MP 


8. 


Do vật thực diệt, các sắc diệt 


. Do xúc diệt, thọ diệt 

. Do các hành nghiệp diệt, thức diệt 

. Do thức diệt, danh sắc (hay các hiện tượng tâm-vật-lý) diệt. 
. Do danh Sắc diệt, lục nhập diệt. 


. Do lục nhập diệt, xúc diệt. 


Do xúc diệt, thọ diệt. 


Do thọ diệt, ái diệt. 


Như vậy, bât cứ khi nào các nhân diệt, các quả cũng sẽ diệt. 


Theo lời Đức Phật dạy: “yadamiccam, tam dukkham", pháp nào thực sự 
vô thường (am/cca), pháp ây hoàn toàn không có lạc (sukha), và trong thực 
tế đó chỉ là khổ (2„kkha) thuần túy. 


“Yam dukkham tadanatiä', pháp (dhamma) nào chỉ thuần khổ (dukkha), 
thời không thể nương vào (phảp ấy) như là tự ngã (a//a). Pháp thuần chỉ có 
khổ này không nên xem như một pháp có thể bị thống trị bởi ý muốn của 
COn người vậy. 


-—-o00O--- 
HỎI VÀ ĐÁP VÉ NGHỆP 
Ledi Sayadaw 


1. Nghiệp của cha mẹ có quyết định hay ảnh hưởng gì đến nghiệp của 
con cái không? 


Đáp: Về phương diện thể chất, nghiệp của con cái thường do nghiệp của 
cha mẹ quyết định. Như vậy, cha mẹ khỏe mạnh thường sanh con cái khỏe 
mạnh, và cha mẹ bệnh hoạn thường sanh ra con cái bệnh hoạn. Ngược lại, về 
phương diện đạo đức, nghiệp của cha hay mẹ không ảnh hưởng hay quyết 
định nghiệp của con cái họ băng bất cứ cách nào. Nghiệp của đứa con là 
phần riêng của nó, nghiệp này hình thành cá tính của đứa trẻ và là tổng số 
của những công đức và phi công đức (việc làm thiện - ác) đã tích lũy trong 
vô lượng kiếp quá khứ của nó. Chẳng hạn, nghiệp của Đức Phật tương lai, 
tức Thái-tử Sĩ-đạt-đa, chắc chăn không bị ảnh hưởng bởi nghiệp của cha mẹ 
ngài - vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Magia. Có thể nói nghiệp thù thắng và 
mạnh mẽ của Đức Phật vượt xa nghiệp của cha mẹ, dù nghiệp của hai người 
có hợp lại cũng kém quyên lực hơn nghiệp riêng của ngài. 


2. Nêu nghiệp của cha mẹ không ảnh hưởng đên nghiệp của con cải, 
chúng ta sẽ giải thích thê nào về việc các cha mẹ mặc những chứng bệnh 
hiêm độc, lại dê truyền những tai tong ây sang con cải của họ? 


Đáp: Sở dĩ đứa trẻ tiếp nhận một căn bệnh đại loại như vậy là do năng 
lực của những đặc tính của cha mẹ, nhất là năng lực “utu” của cha mẹ (các 
điều kiện thuận lợi cho sự nảy mầm). Chắng hạn, lấy hai hạt giống từ một 
cây tơ, đem trồng một hạt trong đất xấu, khô căn, và hạt kia trong đất màu 
mỡ, âm ướt. Kết quả sẽ là hạt giống thứ nhất mọc lên thành một cây con èo 


uột, hư hỏng, trong khi hạt thứ hai phát triển mạnh mẽ và tươi tốt thành một 
cây khỏe mạnh. 


Như vậy, từ quan sát trên chúng ta thấy rằng hai hạt giống lấy từ một 
cây, song phát triển khác nhau tùy theo đất mà chúng được trông vào. 
Nghiệp quá khứ của đứa trẻ (lẫy trường hợp của con người) có thể so sánh 
với hạt giống; khí chất của người mẹ với đất; và của người cha với hơi â âm 
làm màu mỡ cho đất. Một cách khái quát, để minh hoạ cho vấn đề đang bàn, 
chúng ta sẽ nói răng, nếu sự nảy mầm của một cây, sự phát triển và sự sống 
của nó kế như một đơn vị, thời hạt giống chịu trách nhiệm trong đó chỉ có 
một phần mười, trong khi đất sáu phần mười và hơi â âm ba phần mười còn 
lại. Như vậy, mặc dù năng lực nảy mâm tiềm ấn sẵn trong hạt giống (đứa 
trẻ), song sự phát triển của nó được quyết định một cách mạnh mẽ và được 
tăng trưởng nhanh chóng nhờ đất (người mẹ) và sự âm ướt (người cha). 


Bởi vậy, ngay như những điều kiện của đất và sự âm ướt còn phải được 
xem như những yếu tô có trách nhiệm chính yếu trong việc phát triển và 
trong tình trạng (khỏe mạnh) của cây, huống nữa những ảnh hưởng của cha 
mẹ (hoặc tô tông, trong trường hợp loài thú) cũng phải được xét đến đối với 
việc thụ thai và phát triển của con cháu họ. 


Phân đóng góp của cha mẹ (hay tổ tông) trong nghiệp quyết định những 
yếu tố thể chất (vật lý) của con cháu sẽ như sau: nêu họ là người, con cháu 
họ sẽ là người. Nếu họ là súc vật, con cháu phải cùng chủng loại. Nếu họ là 
người Hoa, con cháu họ phải là người Hoa. Như vậy, con cháu luôn luôn 
phải cùng chủng loại như chủng loại của tiền nhân của họ. Từ những gì đã 
trình bày ở trên chúng ta thấy rằng, mặc dù nghiệp của đứa trẻ tự thân nó rất 
mạnh, vẫn hoàn toàn không thể không bị ảnh hưởng bởi nghiệp của cha mẹ. 
Nói chung, nó rất dễ thừa hưởng những đặc tính thể chất của cha mẹ. Tuy 
thế, cũng có thể xảy ra trường hợp, do nghiệp của đứa trẻ quá mạnh nên ảnh 
hưởng vê nghiệp của cha mẹ không thể làm lu mờ được. Tất nhiên, không 
cân phải nói, những ảnh hưởng độc hại về thể chất của cha mẹ cũng có thể bị 
mất tác dụng nhờ áp dụng các phương tiện y học. 


Phàm những chúng sinh do quan hệ giới tính sinh ra đều là kết quả của 
ba yếu tố: một, nghiệp cũ thuộc các kiếp sống trước; hai, trứng của người mẹ 
và ba, tỉnh dịch của người cha. Khuynh hướng thể chất của cha mẹ có thể 
hoặc không thể xem là yếu tố có cùng sức mạnh như ba yếu tô trên. Ở một 
mức độ nào đó, yếu tô này có thể làm yếu đi hay mất tác dụng của yếu tố 


khác. Song nghiệp của đứa trẻ và những đặc tính thê chât của nó, như chủng 
tộc, màu da, v.v... vân sẽ là sản phâm của ba yêu tô trên. 


3. Khi một người chết, có phải Tỉnh hôn của họ sẽ thong dong tự tại đây 
đó không? 


Đáp: Khi một người lìa đời, sẽ liền tái sinh làm người, hoặc làm chư 
thiên, phạm thiên, hoặc làm một sinh vật hạ liệt, hoặc làm cư dân của một 
trong các cõi địa ngục. Những người hoài nghi và ngu dốt tin rằng có những 
giai đoạn trung gian hay trung âm thân (awarabhava) giữa những kiếp sống 
ây, và họ còn cho răng có những chúng sinh không phải là người, không 
phải chư thiên hay phạm thiên, cũng chăng phải thuộc một trong những 
trạng thái hiện hữu như trong kinh điển công nhận mà đang trong giai đoạn 
trung gian (thân trung âm). Một số người quả quyết rằng những chúng sinh 
chuyên tiếp này vẫn có ngũ uấn. Một số xác nhận rằng những chúng sinh 
nảy là những “linh hồn' hay hồn ma bóng quế tách ra không có sắc chất bao 
bọc, và một số còn nói là những linh hồn đó có khả năng thấy như các vị 
Chư Thiên, và răng những linh hồn này có năng lực biến đổi theo ý muốn, 
tức biến từ người sang Chư Thiên hoặc súc sinh, v.v... Một số khác lại chủ 
trương những thuyết hoang đường cho rằng những chúng sinh này có thê tự 
xưng là sống ở cõi khác hơn cõi họ đang sống; chăng hạn như chúng sinh 
giả mạo này là người nghèo, họ sẽ tự xưng mình là người giàu, hoặc đang ở 
địa ngục, họ tự xưng là sông trên thiên giới, v.v... Việc tin vào các giai đoạn 
trung ấm giữa các kiếp sống này là hư ngụy, giả dối, và bị chỉ trích trong 
giáo lý đạo Phật. Theo đạo Phật, một người sông trong đời này do nghiệp 
của họ được định trước phải làm người trong kiếp kế sẽ tái sinh y như vậy; 
một người do nghiệp của họ đã định trước là một vị Chư Thiên trong kiếp 
kế, sẽ hóa sinh thiên giới sau khi chết; và một người mà đời sau phải ở địa 
ngục sẽ có mặt nơi một trong các địa ngục trong kiếp kế, vậy thôi. 


Ý niệm về một thực thể hay “linh hồn' hoặc hồn ma “đi°, “đến”, “biến 
đổi', “đầu thai” từ kiếp này sang kiếp khác được những kẻ ngu dốt chấp 
nhận, và tất nhiên không được biện minh băng pháp (dhamma). Thực ra, 
không có gì gọi là 'đến', “đi”, “biến đổi như vậy giữa các kiếp sống. Quan 
niệm được xem là phù hợp với pháp có thể minh hoạ băng hình ảnh chiếu ra 
từ một máy chiếu phim, hay âm thanh phát ra từ máy hát đĩa, và sự liên hệ 
của chúng với phim nhựa hoặc hộp âm thanh, hay đĩa hát tương ứng. Chắng 
hạn, một người chết và tái sinh thiên giới. Mặc dù "hai cõi này khác nhau, tuy 
thế sự liên kết hay sự tương tục giữa hai kiếp sống vào lúc chết không bị 
gián đoạn ở một điểm thời gian nào cả. Đối với một người mà kiếp sống 


tương lai của họ là ở nơi địa ngục thấp nhất cũng vậy. Khoảng cách giữa địa 
ngục và cõi nhân loại có vẻ như quá lớn. Song sự tương tục của “chuyến đi” 
từ một kiếp sống này đến một kiếp sống khác không bị gián đoạn ở một 
điểm thời gian nào, và cũng không có vật chất hay hư không nảo xen vào 
làm gián đoạn khuynh hướng nghiệp của người này từ thế giới loài người 
đến các vùng địa ngục. “Chuyến đi” từ một kiếp sống này đến một kiếp sống 
khác xảy ra tức thì, và sự chuyển tiếp giữa hai trạng thái còn nhanh hơn cả 
cái nháy mắt hoặc điện chớp rất nhiều. 


Như vậy, nghiệp quyết định cảnh giới tái sinh và tình trạng sống trong 
cảnh giới ấy của tất cả các chúng sinh hữu tình (trong vòng luân hôi, mọi 
người đều phải đi qua các cảnh giới hiện hữu cho đến khi chứng đắc Niết- 
bàn tối hậu mới thôi). 


Nghiệp trong hình thức quả của nó có nhiều loại và có thể tác động theo 
nhiều cách khác nhau. Bồ thí (đZna) cho người ta đặc ân tái sinh làm người, 
hoặc làm chư thiên trong sáu cối trời dục giới tùy theo mức độ công đức của 
việc thiện đã làm. Đối với việc giữ giới cũng có kết quả tương tự. Năm thiền 
chứng và các trạng thái giác ngộ được sinh trong các Phạm-Thiên giỚI, cao 
nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ - Phạm Thiên giới thứ hai mươi. Ngược 
lại, đối với các nghiệp xâu, người phạm tội tùy mức độ cũng phải sinh vào 
các địa ngục, thấp nhất là địa ngục A-tỳ. Như vậy, nghiệp quá khứ, hiện tại, 
và vị lai của chúng ta đã, đang, và sẽ luôn luôn là tổng số của những hành 
động hay việc làm thiện, ác, hoặc không thiện không ác của chúng ta. Như 
trên đã nói, chính nghiệp quyết định những thay đổi trong kiếp sống của 
chúng ta là vậy. 


Do đó, những 'hồn ma' hay ngạ quỷ không phải là những chúng sinh 
trong một giai đoạn trung gian hay giai đoạn chuyển tiếp của kiếp sống, mà 
thực sự họ là những chúng sinh bất hạnh, và thuộc về một trong năm CỐI: 
nhân giới, thiên giới, địa ngục giới, súc sanh giới, và ngạ quỷ giới. Họ rất 
gần với thế giới loài người. Do điều kiện của họ rất bất hạnh, nên họ thường 
được xem như những quý đói. Thực ra không phải là tất cả những người 
chết ở thế gian này đều tái sinh làm ngạ quỷ, mặc dù những người gặp phải 
cái chết thình lình hoặc dữ tợn rất dễ phải tái sinh trong những cảnh giới 
thấp nhất này. 


4. Việc một người tái sinh và có thê nói chính xác về kiếp quả khứ của 
mình có hay không? 


Đáp: Chắc chăn có, đây không phải là sự kiện hiếm thấy, nhất là nó lại 
phù hợp với giáo lý về tái sinh của đạo Phật. Một người như vậy được gọi là 
Jatisara puggalo hay người nhớ được tiền kiếp. (Jati: sanh hay sự sống; sara: 
nhớ; và puggalo: người) 


Những trường hợp sau (đa số mỌi người đều rơi vào những trường hợp 
này) không thê nhớ được những kiêp trước khi tái sinh làm người: 


- Trẻ em chết yêu; 
- Những người chết già và lão suy; 
- Những người nghiện ma túy và có thói quen uống rượu; 


- Những người mà mẹ của họ trong thời kỳ thụ thai thường đau yếu hoặc 
phải lao động vất vả, hay trong thời kỳ thai nghén thường sông phóng dật 
hoặc có hành động khinh suất, khiến đứa bé trong bào thai bị ngất đi và 
hoảng hốt mất cả trí nhớ về tiền kiếp của chúng. 


Những trường hợp sau đây thường có được trí nhớ về tiền kiếp: 


- Những người không tái sinh nhân giới mà hóa sanh hoặc đi lên thiên 
giới, phạm thiên giới, hoặc địa ngục giới. 


- Những người chêt một cách thình lình do tai nạn trong lúc còn khỏe 
mạnh cũng có thê có khả năng nhớ tiên kiệp, với điêu kiện người mẹ mà họ 
nhập thai phải là người khỏe mạnh, sông đạo đức và hiên hậu. 


- Những người sống cuộc đời kiên trì giới hạnh, và trong những tiền kiếp 
đã nỗ lực đê đạt đên, hay đã nguyện đắc túc mạng trí, sẽ đạt được sở nguyện 
của họ. 


- Cuỗi cùng là chư Phật, chư vị Alahán, và các bậc thánh đắc túc mạng 
trí(pubbenivasa abhinnđ) này. 


Thực Chứng Vô Ngã và Nghiệp Quá Khứ 


Phàm các chúng sinh trôi lăn trong vòng tử sinh miên viễn và vô thỉ gọi 
là luân hồi (samsãra) này hãn hữu lắm mới gặp được giáo pháp của một vị 
Phật. Thậm chí họ không gặp được Phật pháp trong thời gian cả trăm ngàn 
đại kiếp hoặc có khi trong vô lượng vô biên đại kiếp. Trong khi đó, số kiếp 


sống và số đại kiếp họ bị đau khổ bởi điều ác và lầm lỗi lại quá nhiều. Vì thế 
mà trong cơ câu tâm của một chúng sinh, lúc nào cũng có vô số nghiệp có 
thể dẫn đến việc họ phải bị ném vào địa ngục A tỳ (4ric¡). Tương tự, cơ cấu 
tâm của họ lúc nào cũng có vô số nghiệp có thể dẫn họ vào Đăng hoạt địa 
ngục (S4z//va) và những địa ngục còn lại khác (có tám địa ngục chính), hoặc 
trong cơ cấu tâm của họ lúc nảo cũng có vô số nghiệp có thê dẫn họ phải tái 
sinh trong các loài ngạ qủy, Atula và súc sinh. 


Có thê nói thân kiến - 4//-đi//li (tà kiến chấp năm uấn là tự ngã) là thủ 
lĩnh hay người đứng đầu của những nghiệp bất thiện cũ vốn không ngừng đi 
theo các chúng sinh trong vòng luân hồi. Bao lâu thân kiến còn tồn tại, 
những nghiệp bắt thiện cũ này còn tràn đầy sức mạnh. Mặc dù những chúng 
sinh ấy có thể vẫn hưởng hạnh phúc và thành đạt như các vị chư thiên hoặc 
như đức trời Đề Thích (Sak#a) trên thiên giới, họ buộc phải sống với đầu 
(của họ) luôn xoay về phía bốn ác đạo: địa ngục, ngạ qủy, súc sinh, và Atula. 
Cũng vậy, dù cho những chúng sinh này có thể hưởng hạnh phúc và thành 
đạt trên cõi phạm thiên sắc giới (Rñpa-brahma loka), họ buộc phải sông với 
đầu luôn xoay về phía bốn ác đạo. 


Tựa như những trái dừa trong vườn có khuynh hướng rơi xuống đất cho 
dù chúng có được dính chặt trên ngọn cây. Chừng nào những cuông dừa còn 
vững chắc, chúng còn ở trên cây, song ngay khi những cuống ấy yếu đi, 
chúng chắc chắn phải rơi xuống đất. Cũng thế, các vị chư thiên và Phạm 
Thiên còn bị ngã kiến (2a-di/thi)chi phối, được có cơ hội sống trên cõi Chư 
Thiên và Phạm Thiên chỉ bao lâu những “cái cuống" sinh lực (ám chỉ thọ 
mạng trên cõi Phạm Thiên) làm Chư Thiên và Phạm Thiên còn nguyên vẹn. 
Khi những cái cuồng này đã làm xong nhiệm vụ, họ chắc chắn phải rơi 
xuống cảnh giới thấp hơn, chăng khác gì những trái dừa trên cây. Điều này 
thực sự là vậy, vì thân kiếân (sakkãya-diffhi) hay ngã kiến (affa-difthi) vôn 
luôn hiện hữu trong cơ cầu tâm của một chúng sinh là một gánh nặng được 
xem là nặng hơn cả núi Tu-di to lớn, bởi lẽ thân kiến này gom góp trong các 
khe núi của nó không biết bao nhiêu là nghiệp bất thiện. 


Như vậy, những chúng sinh nào trong cơ cấu tâm của họ thân kiến còn 
tồn tại buộc phải đi xuống hay rơi xuống bốn ác thú thế gian, mặc dù họ có 
thể đang sông trong cõi Phạm Thiên cao nhất. Đối với những chúng sinh 
đang sống trong Cõi Phạm Thiên thấp hơn, hoặc sông trên thiên giới, hay 
nhân giới, thì còn thê thảm hơn nữa, và có lẽ chẳng cần phải bàn thêm ở đây. 
Mặc dù những chúng sinh này có thể sống như các Vị Phạm Thiên Vương, 
Thiên Vương, hoặc Đế Thích Thiên Vương, cơ cấu tâm của họ vẫn chứa 


đựng và có sẵn tám đại địa ngục. Tương tự, cơ cầu tâm của họ luôn chứa 
đựng và có sẵn vô số các địa ngục nhỏ hơn, các ngạ quỷ giới, Atula giới và 
súc sinh giới. Chính do các chúng sinh này không biết rằng khuynh hướng 
hướng về những cõi thấp kém và ngập tràn đau khổ này luôn luôn hiện diện 
trong cơ cầu tâm của họ, nên các Vị Phạm Thiên Vương, thiên vương này 
mới đi tìm lạc thú và sự hưởng thụ nơi những cõi sống đó vậy. 


Tuy nhiên, những nghiệp bât thiện cũ từng đi cùng với các chúng sinh 
qua vòng tử sanh luân hôi này sẽ hoàn toàn tiêu vong ngay khi thân kiên, 
được xem là cái đâu của họ, biên mât vĩnh viên. 


Nói gì đến nghiệp bất thiện cũ từng đi cùng với các chúng sinh từ những 
kiếp sống trước và từ những thế gian trước, ngay cả những nghiệp bất thiện 
họ đã phạm trong kiếp hiện tại, như sát sanh, trộm cấp, v.v... và những dị 
thục quả của chúng cũng hoàn toàn biến mắt ngay khi thân Kiến bị thủ tiêu. 
Tất nhiên, vẫn còn những cơ hội cho những chúng sinh này sợ sự phá hoại 
của các loài côn trùng, răn rít, song sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cho họ 
để phải sợ những quả dị thục của nghiệp quá khứ nữa. 


Những chúng sinh mà cơ cấu tâm hoàn toàn thoát khỏi thân kiến, đầu của 
họ luôn xoay về những cảnh giới cao hơn của chư thiên và phạm thiên, mặc 
dù họ hiện đang sông trong nhân giới, hoặc trong các cõi chư thiên và phạm 
thiên thấp. Họ giống như hơi nước liên tục bốc lên từ những khu rừng và núi 
non trong những tháng cuối mùa mưa vậy. 


Điều này cho thấy những lợi ích của việc đoạn diệt thân kiến liên quan 
đên nghiệp quá khứ là rât lớn. 


Thực Chứng Vô Ngã và Nghiệp Tương Lai 


Phàm con người, Chư Thiên, và Phạm Thiên, khi thân kiến còn trong cơ 
cấu tâm, có thể là những chúng sinh giới đức và rất tốt hôm nay, nhưng cũng 
có thể phạm vào những ác hạnh (đuccariía) như đại trọng nghiệp giết cha, 
giết mẹ, giết. các vị Alahán, hoặc nghiệp trộm cắp, tà dâm, v.v... vào ngày 
mai, ngày mốt, hoặc tháng tới, năm tới hay trong những kiếp sau đó. Có thể 
hôm nay họ sống trong nêp sông của Phật giáo, nhưng ngày mai hay một 
ngày nào đó, họ có thể vượt ra ngoài giới hạn ấy và thậm chí có thể trở thành 
kẻ hủy diệt Phật giáo nữa là khác. 


Tuy nhiên, với những người hay Chư Thiên, Phạm Thiên nào nhận thức 
rõ được đặc tính vô ngã (anaf/a) và nhờ vậy bứng gôc hoản toàn thân kiên ra 


khỏi cơ cấu tâm của họ, sẽ không còn phạm vào những ác hạnh và nghiệp 
bất thiện khác ngay cả trong giâc mơ, kế từ sát-na họ đoạn tuyệt thân kiến, 
mặc dù họ có thể còn tiếp tục lưu chuyên trong vòng sinh tử luân hồi thêm 
nhiều kiếp và nhiều đại kiếp nữa. Từ ngày họ thoát khỏi thân kiến cho đến 
kiếp cuối cùng chứng đắc Niết-bàn tối hậu, họ luôn luôn sống trong nếp 
sông Phật giáo, vì họ không còn phải hiện hữu trong bất kỳ kiếp sống nào 
hoặc bất kỳ cảnh giới nào Phật giáo đã biến mất ở đây nữa. 


Điều này cho thấy những lợi ích của việc diệt đoạn tuyệt thân kiến liên 
quan đên nghiệp tương lai là lớn vô cùng. 


Nghiệp Quá Khứ Trở Thành Vô Hiệu Lực Như Thế Nào? 


Việc vô lượng nghiệp quá khứ trở thành vô hiệu lực kể từ sát-na đoạn trừ 
hoàn toàn thân kiên như thê nào có thê được minh hoạ như sau: 


Trong một xâu chuỗi hột, nhiều hột được xâu lại với nhau bằng một sợi 
chỉ chắc chắn, nếu một hột được bứt ra, tất cả những hột khác cũng sẽ rơi 
theo hột đó. Nhưng nếu sợi chỉ được tháo ra, lúc đó có lấy bất kỳ hột nào đi 
cũng không ảnh hưởng gì đến những hột khác vì không còn một sự nối kết 
nào giữa chúng nữa. 


Một chúng sinh còn thân kiến thường chứa trong tâm sự chấp thủ mạnh 
mẽ đối với các uẫn trong những kiếp quá khứ và những đại kiếp quá khứ 
bằng cách biến chúng thành cái “Tôi”. Họ nghĩ “Ta đã từng có cơ hội làm 
người, làm chư thiên hoặc phạm thiên trong những kiếp quá khứ và đại kiếp 
quá khứ.` Như vậy, họ đã xâu được sợi chỉ gọi là thân kiến xuyên qua các 
kiếp sông. Và bất cứ nơi đâu họ tái sinh, những nghiệp bất thiện họ đã phạm 
trong những kiếp và đại kiếp quá khứ cũng như những nghiệp chưa tạo ra dị 
thục quả sẽ đi kèm theo chúng sinh ây. Những nghiệp bắt thiện này giống 
như những hột trong xâu chuỗi được nối kết với nhau bằng sợi chỉ bền chắc 
do chính họ tạo ra vậy. 


Tuy nhiên, những ai nhận thức rõ được đặc tính vô ngã (anaí/4), và 
những ai đã tự thân đoạn trừ thân kiến, sẽ thấy răng danh uẫn và sắc 
uấn (ữpa-namakkhandha)sanh và điệt ngay cả trong từng khoảnh khắc ngắn 
ngủi của một oal nghi ngôi, như những hiện tượng tách biệt chứ không phải 
là một chuỗi liên tục kết dính lại với nhau. Ý niệm về “tự ngã của tôi” giống 
như sợi chỉ, không còn hiện diện trong người ấy nữa. Các uấn của họ xuất 
hiện như xâu chuỗi đã rút chỉ. Họ nhận thức rõ răng nghiệp bất thiện mà họ 
đã phạm trong quá khứ không phải với tư cách là “người” hay “chúng sinh", 


không phải là “tôi hay “nghiệp của tôi, mà chỉ thấy nó như là cái sinh và 
diệt tức thì. Đó là lý do vì sao khi thân kiên diệt thì lập tức những nghiệp 
quá khứ này cũng hoàn toàn biên mât vậy. 


Ở đây, cần phải thấy răng chỉ có nghiệp bất thiện biến mất mà thôi. 
Những nghiệp thiện quá khứ không mất đi do sự biến mất đơn thuần của 
thân kiến được. Thực sự, chỉ khi đạt đến Alahán thánh đạo, lúc mà 
áI (anhđ) đã hoàn toàn bị đoạn trừ, thiện nghiệp cũng biến mất hoàn toàn từ 
đó. 


Tai Hại Của Thân Kiến (sakkãya diffhi) 


Thân kiến là một tai hoạ cực kỳ thâm sâu và rộng lớn. Một người phạm 
vào nghiệp giết cha hay giết mẹ sẽ luôn ở trong tâm trạng vô cùng kích động 
và lo âu sợ hãi trước viễn cảnh không tránh khỏi bị tái sinh vào địa ngục A 
tỳ, điều này đã vô tình biến cái nghiệp giết cha hay giết mẹ ấy thành “tự 
ngã” (z/a) và do chấp chặt ý nghĩ “Ta đã thực sự làm điều sai trái, ta đã thực 
sự gây ra trọng tội” mà trở nên đau khổ cùng cực. Nếu người này hiểu rõ và 
thực sự chứng được đặc tính vô ngã (anaffa pariññđ) và nhờ sự thực chứng 
này, từ bỏ tâm chấp thủ vào ý nghĩ “Ta đã thực sự phạm trọng tội”, thời 
nghiệp giết cha, giết mẹ ấy có thể không còn sức mạnh tạo ra dị thục quả đối 
với người đó nữa. Nhưng khốn thay, con người lại không bỏ được sự chấp 
chặt vào những ý nghĩ như vậy. 


Mặc dù nghiệp có thể không mong muốn đi kèm với chúng sinh đó, cũng 
không muốn tạo ra những quả dị thục chút nảo, song nó buộc phải hay miễn 
cưỡng phải làm như vậy bởi vì người ấy đã trở thành chủ nhân của nó do 
chấp chứa ý nghĩ “Đó là nghiệp ta đã phạm, đó là nghiệp của ta'. Chính hành 
vi sở hữu mạnh mẽ này mà nghiệp buộc phải tạo ra quả của nó. Cho đến 
mức độ như vậy, hàng phàm nhân còn chấp thân kiến bị lừa đảo và đi sai 
đường. 


Đối với các nghiệp bất thiện còn lại khác cũng vậy. Chính do hành vi sở 
hữu mạnh mẽ của thân kiến mà nghiệp bất thiện đeo bám theo các chúng 
sinh suốt kiếp luân hồi và tạo ra dị thục quả của chúng, dù họ có tái sinh ở 
bất cứ nơi đâu. Nhiều người cảm thấy họ không thể vứt bỏ được nghiệp bất 
thiện của mình ngay cả trong lúc đang bị những dị thục quả của chúng đàn 
áp, và vì vậy họ phải chịu đựng những mất mát to lớn. Những người này đã 
xem nghiệp bất thiện ấy như “nghiệp bắt thiện tôi đã làm”, và vô tình họ đã 
trở thành chủ nhân của nghiệp, mặc dù chính do dị thục quả nghiệp ấy tạo ra 


mà họ phải cảm thọ khổ đau trong địa ngục. Những nghiệp này cứ tiếp tục 
cho quả đến nỗi họ không thể thành tựu việc giải thoát khỏi những kiếp sông 
địa ngục được. Thân kiến quả là một tai hoạ và sai lầm to lớn cho đến mức 
như vậy. 


Tương tự, con người rất SỢ những thảm hoạ của bệnh tật, già suy, và tử 
vong. Dù trong lòng sợ hãi là thế, họ vẫn chấp chặt vào những sự kiện giả, 
đau, chết trong quá khứ qua những ý nghĩ: “Biết bao lần trong quá khứ ta 
phải chịu giả suy, ta phải chịu bệnh hoạn, ta phải chịu tử vong rồi." Như vậy, 
họ tự thấy mình không thê vất bỏ những ý nghĩ â ấy, nên hiện tượng ø1à, đau, 
chết cứ bám theo họ, bất chấp ước muôn của họ, và mãi mãi gây ra sự bức 
bách. Chính do sự chấp thủ này mà hiện tượng già, đau, chết buộc phải xuất 
hiện. Thân kiến quả là một tai hoạ và sai lầm to lớn cho đến mức như vậy. 


Trong kiếp sống hiện tại cũng thế, khi gặp phải những hiểm nguy bên 
ngoài và bên trong, hoặc bức bách bởi ô ốm đau bệnh tật, con người liền phát 
triển một sự chấp thủ đối với bệnh tật, ôm đau ấy, xem đó như “Tôi cảm thấy 
đau đớn. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bị những cảm thọ nhiệt não bức bách", 
và như vậy họ đã trở thành chủ nhân của bệnh tật ấy. Hành vi sở hữu này là 
một trói buộc mà về lâu về dải sẽ ngăn sự giải thoát của chính họ khỏi bệnh 
tật, ốm đau. Chính do hành vi trói buộc của thân kiến quá đỗi mạnh mẽ này 
mà con người, trong cái vòng luân hồi vô thỉ và vô tận này, đã xem những 
bệnh tật, ôm đau ấy là những người đồng hành không thể tách ra được của 
họ cho đến tận hôm nay. Như vậy chính thân kiến phát triển sự chấp thủ và 
chiếm hữu ngay cả những tật bệnh và ốm đau ấy để bức bách con người 
trong đời hiện tại. Mặc dù những hiểm nguy và khổ đau này không muốn 
đeo theo các chúng sinh đó, song chúng cũng không thể làm khác được, mà 
phải bám theo họ liên tục hết kiếp này sang kiếp khác do tác động của thân 
kiến lôi kéo. 


Đối với các kiếp tương lai cũng vậy, những chấp thủ phát sinh do ý nghĩ: 
“Ta sẽ phải gặp giả suy. Ta sẽ phải gặp tử thần, là những hành vi của thân 
kiến chiếm hữu những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai như giả, đau, 
chết từ hiện tại và cột chúng vào mọi người. Do đó, bao lâu hành vi trói buộc 
này chưa được đoạn trừ, chắc chắn con người sẽ phải gặp những sự kiện ấy 
trong tương lai. Thân kiến quả là một tai hoạ và sai lầm to lớn cho đến mức 
như vậy. 


Sự Chấp Thủ Nông Cạn và Sâu Xa 


Những chấp thủ của ái (2h) và mạn (/mãna) không phải là những chấp 
thủ thuộc tà kiến (đi//h¡). Ái phát triển sự chấp thủ đối với mọi hiện tượng 
trong tam giới dưới hình thức “Đó là sở hữu của tôi”. Mạn (máng) cũng phát 
triển sự chấp thủ đối với mọi hiện tượng trong tam giới như thế nhưng dưới 
hình thức “Đó là tôi” hay “Chính tôi”. Trong trường hợp những người còn 
thân kiến, ái và mạn tuân theo thân kiến chủ đạo ấy. Còn đối với các bậc 
nhập lưu, nhất lai, bất lai đã diệt trừ thân kiến, ái và mạn tuân theo tưởng 
điên đảo (sanna vipallasa) và tâm điên đảo (cifa vipallasa). Nói chung, 
những chấp thủ do tưởng điên đảo và tâm điên đảo tạo ra là nông cạn và hời 
hợt. Còn những chấp thủ do thân kiến tạo ra thì thật là sâu xa. 


Đến đây chấm dứt phần mô tả bằng cách nào nghiệp bất thiện lại diệt 
hoàn toàn cùng với sự biên mât của thân kiên (sakkäya-đ¡//”). 


--o00--- 
CHƯƠNG III : QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 
NGHIỆP VẬN HÀNH NHƯ THẺ NÀO? 
Sayadaw U Sìlananda 


Nghiệp là gì? Đức Phật tuyên bố: “Này các Tỳ Khưu, chính ý chí (tư tâm 
SỞ - cetana, l trong 52 tâm sở có mặt trong tât cả các tâm) ta gọi là nghiệp.” 


Nghiệp, theo nghĩa phố thông, là hành động hay việc làm, song như một 
thuật ngữ, nghiệp có nghĩa là ý chí hay ý lực. Khi bạn làm một điều gì, ý chí 
nằm đăng sau hành động ấy, và chính ý chí hay ý lực này được gọi là 
nghiệp. Điều này đã được đức Phật giải thích rằng, do có ước muốn làm, lúc 
đó người ta mới hành động qua thân, qua lời nói, và qua tâm ý. Bắt luận bạn 
làm điều gì, đều có một loại nghiệp nào đó, tức là phải có một ý lực, ý chí, 
và ý hành nào đó. Ở đây ý chí hay tư là một trong năm mươi hai tâm sở cùng 
sanh với tâm. 


Khi bạn làm một việc gì, chẳng hạn cúng dường hương hoa đến Đức 
Phật, phải có ý chí thúc đầy bạn làm, và ý chí đó được gọi là nghiệp. Vì thế 
nghiệp là nhân chứ không phải là quả. Có một số người cho rằng nghiệp là 
nhân, là hành động và đồng thời cũng là quả. Tuy nhiên trong đạo Phật 
Nguyên-thủy, nghiệp chẳng bao giờ là quả hay kết quả cả. Nghiệp chỉ có 
nghĩa là nhân mà thôi. 


Nghiệp thuộc về danh uấn. Chúng ta biết có năm uấn là: sắc, thọ, tưởng, 
hành, và thức. Tư hay ý chí thuộc về hành uân. Hành uấn là danh (phần tinh 
thần), và cũng như các tâm sở khác, nó chỉ kéo dài một sát-na ngắn ngủi, Nó 
xuất hiện, dừng lại một chút, rồi diệt. Nhưng tư hay ý hành không giỗng với 
các tâm sở khác ở chỗ nó có khả năng để lại một tiềm lực nào đó. Khi nó 
diệt, nó không biến mất hoàn toàn. Nó để lại một sức mạnh hay tiềm lực để 
cho ra quả, khi những cơ hội thuận tiện cho quả ấy xuất hiện. Một người làm 
nghiệp ở đời này, nhưng kết quả có thể xảy ra hoặc đời này hoặc đời kế, có 
khi ở một đời nào đó sau đời kế không chừng. 


Nghiệp hay ý chí (tư) có tiềm lực cho quả, và tiềm lực này là một năng 
lực rất lớn. Nghiệp không chấm dứt cùng với cái chết (thể xác) của đời này; 
nó cứ tiếp tục và tiếp tục mãi. Thế nhưng chúng ta không thể nói rằng 
nghiệp được chứa ở đâu trong thân hay tâm của chúng ta vì mọi vật đều vô 
thường và thay đối liên tục. Nghiệp cũng vô thường và biến diệt như vậy, 
nhưng nó để lại một tiềm lực trong dòng tương tục của các chúng sanh, để 
rồi khi những cơ hội được xem là thuận tiện cho quả, những quả ấy sẽ xuất 
hiện. 


Nhắc lại một lần nữa, nghiệp không tích chứa ở đâu trong thân - tâm 
này, nhưng khi nó diệt, nó để lại một tiềm lực cho quả. Giỗng như chủng 
ta có thể nói, một cái cây có tiềm năng cho trái vậy. Lúc đầu chăng có trái 
nảo trên cây cả, nhưng khi thời gian thích hợp xảy ra, trái xuất hiện. 


Chúng ta có thể dùng một minh hoạ khác, đó là lối so sánh cô điển của 
đạo Phật về mặt trời, phân bò, và ngọc (ngọc ở đây giống như kính lúp). Khi 
có mặt trời, và khi bạn đặt một kính lúp trên đống phân bò, bạn sẽ có lửa. Ta 
không thể nói răng lửa mới sinh được chứa sẵn ở đâu đó trong phân bò khô, 
hay trong mặt trời hoặc kính lúp. Tuy nhiên khi những vật này gặp nhau, 
chúng ta có lửa. Như vậy, có thể nói răng khi những điều kiện thuận lợi cho 
lửa xuất hiện, lửa sẽ xuất hiện. Quả của nghiệp cũng thế. 


Nghiệp và quả của nghiệp không phải là một thứ. Sẽ không đúng khi nói 
rằng nghiệp chín muôi dân thành quả. Một loại triết học của Ấn giáo (Hindu) 
dạy răng, quả đã có trong nghiệp dưới hình thức không hiễn lộ rõ, và nghiệp 
tự nó chín muôi thành quả. Vì thế nhân và quả về bản chất là như nhau trong 
học thuyết đó. Nhưng đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật dạy rằng nghiệp 
và quả không lẫn vào nhau, nghĩa là trong nghiệp không có quả, và trong 
quả không có nghiệp, mặc dù phải nói là không quả nào hiện hữu mà không 
có nghiệp. Quả hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp, nhưng quả không hiện hữu 


trong nghiệp, cũng như nghiệp không tồn tại trong quả. Nghiệp và quả thuộc 
về những thời gian khác nhau. Quả có mặt hoản toàn tuỳ thuộc vào nghiệp 
đã làm trong quá khứ, và khi những điều kiện kết hợp lại theo cách nào đó 
thuận lợi cho quả xuất hiện (giống như mặt trời, phân bò, và ngọc), quả sẽ 
xuất hiện vậy thôi. 


Danh từ kỹ thuật chỉ quả của nghiệp là viãk2 - dị thục quả, chúng ta 
thường gọi là quả của nghiệp hay nghiệp quả. Kammna hay ý chí từ quá khứ 
để lại một tiềm lực cho quả phát sinh trong hiện tại. Nhưng nghiệp quá khứ 
không ảnh hưởng gì đến ý chí hiện tại. Phản ứng của chúng ta trước những 
quả quá khứ sẽ tạo ra những quả xấu hoặc tốt trong tương lai, tuỳ thuộc vào 
tính chất của ý chí hay tư - cefanä. Nếu chúng ta phản ứng với như lý tác ý 
(yoniso manasikära), thì quả báo trong tương lai sẽ là thiện hay tốt đẹp. 
Song nếu chúng ta phản ứng với phi lý tác ý (ayoniso manasikãra) quả của ý 
chí như vậy sẽ là xấu, và sẽ cho quả bất thiện trong tương lai. Vì thế, đối với 
quả của nghiệp quá khứ chúng ta không thể làm được gì nhiều, song chúng 
ta có thể phản ứng lại quả đó với như lý tác ý, và nhờ vậy có được những 
quả tốt trong tương lai. Như lý tác ý sẽ cho phép chúng ta làm nghiệp thiện, 
trong khi phi lý tác ý sẽ khiến chúng ta làm nghiệp ác. Quả báo tương lai 
chắc chắn sẽ tuỳ thuộc vào ý chí (nghiệp) của chúng ta trong hiện tại. 


Tuy nhiên, không phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp. Đôi khi chúng ta 
không nên cho rằng mọi chuyện đều do nghiệp cả. Chăng hạn, khi ai đó bị 
một điều gì không may, đừng vội kết luận: “Đó là nghiệp của bạn, bạn phải 
chịu đựng nỗi bất hạnh thế này, thế nọ là vì nghiệp bạn đã tạo.” Mặc dù 
nghiệp có thể được xem là một quy luật chi phối toàn bộ thế gian này, song 
nó chỉ là một trong những quy luật (năm m„ãma). Các định luật thiên nhiên 
và tỉnh thần khác cũng chi phối cuộc sống của mọi chúng sinh. 


Ngoài ra chúng ta còn phải biết phân biệt đâu là quả của nghiệp quá khứ, 
đầu là nghiệp hiện tại nữa. Nghiệp hiện tại không phải là quả của nghiệp quá 
khứ. Quả của nghiệp quá khứ là tâm quả (v/pãka). Tâm quả là thành quả của 
nghiệp quá khứ, nhưng tâm quả ấy không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện 
những hành động thiện hay bất thiện trong hiện tại. Nghiệp thiện hay nghiệp 
bắt thiện không phải là kết quả của nghiệp quá khứ; đúng hơn, chúng ta đang 
tích luỹ nghiệp mới trong kiếp hiện tại, và nghiệp đó sẽ cho quả trong tương 
lai. 


Phân Loại Nghiệp 


Nghiệp được sắp thành nhiều nhóm và loại khác nhau. Một trong những 
cách phân loại là chia nghiệp thành thiện (tốt) và bất thiện (xấu). Có mười 
thiện nghiệp, tức mười “tư” thiện hay hành động thiện. Sở dĩ gọi đó là thiện 
nghiệp vì chúng xuất hiện cùng với những trạng thái tâm thiện, những tâm 
sở thiện, và cho ra quả thiện. 


- Thiện nghiệp thứ nhất là bố thí (dãna). Chúng ta cần thực hành hạnh 
bồ thí vì, nhờ chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, chúng ta tạo 
được thiện nghiệp(Èusđla kamma) cũng gọi là công đức. Thiện nghiệp này sẽ 
cho quả trong các kiếp tương lai. Bồ thí còn giúp chúng ta thực hành hạnh xả 
ly. Chắng hạn, tôi có thể còn dính mắc vào chiếc máy đánh chữ này, song 
nếu cho nó đến người khác, tôi không chỉ bỏ cái máy, mà còn bỏ cả sự dính 
mắc của tôi vào cái máy ấy nữa. Hành vi dứt bỏ sự dính mắc này gọi là vô 
tham (z/obha). Và khi tâm chúng ta thoát khỏi tham(7obha), nó được giải 
thoát, trong sáng và định tĩnh. Như vậy, chúng ta được khuyến khích nên 
thực hành hạnh bồ thí càng thường xuyên càng tốt. 


- Thiện nghiệp thứ hai là trì giới. Trì giới là thọ giới và giữ gìn giới. 
Đối với người Phật tử tại gia, ngũ giới là đòi hỏi tối thiểu: không sát sanh, 
không trộm cấp, không tà dâm (tà hạnh trong các dục), không nói dối, không 
uông rượu và các chất say. Vào những ngày trai giới, cân giữ thêm ba giới 
nữa cho đủ tám giới. Ba giới mới thêm đó là: không ăn sau giờ ngọ (12 giờ 
trưa), không nghe nhạc và trang điểm, và không nằm ngôi trên những 
giường cao và sang trọng. Giới (s72) là nên tảng của định (szmãdhi) hay 
thiên. 


- Thiện nghiệp thứ ba là tu thiền hay tu tập tâm. Đây là thiện nghiệp thù 
thăng nhât mà chúng ta có thê làm trong đời này: hành thiên minh 
sắt vipassana. 


Thiện nghiệp thứ tư là cung kính, tỏ lòng kính trọng người khác, nhất 
là người lớn tuổi. Ở phương Đông, người trẻ kính trọng người già là chuyện 
tất nhiên. Theo cách này, tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy và 
trò, v.v... được quy định bởi phép cung kính này. 


- Thiện nghiệp thứ năm là phục vụ. làm điều tốt cho người khác; chẳng 
hạn giúp một cụ già hay phụ nữ băng qua đường, hoặc mang giúp họ những 
vật nặng. Một loại phục vụ khác là công quả cho Tam Bảo (Phật, Pháp, 
Tăng). Khi bạn quét dọn, lau chùi, hoặc tu sửa chùa chiền, đó là sự phục vụ 
hay công quả tốt đẹp nhất. 


- Thiện nghiệp thứ sáu là hôi hướng công đức . Khi bạn có được chút 
công đức (phước thiện) nào, bạn nên chia sẻ điêu này với những người khác. 
Chia sẻ công đức hay hồi hướng công đức tự nó là một phước báu, vì thế ta 
nên chia sẻ với mọi người. Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng ta lấy 
một phần công đức của mình đem cho người khác. Thực ra, nó chỉ có nghĩa 
là chúng ta đề cho mọi người có cơ hội thâu thập công đức cho chính bản 
thân họ mà thôi. Xưa có một thiện nam hỏi Đức Phật Độc-giác (Pacceka 
Budha) rằng nễu một người chia phước đến người khác, công đức của họ có 
vì thế mà giảm đi hay không? Đức Phật Độc-giác bảo anh ta: “Nếu như anh 
có một cây đèn, từ cây đèn đang cháy này, anh thắp sáng cây đèn khác, ánh 
sáng của nó sẽ không giảm đi khi châm sang cây đẻn đó, mà cảng trở nên 
sáng hơn cùng với việc thắp sáng cây đèn mới này. Cũng vậy, khi anh hồi 
hướng hay chia phần phước đã làm đến mọi người, phước của anh không 
giảm mà thực sự còn tăng trưởng thêm vì có một phước báu mới (từ việc mở 
rộng lòng quảng đại này)” 


- Thiện nghiệp thứ bảy là tuỳ hỉ công đức hay hoan hỉ với phước sự của 
người khác, có nghĩa là khi người khác làm được những việc phước thiện, 
bạn chỉ cần nói lên lời “sãdJu, sãdhu, sãdhu”, tức là “lành thay, lành thay, 
lành thay”, hoặc khi người khác chia phước đến bạn, bạn nói “szdhu, sãdhu, 
sãädhu” để chứng tỏ rằng bạn rất hoan hỉ với việc phước của họ, và nhờ tâm 
hoan hỉ này, bạn tạo được cho mình một phước báu. 


- Thiện nghiệp thứ tám là thính pháp hay lắng nghe pháp. Đây là một 
phước báu lớn, một thiện nghiệp lớn. Nhờ nghe pháp, bạn sẽ hiểu pháp, và 
khi đã hiểu pháp bạn có thể tránh làm các điều bất thiện và làm được những 
điều thiện. 


- Thiện nghiệp thứ chín là thuyết pháp , đàm luận pháp. Thiện nghiệp 
này có liên quan đên thiện nghiệp thứ tám. 


- Thiện nghiệp thứ mười là uốn nắn tri kiến . Chúng ta phải có sự hiểu 
biết đúng về nghiệp. Nghiệp là tài sản riêng của chúng ta, chúng ta là chủ 
nhân của nghiệp và không ai khác có trách nhiệm đối với hành động hay 
nghiệp của chúng ta được. 


Như vậy có mười thiện nghiệp. Tuy nhiên, nếu cô đọng, chúng thực sự 
chỉ có ba: bô thí, trì giới, và tu thiên. (1) Cung kính và phục vụ được kê 
trong nhóm Giới (s7/2); (2) Hôi hướng công đức và tuỳ hỉ công đức được kê 


trong nhóm Thí (đana); và (3) Thính pháp, thuyết pháp, và uốn năn tri kiến 
được sắp vào nhóm Thiên hay tu tập tâm (bhãvan8) 


Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về các bắt thiện nghiệp hay nghiệp xấu. 
Sở đĩ gọi là nghiệp xâu, vì chúng sẽ cho quả xâu, và đi kèm với trạng thái 
tâm bât thiện. 

1. Nghiệp bất thiện thứ nhất là sát sanh, giết các chúng sinh. 

2. Thứ hai là trộm cắp, lây những øì người khác không cho. 

3. Thứ ba là tà dầm. 

4. Thứ tư là nói dối. 

5. Thứ năm là nói lời gây chia rẽ. 

6. Thứ sáu là nói lời thô ác. 

7. Thứ bảy là nói lời vô ích, không có ý nghĩa hoặc giá trị. 

8. Thứ tám là tà tham (viszma lobha), là muốn chiếm hữu tài sản người 
khác. Đây không phải là loại tham thường có đôi với tải sản của riêng mình. 
Hình thức tham ở đây là muôn chiêm hữu tải sản của người khác, và được 


xem là hình thức tham tôi tệ nhất. 


9. Thứ chín là sân hay ác ý. Đó là muốn làm tôn thương người khác, 
muôn gây thương tích cho người khác. 


10. Nghiệp bất thiện thứ mười là tà kiến, là tin rằng các pháp vốn 
thường, lạc, ngã, tịnh. 


Trên đây là mười pháp bất thiện cho những quả báo xấu và cần phải 
tránh nếu chúng ta không muốn những quả xấu ấy. Tránh những nghiệp này 
cũng được xem là nghiệp tốt; bởi vì tự thân việc tránh không sát sanh, trộm 
cắp và những nghiệp xấu khác thực sự đã là nghiệp tốt rồi. 


Phản Tỉnh Về Nghiệp 
Chúng ta cũng cần hiểu biết về quy luật của nghiệp. Điều này rất quan 


trọng trong đạo Phật, vì hiểu biết về nghiệp là một phần của thiện nghiệp mà 
chúng ta gọi là uôn năn tri kiên. Hơn nữa có chánh kiên về nghiệp sẽ dân 


đến an tịnh, một trong bảy chi phần giác ngộ. Đề cảm nghiệm được sự an 
tịnh, chúng ta phải làm nhiều công việc, và phản tỉnh về nghiệp là một trong 
những việc ấy (ở đây phản tỉnh về nghiệp có nghĩa là suy xét về nghiệp kể 
như tài sản riêng của mình). Đôi khi chúng ta dao động và bất an vì không 
được những điều mình muốn, hoặc những điều không muốn lại xảy ra. 
Trong tình huống ấy, suy xét về nghiệp giúp ta gạt bỏ được sự bất an và có 
được an tịnh, vì chúng ta không thê làm bắt cứ gì đề thay đồi nghiệp quá khứ 
được. Chúng ta phải chấp nhận những gì chúng ta đáng được, kề như kết quả 
của ý chí quá khứ, của nghiệp quá khứ. 


Phản tỉnh về nghiệp là cách tốt nhất để loại trừ sự oán giận. Có khi bạn 
đang hành thiền tâm từ, oái oăm thay bạn lại cảm thấy oán giận vì phải rải 
tâm từ đến một người có thê đáng ghét đối với bạn. Cách để loại trừ oán giận 
trong trường hợp này là suy xét về nghiệp kể như tài sản riêng của mình. 
Bạn suy xét: “Ta được sanh ra ở đáy là do kết quả của nghiệp, và người 
khác có mặt ở đây cũng vì lý do ấy, không có điêu gì ta có thể làm về việc 
này được. Nhưng nêu oản giận người, ta đã tạo một nghiệp bắt thiện mới, 
nghiệp này sẽ cho ta những quả báo xấu trong bốn đoa xứ (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, và Atula) ” 


Nhờ phản tỉnh như vậy, ta có thể loại trừ được lòng oán giận. Hiểu biết 
về nghiệp cũng thúc đây tinh thần tự lực. Bởi lẽ nghiệp là của riêng mỗi 
người và chúng ta là nhà kiến trúc cho số phận của mình. Chúng ta phải 
nương tựa chính bản thân mình chứ không dựa vào ai khác. Đề có được 
những quả báo tốt, chúng ta phải làm được nghiệp tốt. Vì các chúng sinh sẽ 
gặt hái những kết quả theo nghiệp họ đã tạo, không ai có thể giúp người 
khác trong việc gặt hái những kết quả đó. Ngoài lời dạy về tinh thần tự lực 
này ra, sự hiểu biết về nghiệp còn dạy cho chúng ta tinh thần trách nhiệm cá 
nhân nữa. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với chính bản thân, và bất luận 
điều gì chúng ta đã và đang làm, chỉ một mình chúng ta chịu trách nhiệm về 
hành động đó. Khi chúng ta gặp những hoàn cảnh thuận lợi, đó là kết quả 
của những øì chúng ta đã làm trong quá khứ. Cũng thế, khi chúng ta rơi vào 
những nghịch cảnh, chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc đó mà không thể 
đồ thừa cho ai được. 


Như vậy, nếu bạn muốn có được kết quả tốt, bạn chỉ cần làm điều tốt hay 
tạo thiện nghiệp trong đời này. Theo cách đó, sự hiểu biết về nghiệp còn cho 
chúng ta niềm hy vọng vì chúng ta có thể dựa vào bản thân để định hướng 
cho những kiếp tương lai bằng cách tạo trữ thiện nghiệp trong kiếp hiện tại 
này. Như vậy, nghiệp không phải là số phận hay định mệnh, vì chúng ta có 


thể tránh được những kết quả của nghiệp xấu bằng cách tạo thiện nghiệp. 
Chúng ta cũng không phải sợ ai phán xét hoặc sợ ai lôi chúng ta vào địa 
ngục. Theo đạo Phật, không ai có thể tống chúng ta vào địa ngục ngoại trừ 
chính chúng ta, tất nhiên chúng ta cũng có thể đưa mình lên thiên giới được 
nữa. 


Có sự hiểu biết và niềm tin vào quy luật của nghiệp là một đòi hỏi cơ bản 
đối với người Phật tử. Đạo Phật rất nhẫn mạnh đến điểm này. Với niềm tin 
và sự hiểu biết ấy, chúng ta làm những việc thiện, và những việc thiện này là 
những việc thiện thù thắng nhất vì được làm với sự hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp. Khi làm một việc thiện với sự hiểu biết về nghiệp, việc làm 
đó kế như có đủ ba nhân thiện, đó là vô tham, vô sân, và vô si. Khi những 
thiện sự của chúng ta được kèm theo bởi ba nhân thiện này, chúng sẽ cho 
quả trong các kiếp sống tương lai, quan trọng hơn hết là được tái sinh làm 
người có đủ ba nhân. Thường những người được sinh ra với ba nhân thiện 
này có thê đắc thiền hoặc đạo quả Niết-bàn trong đời hiện tại. Như vậy có sự 
hiểu biết về nghiệp khi đang làm các việc công đức là điều hết sức quan 
trọng trong đạo Phật. 


-—-o00--- 
PHẢN HỎI VÀ ĐÁP 


Hỏi: Ý định hồi hướng công đức (chia phước) có khích lệ được người 
khác thâu thập công đức cho bản thân họ không? 


Đáp: Có. Khi bạn hoan hỷ với những việc làm công đức của người khác, 
lòng hoan hỷ ấy tự thân nó đã là một công đức tồi. Tuy nhiên, việc chia 
phước hay hồi hướng công đức này sẽ có hiệu quả nhất đối với người đã quá 
vãng. Chẳng hạn, một người chết và tái sinh làm ngạ quỷ (pez), nếu thân 
bằng quyền thuộc của người đó làm phước và hồi hướng hay chia phước ấy 
đến ngạ qủy, bằng cách nói: 'Mong các hàng ngạ quý hãy đến và hoan 
hỷ với phước sự mà chúng tôi đã làm đây”. Lúc đó, ngạ quỷ do nghe được 
những lời hồi hướng và tỏ ra hoan hỷ với những công đức ấy, có thể sẽ nhận 
được những kết quả tốt đẹp tức thì. Hàng ngạ quỷ thì có được những kết quả 
tức thì, song chúng ta trong kiếp này không có được những kết quả nhanh 
chóng như vậy. 


Có một câu chuyện kế về những quyến thuộc của Đức Vua 
Tânbàsala (Bữnbisara) của An-độ, người đã trở thành đệ tử của đức Phật và 
đặc thánh quả Tu-đà-hoàn. Trong một kiêp quá khứ, vua và rât nhiêu quyên 


thuộc của ông đã phạm phải một ác nghiệp. Một số thiện tín đang chuẩn bị 
một buổi lễ trai tăng có Đức Phật làm toạ chủ, những quyến thuộc của 
Tầnbảsala đã tự tiện ăn trước những món ăn trong đó (tức là ăn trước khi 
người ta dâng cúng đến Đức Phật và Tăng chúng). Do việc này, họ đã phải 
tái sinh làm ngạ quỷ không có chỗ nương thân và nuôi dưỡng. Trải qua vô 
lượng kiếp, đến thời Đức Phật Thích Ca, khi vua Tânbàsala cúng dường 
Trúc-lâm Tịnh xá đến Đức Phật, và các ngạ quỷ đó hy vọng rằng ông sẽ hồi 
hướng phước cho họ. Nhưng Vua Tầnbàsala không biết cách hồi hướng nên 
hàng ngạ quỷ không được gì cả. Điều này làm họ giận dữ, và họ đã hiện ra 
những tướng đáng sợ cho Vua Tầnbảsala thấy suốt đêm đó. Đức Vua kể lại 
chuyện cho Đức Phật, và ngài khuyên ông khi làm những phước sự nên hồi 
hướng công đức đến cho quyến thuộc của mình. Đức Vua theo lời khuyên và 
làm phước hồi hướng đặc biệt đến cho họ. Các ngạ quy nhận được phước 
nói lên lời “sadhu, sãđhu, saãdhw„” (lành thay, lành thay, lành thay) và họ 
được hoá sanh chư thiên tức thì. 


Hỏi: CJưng 0a có thể thoát khỏi những quả của nghiệp xấu không? 


Đáp: Có nhiều nghiệp khác nhau. Có số cho quả trong đời kế, có số cho 
quả trong những đời sau đó nữa. Các nghiệp cho quả trong các kiếp tương 
lai thì ai cũng có cả một kho nghiệp như vậy. Chúng ta đã trôi lăn trong 
vòng luân hồi này không biết bao nhiêu đại kiếp, và đã làm rất nhiều điều 
thiện lẫn điều ác. Một số nghiệp ấy có thể đã cho quả, nhưng một số có thể 
vẫn chưa cho quả. Theo một cách nói nào đó thì cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu 
đều đang chờ cơ hội để cho quả. Nghiệp xấu sẽ cho quả khi chúng có những 
cơ hội và hoàn cảnh thuận lợi để cho quả. Vì thế, nếu bạn làm nghiệp xấu ở 
đời này, thì nghiệp xấu từ quá khứ sẽ có nhiều khả năng cho quả hơn do 
nghiệp xấu mới làm này. Tuy nhiên, nếu trong đời hiện tại bạn làm nhiều 
nghiệp tốt, bạn có thể ngăn, chứ không hoàn toàn xoá bỏ được nghiệp xấu từ 
quá khứ. Đó là lý do tại sao mọi người được khuyên nên làm điều thiện. 


Đức Phật một lần đã đặt ý nghĩa này trong hình thức một tỷ dụ. Nếu bạn 
bỏ một muỗng muối vào một ly nước, nước đó sẽ trở nên rất mặn. Song nếu 
bạn bỏ cũng muỗng muối ấy vào một hồ nước, nước hồ sẽ không bị mặn như 
vậy. Cũng vậy, khi bạn có một số lớn nghiệp tốt, bạn có thể làm mất tác 
dụng hoặc làm giảm nhẹ được những hậu quả của nghiệp xấu. 


Chỉ khi bạn đạt đến quả vị Alahán (Alahán: vị đã đạt đến tột đỉnh của sự 
phát triên tâm linh, đã giải thoát và sẽ không còn tái sinh trở lại), bạn mới có 
thê trừ tiệt hoàn toàn mọi hệ quả của nghiệp. Nhưng ở đây chúng ta vân có 


thể ngăn chặn quả của nghiệp xấu bằng cách làm những điều thiện. Nhờ làm 
việc thiện, chúng ta tạo ra những hoàn cảnh bất lợi để ngăn không cho 
nghiệp xấu từ quá khứ trả quả; hay nói khác hơn, nhờ thiện nghiệp chúng ta 
làm thường xuyên mà những ác nghiệp trong quá khứ không có cơ hội thuận 
lợi để cho quả vậy. 


Hỏi: Có phải quả và nhán (hành động) thực sự là những giai đoạn tâm 
khác nhau không? 


Đáp: Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), chúng là những tâm sở khác 
nhau. Chúng ta có bốn thực tại: tâm, tâm sở, sắc pháp, và Niết bàn. Các tâm 
sở xuất hiện cùng lúc với tâm, và nghiệp chỉ là một trong những tâm sở ấy 
(nghiệp tức là tư tâm sở). Tâm và tâm sở tạo nghiệp (tư) đều diệt mất (sau 
khi làm xong nhiệm vụ), nhưng nghiệp để lại một tiềm lực cho quả trong 
tương lai. 


Hỏi: Những tâm sở hay trạng thái tâm tiêu cực như sân hận, ác ý, luôn 
luôn cho những quả xâu có phải không? 


Đáp: Phải. Nhưng mức độ quả khác nhau tuỳ theo sức mạnh của ác ý 
hay sân hận (lúc tạo nghiệp). Đôi khi ý nghĩ sân hận hoặc mức độ ác ý rất 
nhỏ, rất thoáng qua, và vì thế quả báo sẽ không thê hiện rõ rệt. Nhưng có lúc 
cường độ tâm sân mạnh đến độ bạn có thê giết người và tất nhiên phải chịu 
quả báo rất xấu. Kinh sách thường nói rằng giết một con bò nghiệp nặng hơn 
giết một con chó hay con mỏo, vì con bò to hơn nên muốn giết nó phải đầu 
tư nỗ lực nhiều hơn. Nếu chúng sinh bị giết không giới đức, bạn chịu quả 
báo nhẹ hơn. Nếu một người giết một người cực ác, nghiệp bất thiện họ tạo 
không xấu băng khi người bị giết đó là một người giới đức. Vì thế, tuỳ theo 
giới hạnh của người bị giết, và tuỳ nỗ lực cần phải có đề thực hiện việc giết, 
kết quả sẽ khác nhau. Do có những mức độ khác nhau của nghiệp thiện và 
nghiệp bất thiện, nên mức độ quả tương xứng cũng khác nhau vậy. 


Tìm Hiểu Quy Luật Vận Hành Của Nghiệp 


Đến đây tôi sẽ trình bày những định nghĩa của một số từ được sử dụng 
trong bài giảng này dựa trên tự điên Phật học của Nyanatiloka. 


Khi nói đến Ca, tôi muốn nói đến tâm. Có 89 loại tâm (hoặc 121 theo 
một cách tính khác). Khi nói Ce/asika, tôi muốn đề cập đến các tâm sở hay 
những trạng thái tâm lý vốn liên quan mật thiết với tâm (cia) đang sinh và 
được quy định bởi sự hiện diện của nó (các tâm sở ấy). Một thuật ngữ 


khác, Rữpa có nghĩa là sắc hay phần vật chất. Triết học Vi-diệu-pháp mô tả 
mọi hiện tượng trong ba phương diện này: Citta (tâm), Ce/asika (tâm sở), 
và Rữpa (sắc). Trong ba phương diện vừa kể, các tâm sở gồm thọ, tưởng, và 
năm mươi tâm hành; tổng cộng có năm mươi hai tâm sở. 


Một thuật ngữ khác mà tôi dùng ở đây là Ce/ana (tư). Cefana hay tư, ý 
chí, là một trong bảy tâm sở biến hành liên quan chặt chẽ với tất cả tâm. Bảy 
tâm sở này là: xúc (hassa), thọ (vedanä), tưởng (s74), tư (cefan4), nhất 
hành (ekaggarZ), mạng quyền /ãvi/a), và tác ý (manasikära). Cuỗi cùng, tôi 


sẽ giải thích thêm một từ nữa, đó là kamma hay nghiệp. 


Kamma là gì? Như đã giải thích ở trên, kamưna là hành động hay việc 
làm. Về cơ bản, &azna là hành động hay công việc hoặc việc làm, nhưng 
theo nghĩa Phật học,kazzna được định nghĩa như cái mà qua đó những hành 
động được làm, hay cái nhờ đó các hành động được thực hiện. Hành động tự 
nó không gọi là kamma (nghiệp). 


Để hiểu rõ hơn, chúng ta thử hình dung khi làm một điều gì, trong tâm 
chúng ta phải khởi lên một loại tâm và loại tâm đó được đi kèm theo bởi cái 
chúng ta gọi là ý chí (tư tâm sở - cefanã ), và cetanä hay ý chí ấy mới gọi là 
nghiệp. Đức Phật đã công bố một cách rành mạch: 


“Ý chí (cefanä - tư) là cái Như Lai gọi là nghiệp. Do có ý chí, người ta 
mới thực hiện những hành động bằng thân, bằng lời nói, hoặc bằng tâm.” 
Bất cứ khi làm một hành động nào, trong tâm chúng ta đều phải có một loại 
tâm, hoặc thiện hoặc bất thiện, khởi lên, và loại tâm ấy được kèm theo bởi ý 
chí hay cefanä, chính cefan này là cái mà chúng ta gọi là nghiệp. Vì thế 
nghiệp là ý chí trong tâm chúng ta. Ý chí này có thể kết hợp với các tâm 
thiện hoặc bất thiện. Ce/anä hay ý chí có mặt trong tất cả tâm, nó là một 
trong bảy tâm sở biến hành liên quan mật thiết với 89 hay 121 loại tâm. 
Nhưng khi nói tới nghiệp, chúng ta chỉ muốn nói tới cefanã đi kèm với các 
loại tâm thiện hay bắt thiện mà thôi. 


Mọi người có lẽ đã quen với mười hai mắc xích của Pháp Duyên-khởi 
(Thập Nhị Nhân Duyên) mà trong đó chúng ta sẽ thấy từ szzkhãra, thường 
có nghĩa là hành. Ở đây hành có nghĩa là nghiệp, và chính nghiệp này tạo ra 
những kết quả trong đời này hoặc trong các đời tương lai. Như vậy, chúng ta 
có chuỗi (duyên khởi): vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho 
thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho lục nhập, lục 
nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái 


làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu (tiến trình trở thành hay sanh 
hữu), hữu làm duyên cho sinh, và sinh làm duyên cho giả và chêt. 


Trước khi đi xa hơn, tôi muốn đề cập thêm một chút nữa 
về kamưna. Kamma(nghiệp) không phải là kết quả của hành động, mà chỉ là 
nhân, mặc dù theo cách phố thông, chúng ta thường sử dụng từ này trong 
nghĩa của quả. Nghiệp cũng không phải là định mệnh hay sự tiền định, mặc 
dù trong ý nghĩa nào đó, nó dường như thế thật. Song cần hiểu rằng nghiệp 
không phải là số phận hay định mệnh theo nghĩa có một đắng tạo hoá hay 
tác nhân bên ngoài nào bắt chúng ta phải chịu khổ hay vui trong cuộc đời 
này, mà nghiệp phải được xem như một yếu tô quyết định quan trọng của 
đời sống hiện tại cũng như tương lai của chúng ta. 


Thêm một điều nữa, chúng ta không nên gán cho giáo lý nghiệp báo này 
ý niệm về nghiệp chung. Không hề có sự hoạt động của một nghiệp chung 
tác động trên một nhóm người. Tuy nhiên, có thể có chuyện một nhóm 
người cùng làm một việc gì đó với nhau và thọ lãnh những quả của nghiệp 
riêng của họ cùng nhau. Trong trường hợp đó, quả nghiệp của mỗi cá nhân 
cũng đang hoạt động mà thôi. 


Quy luật của nghiệp là quy luật của nhân và quả, quy luật này nói rõ rằng 
có nhân tất có quả, không quả nào không có nhân. Chúng ta cũng có thể mô 
tả nghiệp như quy luật của hành động và phản ứng. Có hành động tất có 
phản ứng của hành động. 


Giống như định luật hấp dẫn, vận hành của nghiệp là một quy luật tự 
nhiên. Không ai có thể can thiệp vào quy luật này, ngay cả Đức Phật. Trong 
tích truyện Phật giáo, chúng ta biết chuyện Đức Phật đã không thê cứu được 
quyến thuộc của ngài khỏi bị thảm sát như thế nào. Khi nghiệp quá khứ đã 
chín muỗi, ngay cả Đức Phật cũng không che chở cho họ khỏi bị quả báo 
của nghiệp họ đã tạo. 


Yếu tố đầu tiên của Bát-Thánh-đạo là chánh kiến. Một trong những đòi 
hỏi cơ bản của chánh kiên là hiệu biệt quy luật của nghiệp. 


Như vậy, có phải mọi việc đều do nghiệp cả không? Trong từ điển Phật 
học, Ngài Nyanatiloka có viết: “Theo tỉnh thần Phật giáo, sẽ là sai lầm hoàn 
toàn khi tin rằng mọi việc đều là kết quả của nghiệp quá khứ”. Bất kỳ hành 
động có chủ ý tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện nào đều không phải là kết quả 
của nghiệp quá khứ vì chính tự thân hành động đó đã là nghiệp. Điều nảy có 


nghĩa răng, ý chí (hay tư) trong hiện tại không bị ảnh hưởng bởi quả của 
nghiệp quá khứ. 


Tâm có nhiều loại. Một trong số các loại tâm là tâm quả. Tâm quả là kết 
quả của nghiệp, nhưng các loại tâm khác không phải là quả của nghiệp. Vì 
thê không phải mọi việc đêu do nghiệp cả. 


Chắng hạn, khi chúng ta thấy một điều gì vừa ý, tâm thấy đó là do nghiệp 
gây ra. Nhưng phản ứng của chúng ta đối với cái thấy đó hay với đối tượng 
đó không còn do nghiệp tạo nữa. Phản ứng của chúng ta là một nghiệp mới 
chúng ta đang làm. Thấy một vật vừa lòng là quả của thiện nghiệp, thấy một 
vật không đáng ưa là quả của bất thiện nghiệp. Nếu chúng ta thấy một bông 
hồng xinh đẹp, đó là quả của thiện nghiệp. Bông hồng không phải là quả của 
nghiệp, nó chỉ là một vật của tự nhiên; nhưng tâm thấy bông hồng này là kết 
quả của thiện nghiệp. Rồi đến phản ứng của bạn, nêu bạn có sự chấp thủ đối 
với bông hồng, phản ứng của bạn là bất thiện (zk„sa/2a), còn nếu phản ứng 
của bạn là đề thây thực chất của bông hồng, đó là thấy nó vô thường, không 
có một cốt lõi, và chịu sự chi phối của quy luật sanh - diệt. Phản ứng như 
vậy không bị chấp trước vào nó và đó là thiện (kusala). Phản ứng hoặc thiện 
hoặc bất thiện đó của bạn sẽ cho quả trong tương lai. Bất luận điều gì bạn 
gặp trong đời này là quả của nghiệp quá khứ, nhưng phản ứng của bạn đối 
với nó không còn là quả nữa. Phản ứng là một nghiệp mới. 


Ai là người tác nghiệp? Ai thọ hưởng hay cảm thọ quả của nghiệp? Điều 
này rất khó giải thích, vì đạo Phật không chấp nhận có một thực thể gọi là 
người hay chúng sinh, hoặc một Aiman (trong Paji: afta nghĩa là tự ngã hay 
linh hồn) bên trong con người. Tuy nhiên có thể nói rằng một người làm 
điều thiện sẽ gặt quả thiện trong tương lai. Cách giải thích có vẻ như mâu 
thuẫn khi nói rằng đạo Phật chấp nhận cả tính đồng nhất lẫn khác biệt. Có 
một dòng tâm và vật chất (hay danh-sắc) tương tục nhưng không giống hệt 
nhau tồn tại trong một thời gian lâu dài. Trong từng khoảnh khắc (sát- na), 
danh và sắc sanh lên và diệt mất. Vì thể, phải nói là có một cái gì đó giông 
như tương tục, nhưng cái đó không giống hệt như cái đã hiện hữu trước, 
không có gì từ sát-na này được đem sang sát-na kế. Như vậy trong phân tích 
cùng tột không có người tác nghiệp và cũng không có người cảm thọ quả, vì 
ngoài nghiệp không có người tác nghiệp, và ngoài sự xuất hiện của quả 
không có người cảm thọ quả. Ngoài hành động ra, chẳng có ai để chúng ta 
gọi là một tác nhân của hành động cả. Theo ngôn ngữ quy ước, tất nhiên, 
chúng ta phải nói rằng chúng sinh thọ quả của thiện nghiệp hay bất thiện 


nghiệp, nhưng từ “chúng sinh” chỉ là một cách dùng đã được mọi người sử 
dụng cho tiện mà thôi. 


Gì là những kết quả của nghiệp? Chỉ có hai điều được xem là quả của 
nghiệp. Một là tâm (c//a) và các tâm sở (cefasika), hai là sắc (rñpa). 


Các loại tâm quả và tâm sở đi kèm với chúng là những kết quả của 
nghiệp. Một số sắc, chứ không phải tất cả, trong thân chúng ta cũng do 
nghiệp tạo ra. Như vậy khi nói quả của nghiệp, chúng ta muôn nói đến điều 
này: sắc do nghiệp sanh. Một bông hồng không phải là quả của nghiệp, nó 
đơn giản có mặt do những nguyên nhân tự nhiên. Nhưng thấy bông hồng hay 
cảm nghiệm bông hồng — tâm thấy qua đó bạn thấy bông hồng - là do 
nghiệp tạo và con mắt, hay đúng hơn thần kinh nhãn qua đó bạn thấy (bông 
hồng) cũng là kết quả của nghiệp. Tuy nhiên, phản ứng của bạn đối với bông 
hồng không còn là quả của nghiệp nữa mà là nghiệp mới. Theo cách này có 
thể hiểu rằng trong lúc thọ quả của nghiệp chúng ta cũng tạo ra nghiệp mới, 
và nghiệp mới này sau đó sẽ lại cho quả. Cứ như vậy, nhân và quả mãi diễn 
tiễn và diễn tiến không ngừng. 


Quy luật của nghiệp công bố rằng các chúng sinh sẽ gặt hái những gì họ 
đáng gặt hái. Đó là một quy luật công băng, không phải do một đắng nào 
hay một năng lực siêu nhiên nào điều khiến. 


Tôi xin châm dứt bài giảng này với một minh họa về tiên trình tâm và vị 
trí của nghiệp trong đó. 


Đây là tỷ dụ trái xoài thường được dùng trong Vi-Diệu-Pháp để minh 
họa cách vận hành của tâm từ trạng thái hữu phần, thụ động sang trạng thái 
tâm tích cực và tạo tác nghiệp thiện hoặc bất thiện. Ở đây tôi sẽ đánh số mỗi 
sát-na trong tiến trình: 


Một người kia trùm kín đầu ngủ dưới gốc cây xoài (0), khi ấy một trái 
xoài chín, đứt cuống rơi xuống đất, sượt qua tai người đó (I, 2, 3). BỊ tiếng 
động đánh thức (4), anh ta mở mắt ra và nhìn (5). Quơ tay lấy trái xoài (6), 
măn mó, mân mê nó (7), ngửi nó (8), ăn nó với sự thích thú (9-15), và nuốt 
(16-17). Rồi anh ta lại ngủ tiếp (0). 


Khi một đối tượng được giới thiệu qua một trong năm cửa giác quan 
(năm căn môn), như trong trường hợp của ví dụ trái xoài nảy, sẽ có mười 
bảy sát na tâm diễn tiến theo tuần tự. 


Chúng ta có dòng hữu phân - bhavanga - (0, 1, 2, 3), một loại tâm trôi 
chảy ngâm hay không hoạt động và một chuỗi các loại tâm sau: ngũ môn 
hướng tâm (4); nhãn thức (5); tiếp thọ (6); suy đạc (7); xác định (8); tốc 
hành tâm (9-15); đồng sở duyên (16-17); và rồi bhavanga trở lại (0). 


Trong chuỗi tâm này, những sát-na tạo nghiệp là bảy tốc hành tâm, gọi 
theo Paj/là Javana. Trong những sát-na (tốc hành) này, con người kinh 
nghiệm trọn vẹn đối tượng, và cũng chính ở những sát-na này mà người ta sẽ 
tạo tác nghiệp. Sát-na đầu tiên của bảy tốc hành tâm, người ta có loại nghiệp 
mà nếu hoàn cảnh thuận tiện sẽ cho quả trong kiếp hiện tại. Sát-na tốc hành 
thứ bảy cũng là sát-na cuối cùng, người ta có loại nghiệp sẽ cho quả trong 
những kiếp sống sau kiếp kế, tức từ kiếp thứ ba trở đi nếu tính kiếp hiện tại 
là thứ nhất. 


Nếu sát-na tốc hành đầu tiên không cho quả trong kiếp này, nó trở thành 
vô hiệu lực; nếu sát-na thứ bảy không cho quả trong kiếp kế, nó cũng trở 
thành vô hiệu lực. Nhưng năm sát-na giữa thứ nhất và thứ bảy có thể cho 
quả bất cứ lúc nào cho tới khi người ta đắc Alahán và viên tịch. Do đó, bảy 
sát-na tốc hành (/avana) được xem là những sát-na quan trọng nhất trong 
tiến trình tâm của Abjidhamma. Vì trong những sát-na đó, chúng ta phản 
ứng lại với đối tượng như thế nào (hoặc thiện hoặc bắt thiện) chúng ta sẽ gặt 
quả báo y như vậy. 


-—-o00--- 
CHƯƠNG IV : NGHIỆP PHÂN TÍCH THEO VI DIỆU PHÁP 
Bốn Loại Nghiệp (Kamma-catuka) 


Kamma, hình thức Sanskrif: karma, nghĩa đen là hành động hay việc 
làm. Theo lẽ thường hành động tôt cho ra quả báo tôt và hành động xâu cho 
quả báo xâu. 


_ Hành động có thể được thực hiện bằng thân (kãya), bằng lời nói (vacT) và 
băng ý nghĩ (wano). Tuy nhiên thân và khâu không tự ý phát động mà cân 
phải có tâm (7/4) thúc đây qua sắc do tâm sanh (ca rữpa). 


Tâm cũng chỉ là cái biết về một đối tượng, nó không tự ra lệnh hay điều 
khiến việc thực hiện một hành động được. Chính cefana - tư hay ý chí 
hướng dẫn tâm và các pháp đồng sanh với nó (tâm sở) thực hiện hành động. 
Vì vậy cefana mới chịu trách nhiệm cho việc thực hiện một hành động. 


Do đó, nghiệp là chủ ý hay tư (cefan4) thiện và bất thiện. Ý chí hay tư, 
có gốc ở vô minh (oha), tham ái hoặc chấp thủ (/obJa), và sân hận (đosa) 
là ý chí ác. Ý chí được kèm theo bởi vô tham (z/obja), vô sân (adosa) và trí 
tuệ (paZñ2) là thiện. 


Nói khác hơn, tư(ceznä)hiện diện trong mười hai tâm bất 
thiện (ak„saia cira)là bất thiện nghiệp, trong khi tư hiện diện trong tắm tâm 
đại thiện („ah kusala cia), năm tâm thiện sắc giới (rữpävacara kusala 
cifia) và bôn tâm thiện vô sắc giới(aripävacara kusala cifa) là những thiện 
nghiệp. 


Ở đây cần hiểu rằng cetanã và các pháp đồng sanh với nó (là tâm và các 
tâm sở ngoài cefan4) diệt sau khi thực hiện xong những mục đích của chúng. 
Nhưng trước khi diệt, chúng để lại sản nghiệp của chúng trong dòng tâm 
thức. Sản nghiệp này là tiềm lực nghiệp sẽ tạo ra quả xứng đáng của nó vào 
một thời điểm thích hợp nảo đấy và quả tất nhiên sẽ rơi chính trên người tạo 
nghiệp. 


Điều này gần giống định luật thứ ba của Newton về sự chuyển động 
trong lĩnh vực vật lý. Định luật này tuyên bố: “Mọi hành động đều có phản 
ứng tương đương và đối nghịch.” Như vậy, khi một người thực hiện một 
hành động tốt hoặc xấu, họ sẽ chờ đợi một phản ứng tương đương và đối 
nghịch trong đời này hoặc trong một kiếp tương lai nào đó. 


Hơn nữa, phản ứng đối nghịch ấy có thê xảy đến rất nhiều lần vì nghiệp 
đã được nhân lên hơn một tỷ lần do đặc tính của tâm. Như thế nào? Theo Vi 
Diệu Pháp, tâm có thể khởi lên với vận tốc hơn một tỷ lần trong một cái 
nhảy mắt. Vì thế, trong việc đập một con muỗi thôi, hàng tỷ tâm có chủ ý 
muôn giết con muỗi đi kèm sẽ khởi lên. Những tâm này cùng với ý muốn 
giết sẽ làm lắng đọng hàng tỷ hạt giống hay chủng tử nghiệp trong dòng tâm 
thức. 


Một hạt giống rau xanh sẽ sinh ra một cây mới cùng loại với cây đã cho 
ra hạt giống ấy như thế nào, ở đây cũng vậy, một hạt giống hay chủng tử 
nghiệp sẽ tạo ra một chúng sinh mới trong một cảnh giới tương xứng với 
nghiệp nguyên thủy của nó. Một nghiệp bất thiện sẽ cho quả tái sinh trong 
một khổ cảnh trong khi một nghiệp thiện sẽ cho quả tái sinh trong lạc cảnh. 


Trong hành động giết con muỗi có nhiều tỷ bất thiện nghiệp được tạo ra 
như thê nảo thì việc thực hiện một thiện nghiệp, như bô thí cũng thê, nhiêu 
tỷ thiện nghiệp được tạo ra. 


Do đó, số thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp đã tích lũy trong đời 
này cũng như vô lượng đời quá khứ nhiều đến nỗi không thể nào ghi lại hết 
được, dù có bằng siêu máy tính (super Compufer). Tuy nhiên hết thảy những 
nghiệp â ấy đều Tiăm trong dòng tâm thức của môi người và theo họ đến bất cứ 
nơi đâu họ xuất hiện trong một đời sống mới. 


Ví như mỗi vật đều có một cái bóng đi kèm theo thế nào, mỗi nghiệp 
cũng có quả báo tương xứng đi kèm theo như vậy. Kazna hay nghiệp là 
hành động và vip?ka hay dị thục quả là sự phản ứng của nó. Đó là nhân và 
quả. Nghiệp tựa như hạt giống, quả (wi»ãka) giỗng như cây. Chúng ta gieo 
thế nào sẽ gặt thế ấy hoặc trong đời này, hoặc trong một đời tương lai nào 
đó. Những gì chúng ta gặt hôm nay là những gì chúng ta đã gieo hoặc trong 
hiện tại hoặc trong quá khứ vậy thôi. 


Nghiệp tự nó là một quy luật và vận hành trong lãnh vực riêng của nó 
không có bất kỳ sự can thiệp nào của một tác nhân bên ngoài. Sẵn có trong 
nghiệp là tiềm lực sẽ tạo ra quả thích đáng. Nghiệp là nhân, dị thục quả là 
quả. Nhân tạo ra quả, quả giải thích nhân. Luật nhân quả này ngự trị khắp 
mọi nơi. Mặc dù không thể biết được nghiệp riêng trong một người, song 
chúng ta có thể phân nghiệp thành vài loại như đức Phật đã mô tả và đoán 
trước được khi nào và ở đâu mỗi loại sẽ cho quả ra sao. 


I. Nghiệp Bốn Loại Phân Theo Phận Sự (Kicca Kamma CatuiÄa). 


1. Sanh nghiệp - /Janaka kamưna: Nghiệp tạo ra các danh uân và sắc uân 
vào sát-na thụ thai cũng như trong suôt đời của một cá nhân. 


2. Trì nghiệp - Upafthambhaka kamma: Nghiệp hỗ trợ cho sanh nghiệp 
cũng như cho hiệu quả của sanh nghiệp trong suốt đời cá nhân ấy. 


3. Chướng nghiệp - Upapalaka kamma: Nghiệp cản trở, làm suy yếu, 
gián đoạn, hay chậm trê quả của sanh nghiệp. 


4. Đoạn nghiệp - Upaghätaka kamma: Nghiệp không những cắt đứt hiệu 
quả của sanh nghiệp mà còn hủy diệt luôn sanh nghiệp và tạo ra quả riêng 
của nó. Nói cách khác, nghiệp này làm cho người ta chết đột ngột và phải tái 
sinh hợp theo đoạn nghiệp. 


Trường hợp của Đèbàđạtđa (Devadatta) có thể nêu như một ví dụ về hoạt 
động của bôn nghiệp kê trên. Sanh nghiệp tôt tạo điêu kiện cho ông được tái 
sinh trong một gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và phát đạt của ông là do 


hoạt động của sanh nghiệp và trì nghiệp. Chướng nghiệp xen vào khi ông bị 
trục xuất khỏi tăng đoàn (Sangha) và chịu nhục nhã. Rồi cực trọng nghiệp 
phá hòa hợp tăng của ông đã hoạt động như đoạn nghiệp đưa ông xuống địa 
ngục Atÿ. 


-—-Oo0O--- 


IH. Nghiệp Bốn Loại Phân Theo Ưu Tiên Cho Quả - 
(Pakadanapariyaya kamma catukkq) 


I- Cực trọng nghiệp - Garuka kamma: Là loại nghiệp mạnh đến nỗi 
không nghiệp nào khác có thê chặn được phận sự của nó trong kiêp kê. Nói 
cách khác, nó là nghiệp chắc chăn sẽ cho quả trong đời sau. 


Cực trọng nghiệp xấu có năm — pañcãnamfariya kamma - hay còn gọi là 
ngũ vô gián nghiệp, đó là: (1) phá hòa hợp tăng, (2) làm cho Đức Phật chảy 
máu, (3) giết một vị Alahán, (4) giết cha, (5) giết mẹ. Ngoài ra tà kiến có 
định như đoạn kiến v.v... cũng được xếp vào loại này. 


Ngược lại, năm thiện nghiệp sắc giới (tức năm bậc thiền tế sắc) và bốn 
thiện nghiệp vô sắc giới (tức bốn thiền vô sắc) là những cực trọng nghiệp 
tốt. Các đạo siêu thế (Lokuftara magga) cũng có năng lực cực trọng như thê, 
vì nó đóng kín vĩnh viễn các cánh cửa đi vào bốn ác đạo. 


2- Cận tử nghiệp - 4sanna kamma: là nghiệp được thực hiện hay nhớ lại 
vào lúc lâm chung. 


3- Thường nghiệp - 4cinnaa-kamma: là nghiệp được thực hiện một cách 
đêu đặn, hoặc cũng có thê được thực hiện chỉ một lân, nhưng lúc nào cũng 
nhớ đên nó. 


4- Tích lũy nghiệp - KXa/affã-kamma: hay nghiệp không rõ rệt, nghĩa là 
nghiệp được làm một lân rôi quên ngay. 


Vào lúc cuôi cùng của đời người, nêu chúng ta có bât kỳ một cực trọng 
nghiệp nào, nghiệp này sẽ tạo ra quả của nó khi chúng ta chêt và làm duyên 
cho kiêp sông kê của chúng ta. 


Nếu không có cực trọng nghiệp, đây là trường hợp rất thường, lúc đó 
chúng ta sẽ dựa vào cận tử nghiệp để làm duyên cho kiếp sau. Để có được 
cận tử nghiệp tốt, con cháu hoặc quyến thuộc của người sắp chết phải chuẩn 


bị các thiện sự như cúng dường y áo đến các vị sư, hoặc cho người sắp chết 
được nghe pháp trên giường bệnh. Cũng có thê nhặc cho người sắp chêt nhớ 
đên những thiện sự họ đã làm trong quá khứ v.v... 


Câu chuyện về người cha của Trưởng lão Soma ở Tích Lan có thể xem là 
một điển hình trong trường hợp này. Sinh thời người cha sống bằng nghề săn 
bắn. Về già, không còn đi săn được nữa, ông xuất gia làm sư trong chùa của 
người con (tức trưởng lão Soma). Không bao lâu ông ngã bệnh và cứ mơ 
thấy lũ chó địa ngục leo lên đổi để cắn ông. Ông rất sợ và vì thế ông nhờ 
người con đuôi lũ chó đi giùm. Con ông, ngài Soma, là một bậc Alahán, biết 
rằng cha mình đã thấy một ga nimiffa (thú tướng) chắc chắn sẽ bị ném vào 
địa ngục. Ngài nhờ các đệ tử của mình nhanh chóng hái những bông hoa 
trồng trong chùa và đem rải quanh ngôi tháp thờ Xá lợi, sau đó khiêng cha 
ngài đến tháp. Trưởng lão Soma nhắc cha đảnh lễ ngôi tháp và hoan hỷ với 
việc cúng dường hoa nhân danh ông. 


Vị sư giả trần tĩnh lại, hết lòng đảnh lễ ngôi tháp và sung sướng khi nhìn 
thấy những bông hoa được cúng dường đến ngôi tháp nhân danh ông. Ngay 
lúc đó, thú tướng (gafi nimif4) của ông thay đôi. Ông nói với người con, 
“Các kế mẫu xinh đẹp của con từ cõi trời đã đến rước cha đi đấy”. Người 
con cảm thấy hài lòng với kết quả của những cô gắng của mình. Đây là cách 
trả hiểu cho cha mẹ tốt nhất chúng ta có thể làm được. 


Tuy nhiên, để chắc chắn có được một cận tử nghiệp tốt, chúng ta nên tu 
tập thường nghiệp trong lúc còn sống. Thường nghiệp thù thắng nhất là thiền 
chỉ hoặc thiền minh sát mà chúng ta thực hành hàng ngày. Khi việc hành 
thiền trở thành thói quen, nó sẽ được nhớ lại và thực hành vào lúc gần chết. 


Vua Duffhãgamani của Tích Lan (Ceylon) có thói quen cúng dường vật 
thực đến chư tăng trước khi dùng bữa. Một lần, bào đệ của ngài tạo phản và 
đánh đuổi ngài chạy vào rừng sâu. Trong khi ân náu trong rừng, vua hỏi 
người hầu cận xem có mang gì để ăn không. Người hầu cận trả lời rằng ông 
có mang theo một tô cơm thượng vị. Đức vua nhận tô cơm và chia làm bốn 
phần - một cho ngài, một cho người hầu cận, một cho con ngựa, và một đề 
cúng dường. Xong ngài nhờ người hầu cận đi mời các vị sư đến nhận phần 
cúng dường. 


Tất nhiên họ không tìm đâu ra một vị sư ở quanh đó, nhưng do sự khăng 
khăng của đức vua, người hâu cận phải mời thật lớn. Lạ thay! Một vị sư 
băng đường hư không bay đên. VỊ sư là một bậc Alahán đã đặc các năng lực 


thần thông (zbj¡¿#2ã).Đức vua sung sướng đến nỗi không những chỉ cúng 
dường phân thứ tư của tô cơm mà còn dâng luôn phần của mình. Người hầu 
cận cũng theo gương đức vua, cúng dường phân của mình. Nhìn sang con 
ngựa, nó cũng gật đầu ra ý rằng cũng muốn cúng dường phần của nó nữa. 
Đức vua trong tâm trạng hân hoan được một lúc thì cảm thấy đói bụng trở 
lại, biết rằng vị Alahán có thiên nhĩ thông (dibba sora) có thê nghe được lời 
cầu khẩn của mình, vua liền nguyện xin ngài gởi cho phần ăn thừa của bữa 
cơm. VỊ Alahán đã gởi bình bát khất thực của ngài qua hư không. Đức Vua 
nhận bình bát khất thực ấy và thấy trong đó đầy đủ vật thực do năng lực thần 
thông của vị Alahán. Đức vua, người hầu cận, vả con ngựa ăn uống thỏa 
mãn. 


Sau đó đức vua khôi phục lại quyên lực và hiến dâng một phần tài sản 
không lồ của mình cho Phật giáo đề xây dựng ngôi đại tháp Mahä cefiya, rất 
nhiều tu viện, và các công trình phục vụ tôn giáo khác. Tất cả những thiện sự 
của ngài đều được ghi vào số sách. Khi Đức Vua lâm chung, ngài nghe lại 
những văn bản mà quần thần đọc. Đến khoản nói về việc cúng dường bữa 
cơm đến vị Alahán trong rừng, ngài yêu cầu người đọc dừng lại. Đức Vua 
trong tâm trạng vô cùng hoan hỷ khi nhớ lại việc làm đó và ngài băng hà. 
Nghiệp lành này đã cho ngài tái sinh lên cung trời Đâu Suất(7wsi/ã). 


Ngược lại, Cunda - một người đồ tế - sông hơn năm mươi năm bằng 
nghề mồ heo. Khi sắp chết, lửa địa ngục bốc lên thiêu đốt khiến ông kêu la 
“eng éc” như heo suốt bảy ngày. Sau khi chết ông rơi vào địa ngục liền. Như 
vậy, thường nghiệp(đcimna kammg) trở thành cận tử nghiệp (2sanna kamrna) 
và tạo ra quả của nó lúc cuối đời. 


Lối So Sánh Với Chuông Bò 


Ví như có nhiêu con bò bị nhôt chung trong một chuông lớn suôt đêm. 
Đên sáng người ta mở cửa cho chúng ra đông. Vậy con bò nào sẽ đi ra 
trước? 


Mọi con bò đều muốn đi ra ngay khi có thể. Nếu có một con lớn và khỏe 
nhất, nó sẽ oai vệ bước tới cửa và đi ra trước. Con bò to khoẻ ấy cũng giống 
như cực trọng nghiệp chắc chắn sẽ cho quả của nó trong kiếp kế. Bây BIỜ, 
nếu không có con bò lớn và khỏe nhất, thì con bò đứng gần cửa nhất sẽ 
phóng ra đầu tiên. Con này cũng giống như cận tử nghiệp cho quả của nó 
trong kiếp kế. Đôi khi một con có tinh thần cảnh giác, luôn luôn lưu ý đến 
thời gian mở cửa, có thể đi đến đó ngay trước khi cửa được mở và đi ra 


ngoài trước tiên khi cửa chuồng vừa được mở. Con này cũng giống như 
thường nghiệp cho quả của nó trong kiếp kế. Cũng có khi một con yếu bất 
thường, bị những con khỏe hơn xô đây, có thể đi ra khỏi chuồng đầu tiên. 
Con này cũng tựa như trường hợp một tích lũy nghiệp bất ngờ có cơ hội làm 
duyên cho kiếp kế vậy. 


Hoàng hậu Mạc Lợi (Ma/ka) vợ Đức Vua Kosala đã sông một cuộc đời 
đức hạnh, nhưng vào lúc chết lại nhớ tới lời nói dối của bà với đức vua trước 
đó rất lâu, vì thế tích lũy nghiệp xấu này đã đây bà xuống khổ cảnh trong 
bảy ngày. 


-—-Oo0O--- 


II. Nghiệp Bốn Loại Phân Theo Thời Gian Cho Quả- ( Pãkakãla 
kamma cafuka) 


1. Hiện báo nghiệp - Di//hadhamma vedanaya kamma: nghiệp cho quả 
trong kiêp hiện tại. 


_2. Sanh báo nghiệp - Upapdajjavedaniya kamma: nghiệp cho quả trong 
kiêp kê (kiệp thứ hal) 


3. Hậu báo nghiệp - - Aparäpariyavedaniya kamma: nghiệp cho quả từ 
kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp cuối cùng khi người ấy chứng đắc Niết Bàn. 


4. Vô hiệu nghiệp - 4hos¡ kamma: Nghiệp không còn cho quả nữa. 


Trong việc nghiên cứu các tiến trình tâm (v7¡s) chúng ta thấy tâm đại 
thiện/nahã kusala cia) và tâm bất thiện (akusala cia) làm nhiệm vụ như 
javana (tốc hành) bảy lần trong những trường hợp bình thường. Tư tâm 
sở (cefanä) kết hợp với tốc hành tâm đầu tiên được định danh 
là Dithadhamma vedaniya kamma - hiện báo nghiệp, tức nghiệp sẽ cho quả 
của nó ngay trong đời này. Nếu không cho quả trong đời này nó sẽ trở thành 
vô hiệu lực. 


Đẻbàđạtđa và Cunda (người đồ tế) bị lửa địa ngục thiêu sống ngay trong 
kiếp hiện tại của họ. Cặp vợ chồng nghèo Kalavaliyva, sau khi cúng dường 
cơm đến tôn giả Xá Lợi Phất, trở thành người rất giàu trong vòng bảy ngày. 


Trong bảy sát-na tốc hành, tốc hành tâm thứ nhất là yếu nhất. Yếu thứ 
nhì là tôc hành tâm thứ bảy. Tư tâm sở kêt hợp với tôc hành tâm này gọi 


là uppapajjavedaniya kamma hay sanh báo nghiệp. Nó sẽ tạo quả trong kiếp 
kế (đời thứ hai). Nếu không cho quả trong đời thứ hai, nó cũng trở thành vô 
hiệu nghiệp (zhosi). Năm tốc hành tâm giữa rất mạnh và tư hay ý chí kết hợp 
với chúng gọi là aparapariya vedaniya-kamma - hậu báo nghiệp. Vì có hàng 
triệu lộ tâm (w7Jis) khởi lên trong một hành động thiện hay bất thiện, nên sẽ 
có nhiều triệu loại nghiệp này xảy ra trong thời gian tạo tác. Vì thế hậu báo 
nghiệp này sẽ hoạt động một cách vô định từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp 
cuối cùng nhập Niết Bàn của cá nhân ấy. Không một ai, ngay cả Chư Phật 
và Chư VỊ Alahán, được ngoại lệ khỏi loại nghiệp này. 


Do vậy đối với mỗi hành động đã làm, chúng ta sẽ trông đợi những quả 
không chỉ trong đời này mà cả ở vô SỐ kiếp tương lai trong quá trình lang 
thang luân hồi của chúng ta. Vì thế, hãy cân thận! 


-—-O00O--- 


IV. Nghiệp Bốn Loại Phân Theo Nơi Quả Nghiệp Xảy Ra 
( Pakathana kamma Catukkaq) 


NI, Bất thiện nghiệp - 4kusala kamma: nghiệp cho quả trong bốn cảnh 
khô (apãya- địa ngục, ngạ quý, súc sinh và atula) 


2. Thiện nghiệp dục giới - Kãmãvacara kusala kamma: nghiệp cho quả 
trong bảy cối vui dục giới (Wamaloka: cối người và sảu cõi chư thiên dục 
giới) 


3. Thiện nghiệp sắc giới - Ripavacara kusala kamma : nghiệp cho quả 
trong mười sáu cõi sắc (¡0a loka) 


4. Thiện nghiệp vô sắc giới - Arữpävacara kusala kamma: nghiệp cho 
quả trong bôn cõi vô sắc (ariữpa loka) 


GHI CHÚ: 


- Ở đây cần lưu ý rằng về cơ bản, nghiệp bất thiện = 12 cefznä (tư tâm 
sở) kết hợp với 12 tâm bắt thiện. 


- Thiện nghiệp dục giới = 8 cefana đi kèm với 8 đại thiện tâm (mahäã 
kusala ci1a) 


- Thiện nghiệp sắc giới = 5 cetanä đi kèm với 5 tâm thiện sắc 
giới (zñpãvacara kusala citt4) 


- Thiện nghiệp vô sắc giới = 4 cefana đi kèm với 4 tâm thiện vô sắc 
gliớI(aripavacara kusala citf4) 


-- Quả nghiệp có hai: DỊ thục danh uấn (wipäka namakkhandha) và Dĩ tác 
săc(#afatftä rupa) 


- Dị thục danh uấn là tâm quả (øi2ãka cifa) và các tâm sở của nó. 

- Dĩ tác sắc là sắc do nghiệp sanh và sắc đo thời tiết sanh. 

Sắc do nghiệp sanh (kamưngja rñpa) là sắc được tạo ra bởi nghiệp. 

Sắc do thời tiết sanh (iya rñpa) là sắc được tạo ra bởi nhiệt. 

Hơn nữa, quả nghiệp khởi sanh ở thời tục sinh (2afisandhi kãÏla), tức sắt- 
na sanh của kiêt sanh thức hay tâm tục sinh (0afisandhi cia) cũng như thời 
chuyên khởi hay thời bình nhật (oavaffi-kaia) tức từ sát-na trú của tâm tục 
sinh cho đên lúc chết. 


Nghiệp Môn và Ba Loại Nghiệp 


Nơi nghiệp phát sinh hay phương tiện qua đó nghiệp phát sinh gọi là 
nghiệp môn (kammna đvïra). Có ba nghiệp môn: 


1. Thân môn (#ãya đvãra): Sự chuyển động của thân gọi là thân biểu 
tri(/ãyaviññafíi) nơi đầy thân nghiệp (kãya kamma) phát sinh. 


2. Khẩu môn @wacï dvãra): Chuyển động của miệng tạo ra lời nói gọi là 
khâu biêu tri (vacfiñnafri) ở đầy khâu nghiệp (vac7 kamma) phát sinh. 


3. Ý môn (øano đvãra): Tất cả các tâm ở đây ý nghiệp ứnano 
kamma) phát sinh. 


Hợp theo ba nghiệp môn này, có ba loại nghiệp: 


1. Thân nghiệp (*ãya kamma) được thực hiện băng chuyển động của thân 
gọi là thân biêu tri 


2. Khẩu nghiệp (vaci kamma) được thực hiện băng sự chuyển động của 
miệng gọi là khâu biêu tri. 


3.Ý nghiệp nano kamma) được thực hiện băng tâm qua sự suy nghĩ, 
mưu tính, thiên, v.v... 


Mười Bắt Thiện Nghiệp Đạo 

(Akusala kamma pathas) 

“Kamma patha” có nghĩa là đường hướng hành động hay nghiệp đạo. 
Đó là tên chỉ một nhóm mười loại nghiệp thiện hoặc bât thiện. Những 
nghiệp bât thiện được chia thành ba nhóm hợp với ba loại nghiệp: 

* Thân nghiệp bắt thiện - øksala kãya kamma 

1. Sát sinh - pãnäfipafa 


2. Trộm cắp hay lấy tài sản của người khác một cách bất hợp pháp - 
qdinnadana. 


3. Tà dâm - kamesu micchäcqra. 

* Khẩu nghiệp bắt thiện - akwsala vacäkamưna 
4. Nói dối - musävãdã 

5. Nói chia rẽ - 2/sunaväcã 

6. Nói lời thô ác - pharusavacäã 

7. Nói chuyện phù phiếm - samphappaläpa 

* Ý nghiệp bất thiện - akwusala mano kamma 
§. Ý tham - abhjjjhã 

9. Ác ý - vyäpäda 


10. Tà kiến - micchã difthi 


Mười bất thiện nghiệp này cũng gọi là mười ác hạnh (đucari⁄a). Trong 
đó, sát sinh, nói lời thô ác và ác ý được làm bởi các tâm căn sản (dosa mủla 
citta). Tà dâm, ý tham và tà kiên được làm bởi các tâm căn tham (/obha 
miÌla ciữia). Trộm cắp, nói dối, nói chia rẽ, và nói chuyện phù phiếm được 
làm bởi hoặc các tâm căn tham hoặc các tâm căn sân. 


GHI CHÚ 


Ba bắt thiện nghiệp đạo cuối cùng - ý tham, ác ý, và tà kiến thường chỉ 
nảy sinh trong tâm chứ khơng bộc lộ qua thân hoặc khẩu. Nghiẹp như vậy 
chỉ nảy sinh qua ý môn /w„anođhãra), mà ở đây là một tên chung cho tâm 
trong tính toàn vẹn của nó. 


* Ý tham (abhij/hä) là tâm sở tham, khởi sanh như ước muốn có được tài 
sản của người khác. Mặc dù tham khởi lên đối với tài sản của người khác, nó 
sẻ khơng trở thành nghiệp đạo trừ phi người ta sanh khởi ước muốn chiếm 
hữu tải sản đó. 


* Ác ý (wyãpäda) là tâm sở sân, cũng sẽ trở thành một nghiệp đạo khi nó 
khởi lên với ước muôn cho người khác hay chúng sinh khác gặp tai họa và 
khổ đau. 


* Tà kiến ( micchãdifthi ) trở thành một nghiệp đạo khi nó chấp nhận 
quan niệm bàc bỏ hoàn toàn phương diện đạo đức, nghĩa là phủ nhận giá trị 
của luân lý và quả báo của nghiệp. 


Kinh Tạng (sua pifaka) thường đề cập đến ba quan kiến như vây: 


1. Hư vô tà kiến (natthika difthi): phủ nhận việc tái sinh dưới bất kỳ hình 
thức nào sau khi chêt, như vậy đã phủ nhận ý nghĩa đạo đức của hành động. 


2. Vô hành tà kiến (akiriya di/fhi): cho rằng mọi hành động đều không có 
tính hiệu quả trong việc tạo ra những quả báo và như vậy làm cho việc phân 
biệt đạo đức, như phảI-trái, thiện-ác, v.v... khơng còn giá trị gì nữa. 


3. Vô nhân tà kiến (ahefuka diffhi): cho răng không có nhân hay duyên 
cho sự thanh tịnh hay phiền não của chúng sinh, rằng chúng sinh ô nhiễm 
hay thanh tịnh là do tình cờ, do SỐ phận, hoặc do quy luật tất yếu mà thôi. 
(Xem thêm D.2, M⁄.60, M. 76) 


Mười Thiện Nghiệp Đạo 


(Kusala kamma pathas) 


Mười thiện nghiệp đạo này cũng gọi là mười thiện hạnh (scarifas) và 
cũng được chia thành ba nhóm hợp theo ba loại nghiệp: 


* Thân nghiệp thiện — Køsala kãya kamna 

1. Không sát sinh — Panđafipafä virafi 

2. Không trộm cắp - Adinãdãna virati 

3. Không tà dâm - Kamesu micchãcära virafi 

* Khẩu nghiệp thiện - Kusala vacĩ kamma 

4. Không nói dối - Musãvãädã virati 

5. Không nói chia rẽ - Pisunavãcäyifary 

6. Không nói lời thô ác - Pharusaväca vifari 

7. Không nói chuyện phù phiếm - Saphappalãpa vitari - Nói cách khác, 
ta nên dùng lời nói chân thật, lời nói có tính cách hòa giải (lây lại được tình 
bạn), lời nói nhu mì, và lời nói có hiệu biệt. 

* Ý nghiệp thiện - Kwsala mano kamma 

$. Không tham - A4nabhiJha 

9. Không ác ý - 4yyäpada 

10. Chánh kiến - Samnä diffhi 

GHI CHÚ 

Trên phương diện thực tại cùng tột, bảy thiện nghiệp đạo đầu được xem 
là đồng nhất với hai tiết chế tâm sở, đó là chánh nghiệp và chánh ngữ, và các 
tư tâm sở khởi lên cùng với các tiết chế tâm sở ấy cũng vậy. Ba thiện nghiệp 


đạo cuối cùng, không tham, không ác ý, và chánh kiến, là những phương 
thức của ba thiện căn, vô tham, vô sân, và vô sI. 


Phước Nghiệp Sự (Puñña-kiraya vatthu) 


Nếu muốn tích lũy thiện nghiệp trong đời này, mười phước nghiệp sự 
cho quả thiện cân phải được thực hiện băng mọi phương tiện. 


1. Bồ thí (đãng) 
2. Trì giới (s7): ngũ giới hoặc bát quan trai gI1ới 
3. Tu thiền (›hãvang): cả thiền chỉ lẫn thiền quán 


4. Cung kính aacãyama): kính trọng các bậc trưởng lão và các bậc 
thánh 


5. Phục vụ (veyãvacca) 

6. Hồi hướng công đức (pafidãna) 

7. Tuỳ hỷ công đức (0aftãanumodanaq) 

§. Thính Pháp (dhamma savana) 

9. Thuyết Pháp (2hamma đesanä) 

10. Uốn nắn tri kiến (đi/fhjjukamma) 

Mười phước nghiệp sự trên có thể sắp thành ba nhóm: 

- Nhóm Bồ thí gồm bố thí, hồi hướng công đức, tuỳ hỷ công đức. 

- Nhóm Trì Giới gồm trì giới, cung kính, phục vụ. 

- Nhóm Tu thiên gồm tu thiền, thính pháp, thuyết pháp, uốn năn tri kiến. 

Ở đây, uốn năn trị kiến cũng có thể kế vào trong cả ba nhóm được, vì chỉ 
khi có chánh kiên vê nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta mới thực hiện việc 
bô thí, trì giới và tu thiên đúng nghĩa. 


Nhóm bồ thí tiêu biêu cho vô tham - alobha và đôi nghịch với ganh tỊ - 
issa và bỏn xẻn - macchariya. Nhóm này được so sánh với đôi chân. 


Nhóm giới tiêu biêu cho võ sân - adosa và đôi nghịch với tham - 
lobha và sân -đosa. Nhóm này được ví như thân mình. 


Nhóm tụ thiên tiêu biểu cho vô sỉ - amoha hay trí tuệ - pañña và đôi 
nghịch với s1 hay vô minh - zmoha. Nhóm này được so sánh với cái đâu. 


Đê có được đôi chân, thân mình và cái đầu hoàn hảo, chúng ta phải thực 
hiện cả ba nhóm - thí, giới, tuệ — của phước nghiệp sự. 


Mười phước nghiệp sự được thực hiện với tám đại thiện tâm (/maha 
kusala cifa), trừ phi chúng ta đặc thiên hay đạo quả. Vì thê chúng ta thường 
phát sinh những thiện nghiệp dục giới mà thôi. 


Thiện nghiệp sắc giới và thiện nghiệp vô sắc giới thuần là ý nghiệp và 
chúng thuộc vê nhóm tu thiên (bhãvanđ). 


Thiện Nghiệp Nhị Nhân Và Thiện Nghiệp Tam Nhân (Dvihefuka 
Kusala Kamma @& Tihetuka Kusala Kamma) 


Nếu một người làm việc thiện với sự hiểu biết về nghiệp và quả của 
nghiệp, đó là nghiệp tác trí — kamnassakatañana, lúc đó các tầm đại thiện 
hợp trí (ñãna sampayutta makã kusala cira) sẽ phát sinh. Tư (cefanä) kết 
hợp với các tâm này có đủ ba nhân thiện, vô tham, vô sân, và vô sĩ đi kèm. 
Vì thế họ có được thiện nghiệp tam nhân. Sẽ tốt hơn nữa, nếu trong khi làm 
những việc thiện, chúng ta có thể phát triển minh sát trí - vi2zssanäã 
ñãna bằng cách suy xét răng mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện, và vô 
ngã. Thiện nghiệp có được cũng có ba nhân thiện đi kèm như vậy. 


Ngược lại, nếu chúng ta thực hiện một thiện sự không có chút hiểu biết 
về nghiệp và quả của nghiệp, hoặc không có minh sát trí, thời chúng ta đang 
làm việc thiện ấy với các tâm đại thiện ly trí - ñãna vippayutta mahäã-kusala 
cia. Như vậycefana hay tư của chúng ta sẽ chỉ có hai nhân thiện đi kèm - 
đó là vô tham và vô sân, chứ không có vô si. Vì thế chúng ta chỉ có được 
thiện nghiệp nhị thân. 


Thiện Nghiệp Thù Thắng Và Thiện Nghiệp Hạ Liệt (Ukka/tha kusala 
kamna & @maka kusala kamma) 


Nếu trước và sau khi làm một việc thiện, chúng ta phát triển được các 
tâm thiện, thời tư thiện (cetan3) là nghiệp có được trong lúc làm thiện sẽ 
được vây quanh bởi các tư thiện (ý nghĩ thiện), vì thế tiềm lực của nó sẽ tăng 
trưởng thêm. Loại nghiệp như vậy gọi là thiện nghiệp thù thắng. Để có loại 
nghiệp này, chúng ta phải suy nghĩ đến thiện sự mình đã làm và phải hoan 


hỷ vì có cơ hội làm nó. Lại nữa, sau khi làm xong, chúng ta cũng phải ngập 
tràn tâm hoan hỷ về sự tốt đẹp của việc làm ấy. 


Ngược lại, nếu chúng ta cảm thấy thờ ơ, miễn cưỡng hoặc ganh tị, bỏn 
xẻn trước một thiện sự như bồ thí, v.v... và rồi hồi tiếc sau khi làm, thời tư 
thiện sẽ bị vây quang bởi các cefanã bất thiện, và tiềm lực của nó cũng vì thế 
sẽ suy giảm. Thiện nghiệp có được trong trường hợp này được gọi là thiện 
nghiệp hạ liệt. 


Giải thích thêm: 


Thiện nghiệp được phân thành hai loại theo khả năng cho quả của chúng. 
Loại thiện nghiệp thù thắng được làm với một cái tâm đã khéo gội rửa sạch 
phiền não và có mặt ba nhân thiện: vô tham, vô sân và vô s1, trước và sau khi 
làm một thiện sự; chăng hạn đề bát đến một vị giới đức với tải sản có được 
một cách chân chính, trước và sau khi để bát tâm đều hoan hỷ. Loại hạ liệt 
được làm với một cái tâm mà trước và sau khi thực hiện một thiện sự bị ô 
nhiễm bởi phiền não như tự khen mình, chê bai người khác (tự tán, hủy tha) 
và sau đó là hồi tiếc. 


Nghiệp Cho Quả Như Thế Nào? 


Mặc dù khi nói đến những dị thục quả trực tiếp của nghiệp chúng ta chỉ 
nói đến các tâm quả (vi?ãka-cia), song cần phải hiểu rằng những tâm quả 
này luôn luôn có những tâm sở tương ứng sanh cùng với tâm đi kèm. Một 
tâm quả cùng với các tâm sở đồng sanh của nó sẽ cung cấp bốn dị thục danh 
uấn (vipaka nămakkhandha).Nghiệp cũng không ngừng tạo ra các sắc 
nghiệp (sắc do nghiệp sanh) ở từng sát-na tiểu, và dựa trên sắc 
nghiệp (kammaja rupa) này, sắc thời tiết (uíuja. rủpd) cũng sanh. Như vậy, 
bốn danh uân và sắc uấn hợp lại tạo thành ngũ uẫn gọi là một cá nhân. 


1. Quả Của Nghiệp Bắt Thiện 


Mười một tư bất thiện (2kasalã cefanä), ngoại trừ tư (cefanä) yếu kết 
hợp với tâm tương ứng trạo cử (uddahacca-sampayuffa cữía), vào thời tục 
sinh (0afisandhi- kãla) tạo ra tâm quan sát thọ xả quả bất thiện ". 
vipäka-upekkha-santirana cifi4), tâm này hình thành apäya pafisandhi — 
thức tái sinh trong bốn cõi khổ. 


Tuy nhiên, trong thời bình nhật @øavafi kãla) cả mười hai cetanä bất 
thiện này tạo ra bảy tâm quả bât thiện trong mười một cõi dục giới. Và trong 


mười lăm cối sắc giới (trừ vô Tản, chúng chỉ tạo ra bôn tâm quả bât thiện 


.^~.u~— 


vinnana). 
Ghỉ chú 


Nghiệp bất thiện trừ trạo cử hay phóng dật ở đây cần hiểu là tâm căn si 
kèm với phóng dật (si phóng dật) là tâm yếu nhất trong mười hai tâm bất 
thiện, vì vậy nó không thể đảm nhiệm vai trò tạo ra tái sinh. Bất cứ tâm nào 
trong mười một tâm bất thiện còn lại đều có thể tạo ra tâm quan sát quả bất 
thiện vốn làm những nhiệm vụ như kiết sanh, hữu phân, và tử tâm cho 
những chúng sinh tái sinh trong bốn cõi khổ. Tuy nhiên, trong thời bình 
nhật, cả mười hai tâm bất thiện này đều có thể tạo ra bảy tâm quả bất thiện ở 
bắt cứ nơi đâu trong dục giới; đó là: ngũ thức tâm, tâm tiếp thâu và tâm quan 
sát. 


2. Quả Của Thiện Nghiệp Dục Giới 


Trước hết, có hai loại thiện nghiệp dục giới (wkãmãvacara kusala kamma) 
là thiện nghiệp nhị nhân và thiện nghiệp tam nhân. Nghiệp nhị nhân 
(Divhetuka kamma) lại còn phân làm hai: thù thắng và hạ liệt. Nghiệp tam 
nhân cũng chia làm hai: thù thắng và hạ liệt như vậy. Vì thế, gom hết lại, 
chúng ta có bốn nhóm: 


Dvihettqa Ukhattha (Thù thắng) 
K3mäyva:œa 

(Nhị nhân) 
Kh›sala Kamnma | maka (Hạ liệt) 
(Thiện nghiệp ế 
dục giới) Tỉhetukta Ukhattha (Thù thăng) 

(Tam nhân) | 

maka (Hạ liệt) 


Ở đây, bốn ñãna vippayutta mahäã kusala cia (bôn tâm đại thiện ly trí) 
tạo ra bôn dwihetuka mahã kusala kammas (bỗn nghiệp đại thiện nhị nhân), 
trong khi bốn ñãna sampayutta mahã kusala cifas (bỗn tâm đại thiện hợp 
trí) tạo ra bốn đhefuka mahã kusala kammas (bỗn nghiệp đại thiện tam 
nhân). 


Vì bốn nghiệp đại thiện nhị nhân có thể hoặc thù thắng hoặc hạ liệt, nên 
chúng ta có bôn nhóm: 


4 dvihetuka ukkaftha maha kusala kamma (4 nghiệp đại thiện nhị nhần 
thù thăng), và 


4 dvihetuka omaka mahäã kusala kamma (4 nghiệp đại thiện nhị nhân hạ 
liệt) 


Tương tự, từ bốn nghiệp đại thiện tam nhân, chúng ta có: 


(3) 4 fihetuka ukkattha mahaã kusala kamma (4 nghiệp đại thiện tam nhân 
thù thăng) 


(4) 4 tihetuka omaka mahã kusala kamma (4 nghiệp đại thiện tam nhân 
hạ liệt) 


-_ Trong bốn nhóm trên (2) là thấp nhất, (1) và (4) là trung bình, và (3) là 
tôt nhât. Quả báo chúng cho sẽ tính như sau: 


Nhóm (1) và (4): 4 nghiệp đại thiện nhị nhân thù thắng (4 đwihetuka 
ukkattha mahã kusala kamma) và 4 nghiệp đại thiện tam nhân hạ liệt (4 
tihhetuửa omaka mahaã kusala kamma), vào thời tục sinh tạo ra 4 ñãna 
vinayuatta mahävipäka cittas (4 tâm đại quả ly trí) vốn hình thành 4 kãma 
sugati dvihetuka patisandhi (4 kiết sanh thức nhị nhân thiện thú dục giới) 
trong bảy cõi vui dục giới (một cõi người và sáu cõi trời dục giới). 


Vào thời bình nhật, chúng tạo ra tám tâm quả thiện vô nhân (8 ahefuka 
kusala vipaka ciffas) và bôn tâm đại quả ly trí (ñãna vi0payufIa mahavipaka 
ciffas) trong bảy cối vui dục giới. 


Chúng cũng tạo ra tám tâm quả thiện vô nhân (§ ahefuka kusala vipaka 
cita) trong bốn cõi khổ; và tạo ra năm quả thiện vô nhân trừ tý thức, thiệt 
thức, và thân thức trong mười lăm cõi sắc giới (không kể cõi chúng sinh vô 
tưởng - asañna safa). 


Nhóm (2): Bốn nghiệp đại thiện nhị nhân hạ liệt (4 dvihefuka omaka 
mahã kusala kamrna), vào thời tục sinh tạo ra tâm quan sát thọ xả quả thiện 
(kusala vipäka upekkhã sanfirana), tâm này hình thành kiết sanh thức vô 
nhân thiện thú dục giớóI(wãma sugafi qhetuka pafisandhi) trong cõi nhân loại 
và cõi tứ đại thiên vương (cafnahärãjka) thấp hơn. 


Vào thời bình nhật, chúng tạo ra tám tâm quả thiện vô nhân (§ ahefuka- 
kusala vipaka ciffq) trong mười một cõi dục; trong mười lăm cõi sắc giới 


(trừ vô tưởng), chúng tạo ra năm tâm quả thiện vô nhân, trừ tỷ thức, thiệt 
thức và thân thức. 


Nhóm (3): Bốn nghiệp đại thiện tam nhân thù thắng (4 fihetuka ukkattha 
maha kusala kamma) vào thời tục sinh, tạo ra bốn tâm đại quả hợp trí 
(4 ñãna sampayutta mahã kusala citía) những tâm này hình thành kiết sanh 
thức tam nhân thiện thú dục giới (4 kãma sugdfi tihhetuka pafisandhi) trong 
bảy cõi vui dục giới; chúng cũng tạo ra tám tâm quả thiện vô nhân trong bốn 
cõi khổ; và tạo ra năm tâm quả thiện vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức) trong mười lăm cõi sắc giới, không kế cõi chúng sinh vô tưởng. 


3. Quả Của Thiện Nghiệp Sắc Giới 


Trong bốn như ý túc: dục (chanđa), tâm (ciia), cần (rija) và tuệ 
(pañna) kết hợp với tâm thiền hãng cifía), lúc nào cũng có một yêu tố ưu 
thắng hơn. Dựa trên tính chất của yếu tố ưu thăng này, các bậc thiền có thể 
được phân biệt như: thấp (paria), trung bình (najj/himä), và cao thượng 
(panata). 


* Thiện Nghiệp Sơ Thiền 


- Thiện nghiệp sơ thiền bậc thấp (parita first jhãna kusala kamma) cho 
quả íáisinh trong cõi Phạm Phụ Thiên (Brahma purohitãä) với tâm quả sơ 
thiên kê như thức tái sinh. 


- Thiện nghiệp sơ thiền bậc trung ứmajjhimã-first jhãna kusala 
kamma) cho quả tái sinh trong cõi Phạm Phụ Thiên (Brahma purohiiã) với 
tâm quả sơ thiên kê như thức tải sinh. 


- Thiện nghiệp sơ thiền bậc cao (panfa fìrst jhãna kusala kamma) cho 
quả tái sinh trong cối Đại Phạm Thiên (Maha brahma) với tâm quả sơ thiên 
kê như thức tái sinh. 


* Thiện Nghiệp Nhị Thiền và Tam Thiền 


-Thiện nghiệp nhị thiền bậc thấp (@øaria second jhãna kusala 
kamma) và thiệnnghiệp tam thiền bậc thấp (parifa thid jhãna kusala 
kamma) cho quả tái sinh trong cõi Thiểu Quang Thiên (Pari/ãbhä) với tâm 
quả nhị thiền và tâm quả tam thiền lần lượt kế như thức tái sinh. 


- Thiện nghiệp nhị thiền bậc trung và thiện nghiệp tam thiền bậc trung 
cho quả tái sinh trong cõi Vô Lượng Quang Thiên (4ppamanabha) với tâm 
quả nhị thiền và tâm quả tam thiền lần lượt kế như thức tái sinh. 


- Thiện nghiệp nhị thiền bậc cao và thiện nghiệp tam thiền bậc cao cho 
quả tái sinh trong cõi Quang Am Thiên (abhassara) với tâm quả nhị thiên và 
tâm quả tam thiên lân lượt kê như thức tái sinh. 

* Thiện Nghiệp Tứ Thiên 


- Thiện nghiệp tứ thiền bậc thấp cho quả tái sinh trong cõi Thiếu Tịnh 
thiên(Pariftasubha) với tâm quả tứ thiên kê như thức tái sinh. 


- Thiện nghiệp tứ thiền bậc trung cho quả tái sinh trong cõi Vô Lượng 
Tịnh Thiên (4ppamanasubha) với tầm quả tứ thiên kê như thức tái sinh. 


- Thiện nghiệp tứ thiền bậc cao cho quả tái sinh trong cõi Biến Tịnh 
Thiên(subhakihä) với tâm quả tứ thiên kê như thức tái sinh. 


* Thiện Nghiệp Ngũ Thiền 


Thiện nghiệp ngũ thiền cho quả tái sinh trong cõi Quảng Quả Thiên 
(vehapphala)với tâm ngũ thiên kê như thức tái sinh. 


Sau khi đắc ngũ thiền, nếu một người hành sưñña viräga bhavana (thiền 
ly dục đối với tưởng và thức, tức là không còn mong muốn có tưởng và 
thức) thời nghiệp này sẽ cho quả tái sinh trong cõi Vô Tưởng Thiên 
(Asaññã-saffa) chỉ có sắc tục sinh (yữpa-pafisandhi). Riêng các bậc Anahàm 
(Thánh tam quả) có thiện nghiệp ngũ thiền sẽ tái sinh cõi Tịnh Cư Thiên 
(sudhävãsa) với tâm quả ngũ thiền kê như thức tái sinh. 


Ở đây cân hiệu rắng tuỳ vào căn ưu thắng mà việc tái sinh xảy ra trong 
năm cõi tịnh cư như sau: 


- Bậc có tín căn ưu thăng sanh vê cõi Vô Phiên (4viha) 
- Bậc có tân căn ưu thăng sanh vê cõi Vô Nhiệt (4/appa) 
- Bậc có niệm căn ưu thăng sanh vê cõi Thiện Kiên (S⁄dassana) 


- Bậc có định căn ưu thăng, sinh về cõi Thiện Hiện (5⁄đassa) 


- Bậc có tuệ căn ưu thăng, sinh về cõi sắc Cứu Kính Thiên (4kaniffhä) 

4. Quả Của Thiện Nghiệp Vô Sắc 

- Thiện nghiệp không vô biên xứ 41kãsãnañcãyatana kusala kamma) cho 
quả tái sinh trong cõi không vô biên xứ 4kãsãnañcäyafana) với tâm quả 
không vô biên xứ kê như thức tái sinh. 

- Thiện nghiệp thức vô biên xứ (viñãnañcäyatana kusala kamma) cho 
quả tái sinh trong cõi thức vô biên xứ, với tâm quả thức vô thiên xứ kê như 
thức tái sinh. 

- Thiện nghiệp vô sở hữu xứ (4kiñcaññaãyatana kusala kamma) cho quả 
tái sinh trong cõi vô sở hữu xứ với tâm quả vô sở hữu xứ kê như thức tái 
sinh. 

- Thiện nghiệp phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasañfñanasaññayatama 
kusala kamma) cho quả tải sinh trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ kê như 
thức tái sinh. 

Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết (M⁄4ranupatti-catuka) 


Bôn nguyên nhân của chêt có thê được so sánh với bôn cách tắt của một 
ngọn đèn dâu. Ngọn lửa của cây đèn có thê tắt khi: 


- Tim lụn, 

- Dầu hết, 

- Cả tim và dầu đều hết, hoặc 

- Gió thôi thình lình hoặc đo cố tình dập tắt mặc dù tim và dầu vẫn còn. 
Cũng vậy, một người có thể chết theo một trong bốn cách sau: 

- ä yukkhaya-marana, chết do thọ mạng đã tận (thọ tận tử) 

- Kammakkhaya-maraa , chết do sanh nghiệp lực đã tận (nghiệp tận tử) 


- Ubhayakkhaya-marana , chết do cả thọ mạng lẫn sanh nghiệp đều đã 
tận (lưỡng câu tận tử) 


- Upacchedaka-marana, chết do sự can thiệp của một đoạn nghiệp. Đó 
là cái chêt thình lình như khi gặp tai nạn xe cộ hay tự tử. 


Giải Thích Thêm 


Cái chết thường được định nghĩa như sự chấm dứt của mạng căn 
(/vitindriya) trong giới hạn của một kiếp sống. 


Trường hợp chết do thọ mạng đã tận là loại chết xảy ra đối với những 
chúng sinh trong những cõi mà thọ mạng được giới hạn bởi một định mức rõ 
rệt (như cõi tứ đại thiên vương là 9 triệu năm) Trong cõi nhân loại cũng vậy, 
cái chết này cần phải hiểu như cái chết trước tuổi già do những nguyên nhân 
tự nhiên. Nếu sanh nghiệp vẫn chưa tận khi cái chết xảy ra do đã đạt đến tuổi 
tối đa, thời nghiệp lực có thể tạo ra một tái sinh khác trong cùng cõi đó 
(nhân loại) hoặc trong một cõi cao hơn như trường hợp của các vị chư thiên 
(devas). 


Trường hợp chết do nghiệp lực (sanh nghiệp) đã tận là loại chết xảy ra 
khi sanh nghiệp đã cạn hệt năng lực của nó mặc dù thọ mạng bình thường 
vân chưa hết và có điêu kiện thuận lợi khác đê kéo dài sự sông. 


Khi cả thọ mạng lẫn nghiệp lực đồng thời chấm dứt, thì đây gọi là cái 
chêt do cả hai đêu tận. 


Trường hợp chết do sự can thiệp của một đoạn nghiệp, đây là một thuật 
ngữ chỉ cái chêt xảy ra khi một đoạn nghiệp rât mạnh cắt đứt năng lực của 
sanh nghiệp ngay cả trước khi thọ mạng tận. 


Ba loại chết đầu gọi là chết đúng thời (Kãlamarana). loại chết sau cùng 
(do đoạn nghiệp) là chết phi thời (Kkãia-marana). Ví như một ngọn đèn dầu 
có thể tắt do hết tim, do hết dầu, do cả tim lẫn dầu cùng hết, hoặc do một 
nguyên nhân bên ngoài nào đó, như một cơn gió thôi qua làm tắt. 


Sự Xuất Hiện Của Các Đối Tượng Liên Quan Đến Nghiệp 


Bây giờ, đôi với một người sắp chêt, do sức mạnh của nghiệp sẽ làm 
duyên hay tạo điêu kiện cho kiệp sau, một trong ba đôi tượng sau luôn luôn 
xuât hiện qua một trong sáu môn: 


- Nghiệp (Kamma): ở đầy nghiệp tạo ra tái sinh trong đời sau ổi vào ý 


mon. 


- Nghiệp tướng (Kamma nimiña): là các cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, 
v... đang hay đã được quan sát trong lúc tạo nghiệp sẽ cho quả (tái sinh). 


- Thú tướng (Gaíi-nimifía): là các cảnh tượng về con người hay những 
toà nhà có liên quan đến nơi người sắp chết sẽ tái sinh theo nghiệp thành 
công vì lẽ nghiệp là hình thức của một tư (cefanZ) quá khứ, nên nó sẽ xuất 
hiện theo ý môn. 


Nghiệp thành công ở đây phải hiểu là nghiệp đã tìm được cơ hội cho quả 
tái sinh do tranh đua với những nghiệp khác. 


Nếu nghiệp tướng (kamma nữmií(a) thuộc về nghiệp quá khứ, nó cũng tự 
xuất hiện qua ý môn. Nếu thuộc nghiệp hiện tại, nó có thể đi vào qua bất kỳ 
môn nảo trong sáu môn (nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý) tùy vào hình thức của 
nó. Chăng hạn, nếu là cảnh sắc (sắc trần) nó sẽ đi vào qua nhãn môn, nếu là 
cảnh thinh (âm thanh) nó sẽ đi vào qua nhĩ môn v.v... 


Gafinimiiía (thú tướng) thuộc hiện tại, vì thế, tùy vào hình thức của nó, 
nó có thê xuât hiện qua bât kỳ môn nào của sáu môn. 


_ Giải thích thêm về Maranäsanna Nimiffa (đôi tượng hay tướng liên quan 
đên nghiệp vào thời cận tử) 


Trong kiếp hiện tại, một người sẽ còn sông bao lâu thiện nghiệp (kasala 
kamma) vôn đã cho họ quả tái sinh trong kiếp này còn tiếp tục hỗ trợ hay 
nâng đỡ họ, tức là nghiệp này còn tiếp tục tạo ra các tâm hữu phần 
(bhavanga ciffas) như quả của nghiệp. 


Ngay trước khi nghiệp hỗ trợ đó tàn lụi, trong số rất nhiều thiện nghiệp 
và bât thiện nghiệp đang tranh nhau đề tìm cơ hội cho quả, một nghiệp sẽ 
nôi lên như kẻ chiên thăng. 


Nghiệp thành công này có thể xuất hiện trong tâm hữu phần (ý môn) của 
người đó như một nghiệp (kamma). Khi điều này xảy ra, người đó có thể 
nhớ lại một nghiệp tốt hay xấu mà họ đã làm trong quá khứ liên quan đến 
nghiệp thành công. Tâm thiện hoặc bất thiện, đã kinh nghiệm vảo sát- na đặc 
biệt ây, bây giờ khởi lên như một tâm mới. Nói khác hơn, đó là sự tái diễn 
của tâm thức mà người ấy đã kinh nghiệm trong khi thực hiện hành động 
(tức lúc tạo tác nghiệp). 


Thỉnh thoảng, đối tượng có thể là một tướng hay một biểu tượng kết hợp 
với nghiệp thành công xuất hiện ở một trong các cửa giác quan (sáu môn). 
Nó có thể là một trong năm trần cảnh được quan sát qua một trong năm môn 
tương ứng như đối tượng hiện tại, hoặc được quan sát qua ý môn như đôi 
tượng quá khứ. Đối tượng quá khứ hay hiện tại kết hợp với nghiệp thành 
công này gọi là nghiệp tướng (wamma nimiff4). Chắng hạn, một người lúc 
sắp chết được nghe pháp, và thiện nghiệp này trở thành nghiệp thành công 
để cho quả tái sinh kiếp kế. Trong trường hợp này, những lời pháp hiện tại 
được nắm bắt qua tai trở thành nghiệp tướng. 


Trường hợp khác, giả sử một vị giáo sư sắp chết, qua con mắt tâm của 
mình (mano viññãna), ông thấy những người học trò mà ông đã dạy, đây 
cũng là nghiệp tướng dưới hình thức của một đối tượng quá khứ xuất hiện 
tại ý môn. Hoặc trong trường hợp một người đồ tế sắp chết nghe thấy tiếng 
kêu la của trâu bò mà ông đã giết. Thinh trần hay cảnh thỉnh (âm thanh) quá 
khứ này cũng là nghiệp tướng xuất hiện đến ông ngang qua ý môn. 


Đôi khi những biểu tượng về nơi chốn mà người sắp chết sẽ tái sinh vào 
theo nghiệp thành công có thể xuất hiện tại ý môn. Chăng hạn, những, chúng 
sinh chư thiên hoặc các toà thiên cung có thể xuất hiện đến người sắp chết 
nếu họ sẽ tái sinh vào một trong các cõi chư thiên; hoặc nếu họ sắp tái sinh 
vào địa ngục, thì hình ảnh những người bất hạnh trong địa ngục hoặc những 
người tàn ác, hung dữ sẽ xuất hiện đến cho họ. Những đối tượng liên quan 
đến nơi thọ sinh này gọi là thú tướng (gafinimira). 


Như vậy, khi một người sắp chết, một trong ba loại ?aranäsanna- 
nimifta (tướng liên quan đến nghiệp lúc sắp chết, đó là “&amma' 
(nghiệp), %aưna nimiíía (nghiệp tướng), và “øafimimifa (thú tướng), sẽ 
luôn luôn xuất hiện tại một trong sáu căn môn. Người đó chăng bao lâu sẽ 
chết và tái sinh trong kiếp kế. Lúc đó tâm tục sinh hay kiết sanh thức 
(pafisandhi-ciffa), tâm hữu phần (bhavaniga ciía) và tâm tử (cufi-ciff4) của 
người ây trong kiếp sống mới sẽ cùng bắt lấy maranäsanna-niniffa(tướng 
cận tử) của kiếp quá khứ. 


Cần nhân mạnh rằng, đối tượng (một trong ba tướng cận tử) tự xuất hiện 
đến tiến trình /avzna (tốc hành tâm) của người sắp chết, chứ không phải ở 
tâm tử (cwí; ci/í). Tâm tử, tâm cuôi cùng của một đời sống, bắt cùng đối 
tượng như tâm tục sinh và tâm hữu phân của kiếp sống sắp chấm dứt ấy bắt. 
Đối tượng của tiến trình tâm tốc hành /avaøna) cuối cùng lúc đó làm việc 


như đối tượng tâm tục sinh và tâm hữu phần trong kiếp kế, và nó cũng trở 
thành đôi tượng của tâm tử ở cuôi kiệp sông đó. 


Tâm Lộ Cận Tử (Mfaranasanna VTthi) 


Khi tướng cận tử (Maranasanna-nimit(4) xuất hiện tại một trong sáu 
môn, tâm chuyển hướng hay hướng tâm (ãvajjana-citta) sẽ bắt lẫy đối tượng 
và một dòng tâm thức, gọi là tâm lộ cận tử (éaran—asanna vĩthìi) tiếp tục trôi 
chảy phù hợp với nghiệp (kazzna) được xem là sẽ tạo ra sự tái sinh kế tiếp, 
một tâm bất thiện (zkwsa/z) hoặc một tâm thiện (#„szi2) bình thường làm 
nhiệm vụ năm lần như những tâm tốc hành (/vanas) trong các tâm lộ này. 
Những tốc hành tâm ấy được gọi là “những tốc hành tâm cận tử” 
(maraiasanna-javanas). 


A. Tâm Lộ Cận Tử Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (4ii-mahantä-rammana 
cakkhu-dvaãra maranasanna vithis) 


Ở đây sẽ trình bày hai tâm lộ cận tử điên hình đôi với một cảnh sắc (sắc 
trân) có cường độ rât lớn đập vào nhãn môn. 


(I) TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-ja-Ja-Ja-Da-Da-Bh-Cuti-PatI”- 
Bha- 


(2) T¡-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Daä-Cuti-PatI”-Bha 
Giải thích 


Nghiệp tướng (kammưmna-nimifía) hiện tại hoặc thú tướng (øafi-nimiffa) đập 
vào nhãn môn ở sát-na sanh của tâm hữu phần vừa qua thứ nhất (T¡ = afira- 
bhavanga). Do có cường độ rất lớn, tướng này trở nên rõ rệt ở sát-na sanh 
của hữu phần rung động (Na = bhavaiga calana). Tâm hữu phần 
(bhavansa) rung động trong hai sát na (Na-Da = bhavangagupaccheda) và 
bị cắt đứt. Lúc đó tâm hướng ngũ môn (Pa = pañcadvärävajjana), quan sát 
tướng (ømia), và nhãn thức (Ca = cakkhuviñfñäna), tiếp thâu (Sam = 
sampaficchana), quan sát (Na = sanfirana), đoán định (vo = voffhapana), 
năm tốc hành /a = javanas), hai đồng sở duyên (Dã = /adãlambana) và một 
hữu phần (8h = bhavanga) nỗi nhau sanh lên. Rồi tâm tử (cuti) xuất hiện khi 
người đó chết. Trong lộ tâm thứ (2), tâm tử (cuii) trực tiếp theo sau đồng sở 
duyên (/øđãlambana) mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của tâm hữu 
phân (bhavanga). 


Liền sau sự diệt của tử tâm, tâm tục sinh Wifisandahi cifa) khởi lên 
trong kiếp sống mới kế tiếp mà không có bắt kỳ sự gián đoạn nảo trong dòng 
tâm thức và cũng không có bất kỳ một sai sót nào trong thời gian. Đời sông 
kế tiếp có thể xuất hiện ở một nơi rất xa, như cõi phạm thiên chăng hạn, 
song cũng không có sai sót nào về thời gian. 


Như vậy, vì dòng tâm thức trôi chảy liên tục, nên không thể có chướng 
ngại trong vấn đề thời gian và không gian. Ý niệm về sự phi thời gian (vô 
tận) và phi không gian (vô biên) được thấy rõ ở đây. Cũng như quan niệm 
cho rằng linh hồn người chết phiêu diêu đây đó trước khi nhập vào kiếp sống 
mới là không đúng. Theo Vi Diệu Pháp, không có linh hồn hay con người 
nào cả, chỉ có một dòng danh (na) và sắc (rữpa) trôi chảy không ngừng 
phù hợp với quy luật duyên sanh (tức thập nhị nhân duyên - 
Paticcasamuppada). 


B Tâm Lộ Cận Tử Nhãn Môn Cảnh Lớn (Mahanta-rammana cakkhu- 
dvãra Maranasanna Vrthis) 


(1) T¡- T¡-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-ja-ja-bha- Cuti-PatI”-Bha- 
(2) T¡-TI-TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Jja-Cuti-PatI”-Bha- 


C. Tâm Lộ Cận Tử Ý Môn Cảnh Rất Rõ (40i-Wibhita-rammana Mano- 
dvãraMaranasanna VTthis) 


(1) Na-Da-“Ma-]a-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha- 
(2) Na-Da-““Ma-]a-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Dä-cuti-PatI”-Bha- 
Giải thích 


Khi nghiệp (#amưnua) tạo ra sự tái sinh kế tiếp hoặc khi nghiệp 
tướng (kamma nữmifta) hoặc thú tướng (gafi nimiffa) liên hệ đến nghiệp đó 
xuất hiện tại ý môn, dòng hữu phần rung động hai lần và bị cắt đứt (Na-đa). 
Tiếp đó ý môn hướng tâm (Ma-mano-dvaravajjana) chuyền hướng dòng 
tâm thức về phía đối tượng, quan sát đối tượng và thực hiện quyết định của 
nó. Rồi đến năm tốc hành tâm (/zvanas) được theo sau bởi hai đồng sở 
duyên (/adälambanas) và một bhavanga hoặc không cóbhavanga. Kế tử tâm 
(cu) xảy ra khi người ấy chết. Liền sau sự chết, tâm tục sinh hay kiết sanh 
thức (pa/isandhi) sanh lên trong đời sông mới không có bất kỳ sự gián đoạn 


nào trong dòng tâm thức. Sau đó dòng hữu phần (bhavansa) tiếp tục trôi 
chảy trong kiếp sống mới. 


D. Tâm Lộ Cận Tử Ý Môn Cảnh Rõ 
(Vibhuta-rammana Mano-dvara Maranasanna Vrthis) 
(1) Na-Da-“Ma-]a-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”- Bha- 

(2) Na-Da-““Ma-]a-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha- 

Tâm Tục Sinh Hay Kiết Sanh Thức (72/isandhi cita) 


Tâm tục sinh khởi sanh trong kiếp sông mới như quả của nghiệp, đây là 
nghiệp thành công đã tìm được cơ hội để làm duyên cho kiếp sông mới. Tâm 
tục sinh nối liền sự sống mới với sự sông cũ, vì thế được gọi là pa/isandha 
cia - tâm tục sinh (tục có nghĩa là nói). 


Tâm tục sinh sẽ được đi kèm bởi các tâm sở của nó. Đó chính là những 
hạt nhân cũng như kẻ tiên phong và lãnh đạo của những pháp kết hợp với 
nÓ. Nếu đời sống mới xảy ra trong cõi ngữ, uấn (pañca-vokãra) nó sẽ có một 
sắc ý vật (hadaya-vaffhu)do cùng nghiệp â ây (nghiệp cho quả tái sinh) cung 
cấp. Nếu đời sông mới xảy ra ở cõi tứ danh uân (cfu-vokana) tức là cõi vô 
sắc (aripa), thời sẽ không có sắc ý vật này. 


Tâm tục sinh nắm lấy các đối tượng mà các tốc hành tâm cận tử 
(maranä-sannajavanas) đã quan sát. Nếu các tốc hành tâm này đã quan sát 
nghiệp tướng, thì tâm tục sinh cũng quan sát nghiệp tướng. Hơn nữa, tất cả 
những tâm hữu phần (bhavanga ciffas) trong kiếp sống mới cũng quan sát 
cùng một đối tượng như thế. 


Trường hợp tâm tục sinh trong cõi sắc giới, đôi tượng của nó là một khái 
niệm và luôn luôn phải là một nghiệp tướng (kamma nim¡((4), nghiệp tướng 
ở đây có thể là tợ tướng (pafibhaga-nimiiía) của đề mục kasina thường xuất 
hiện tại ý môn vào lúc chết. 


Trường hợp tâm tục sinh trong cõi vô sắc cũng vậy, đối tượng của arñpa- 
patisandhi (kiết sanh vô sắc) luôn luôn là nghiệp tướng, nghiệp tướng này có 
thể là khái niệm như hư không vô biên (ãkãsa) hoặc các đại hành tâm 
(mahaggdfa cittas). 


Riêng những chúng sinh vô tưởng chỉ có mạng căn cửu pháp tự an lập 
theo cách tái sinh. Vì vậy họ được gọi là sắc tái sinh, để phân biệt với những 
chúng sinh sống nơi các cõi vô sắc thường gọi là danh tái sinh và những 
trường hợp còn lại gọi chung là danh sắc tái sinh. 


Chủ thích : 


Mạng căn cửu pháp hay Đoàn mạng quyền 0ivitanavaka kalapa) có 9 
sắc là đất, nước, gió, lửa, màu, mùi, vị, dưỡng chất, và mạng căn (pathavi, 
âpo, to, vàyo, gandha, rasa, ojà, jìvitindriya) 


Các Cảnh Giới Tái Sinh Sau Khi Chết 


Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Nói tới chết 
nghĩa là nói tới sự tiêu diệt của mạng căn (7/ãvindđriya), hơi nóng (wsma = 
tejodhãtu: hoả đại), và thức (viññãna) của một cá nhân trong một kiếp sống 
đặc biệt nào đó. Chết không phải là sự hủy diệt hoàn toàn của một chúng 
sinh. Chết ở một nơi nghĩa là sinh ở nơi khác, cũng như, theo quy ước mà 
nói, mặt trời mọc ở một nơi nghĩa là (mặt trời) lặn ở nơi khác vậy. 


Có những cảnh giới ở đây sự tái sinh diễn ra sau khi chết ở một nơi nào 
đó. 


1) Khi một vị Phạm Thiên (2zahmna) trong cõi vô sắc chết, họ có thể tái 
sinh lại cùng cảnh giới ấy hoặc lên một cảnh giới cao hơn, chứ không sanh 
vào một cảnh giới vô sắc thấp hơn. Thêm nữa, họ có thể tái sinh nơi cõi dục 
với ba nhân thiện hoặc như một vị Chư Thiên, hoặc một con người. Như 
vậy: 


- Sau khi chết trong cõi không vô biên xứ, thời 4 kiết sanh vô sắc (arñpa 
pafisandhis) và 4 kiệt sanh tam nhân dục giới (kđma tihetuka pafisandhis) là 
có thê. 


- Sau khi chết trong cõi thức vô biên xứ, 3 kiết sanh vô sắc (trừ kiết sanh 
không vô biên xứ) và 4 kiêt sanh tam nhân dục giới là có thê. 


- Sau khi chết trong cõi vô sở hữu xứ, kiết sanh vô sở hữu xứ, kiết sanh 
phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 kiệt sanh tam nhân dục giới là có thê. 


- Sau khi chết ở cõi phi phi tưởng xứ, kiết sanh phi phi tưởng phi phi 
tưởng xứ và 4 kiệt sanh tam nhân dục giới là có thê. 


2) Khi một vị Phạm Thiên trong cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng và tịnh cư 
thiên) chết, họ có thể tái sinh trong bất kỳ cõi nào trừ bốn cõi khô, tùy thuộc 
vào nghiệp của họ. Tất nhiên họ cũng sẽ không tái sinh làm người hạ cấp 
hoặc Atula hạ cấp. Nói khác, 4 kiết sanh nhị nhân dục giới, và 4 kiết sanh 
tam nhân dục giới, 6 kiết sanh sắc giới, và 4 kiết sanh vô sắc giới ngoại trừ 2 
kiết sanh vô nhân là có thê. 


3) Khi một người hay một vị Chư Thiên cõi dục chết, họ có thể tái sinh 
trong bất kỳ cõi nào nếu họ là người tam nhân, vì họ có khả năng phát triển 
các bậc thiền (/ãnas) để được tái sinh làm một vị phạm thiên, hoặc họ cũng 
có thể phạm vào những nghiệp bất thiện để bị ném vào các khổ cảnh. 


Khi một người hoặc một vị chư thiên thuộc loại người nhị nhân 
(dvihetuka) chêt, bầt cứ kiệt sanh nào trong 10 kiệt sanh dục giới là có thê. 


4) Khi những người vô nhân (zhefuka) chết trong cõi người cũng như 
trong cõi tứ đại thiên vương thâp kém, cả 10 kiệt sanh dục giới là có thê. 


Khi những người từ 4 cõi khổ (địa ngục, súc sinh, dạ quỷ và Atula) chết, 
cả 10 kiết sanh dục giới là điều có thể xảy ra đối với họ. 


Giải thích thêm 


Các vị phạm thiên trong các cõi vô sắc có thể tu tập thiền vô sắc tương 
đương với mức tái sinh của họ hoặc có thể tu tập các bậc thiền (hãnas) cao 
hơn, chứ không tu tập các bậc thiền thấp hơn. Như vậy, khi chết, họ có thể 
tái sinh lại cõi đó hoặc lên một cõi vô sắc cao hơn chứ không thấp hơn được. 
Tuy nhiên nếu họ hoại thiền (mất thiền chứng), họ sẽ tái sinh trong cõi dục 
theo năng lực cận định của họ („øacãra samađ¡) và như vậy họ sẽ tái sinh 
với một trong những tâm quả dục giới tam nhân. 


Những người chết từ cõi vô tưởng tái sinh trong cõi dục với một tâm quả 
dục giới có hai hoặc ba nhân. Khi một người chết ở một nơi nào đó trong cõi 
sắc giới, họ có thể tái sinh trong một cõi vô sắc nếu họ có một thiền chứng 
vô sắc, hoặc có thể tái sinh vào một cõi sắc giới nếu họ có một thiền chứng 
sặc giới, hoặc có thể tái sinh trong cõi dục giới nếu họ phát khởi một nghiệp 
rất mạnh hướng đến cõi đó và tái sinh với tâm tái sinh có hai hoặc ba nhân. 


Những người chêt với ba nhân trong cõi dục có thê tái sinh vào bât cứ 
cối nào, vì một chúng sinh cõi dục với tam nhân có thê thực hiện bât kỳ một 
nghiệp nào. Những người chết trong cõi dục với hai nhân hoặc vô nhân chỉ 


tái sinh trong cối dục, họ có thê tái sinh băng hai tâm quan sát (saø/irana) vô 
nhân hoặc với bât kỳ tâm quả dục giới có hai hoặc ba nhân nảo. 


(Dịch từ “The Essence 0ƒ Buddha A4bhidhamma ” của Dr. Mehm Tin 
Mon, với phán chủ thích thêm từ “Á comprehensive Manual 
0ƒ Abhidhamma”, bản của Bhikkhu Bodhi.) 


-—=o00--- 
CHƯƠNG V : NGHIỆP VÀ QUÁ 
MỘT SÓ GIẢI THÍCH VẺ NGHIỆP 
Ashin Janakabhivamsa 
Nghiệp Là Gì? 


Nghiệp có nghĩa là việc làm hay hành động. Nghiệp có ba loại: thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Bất cứ hành động nào bạn làm bằng chân 
hoặc tay là thân nghiệp. Chắng hạn giết một chúng sinh, hoặc bố thí .V.V.. 
Khẩu nghiệp là lời nói bạn thốt ra. Những lỗi sai khiến như “Hãy giết con 
vật đó” hoặc “Hãy để bát cho vị sư đó”, được xem là khâu nghiệp. Các hình 
thức khác như hô hảo, nói dối, thuyết pháp, đều nằm trong phạm trù này. Ý 
nghiệp là những ý nghĩ nảy sanh trong tâm bạn, nhưng thiếu thân hành hoặc 
khâu hành. Những suy nghĩ xấu ác như là “Ô, ước gì những tài sản của nó 
thuộc về ta nhỉ!” là ý nghiệp. Lòng trắc ấn, bi mẫn, hoan hỷ, hành thiền cũng 
là những hình thức khác của ý nghiệp. 


Ai Chịu Trách Nhiệm? 


Ba hình thức của nghiệp - thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp - không tự 
động xảy ra được. Chăng hạn, trong hành vi giết người, tay năm lấy con dao, 
bắt buộc phải có một lực đầy để con dao cắm vào nạn nhân. Cũng cái lực 
đây ấy làm bạn thốt ra lỜi nói. Trong lúc bạn đang ngủ, không có ý nghiệp 
nào nảy sinh mặc dù rất nhiều đơn vị tâm xuất hiện. Bởi thế, chúng ta đi đến 
kết luận rằng phải có một lực, lực này khác với tâm căn bản (tâm hữu phần 
cơ bản duy trì kiếp sông), và lực này là cái phải chịu trách nhiệm cho ba 
hành động kể trên. Tựa như trong mọi tội ác luôn phải có một thủ phạm, ở 
đây cũng vậy, phải có một thế lực hay một lực thúc đây ba hình thức của 
nghiệp. 


Cetanä Là Kẻ Phải Chịu Trách Nhiệm, 
Cetanaä Là Nghiệp 


Kẻ thúc đây ba hành nghiệp chính là tư tâm sở cefanã-cefasika, một tâm 
sở nảy sanh trong tâm của mọi người. Tư tâm sở này được xem là tâm sở 
bận rộn và năng động nhất trong tất cả các tâm sở (cefasikas). Vì cetanä thúc 
đây bạn thực hiện một hành động, vì ce/ana trách nhiệm cho sự hoàn thành 
của mọi hành nghiệp, nênceana được gọi là nghiệp (kamn4). 


Thức (viññãna) Không Dễ Nhận Ra 


Qua kinh nghiệm thực tiễn bạn thấy rằng một số tâm (cias) và tâm sở 
(cefasikas) rất dễ nhận thấy, trong khi số khác lại không. Một số tâm (ci#as) 
không hiển lộ ra trong lúc bạn đang ngủ mặc dù dòng tâm thức vẫn diễn tiến. 
Khi bạn thức cũng vậy, chẳng hạn khi bạn thấy, nghe, ngửi, hoặc xúc chạm 
một cách lơ đăng, nhãn thức, nhĩ thức, tâm v.v... sanh lên không dễ gì thấy 
rõ; khi bạn suy nghĩ về điều này điều nọ một giềh đăng trí cũng vậy, các trần 
cảnh đi vào tâm bạn chỉ có tích cách vô tình. Chính do sự thúc đây của tư 
(cetan3) thiện hoặc tư bất thiện, mà những thân nghiệp và khẩu nghiệp xảy 
ra, nhưng khi xung lực (lực đây) của mỗi cefanã đi kèm với tâm thức sanh 
khởi yếu ớt thì không đưa đến hành động (nghiệp). Những cefanä(tư tâm 
sở) không có một lực đây hay tốc hành tâm /ãvzna) để hoàn thành những 
hành động như vậy xảy ra nhiều nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 


Tư Bắt Thiện (Akusala Cetanä) Nổi Bật 


Khi bạn có một ý chí mãnh liệt, chăng hạn muốn giết một người nào đó, 
tốc hành tâm sân (đosa Javana cit(4) và cetanä (tư bắt thiện) cũng trở nên rất 
mạnh và tràn ngập tâm bạn. Ý nghĩ của bạn lúc đó bận rộn với những toan 
tính để thực hiện việc sát nhân. Cũng vậy, nếu bạn bị những ý nghĩ xấu xa 
về nhục dục áp đảo, bạn sẽ phát triển lòng tham hay dục vọng mãnh liệt 
trong tâm, và thân của bạn cũng trở nên kích thích và hoạt bát hăn lên, vào 
những lúc như vậy, nếu hành động, lời nói, và ý nghĩ đều nhằm vào những 
việc làm xấu ác, thì tư bất thiện bên trong bạn cũng cực kỳ ác. Những tư hay 
ý chí ác này là những xung lực rất năng động được gọi là akwsala-javana- 
cefanäãs- tức những “tư thúc đây tốc hành tâm bắt thiện”, và nếu quan sát một 
cách cần thận ta sẽ thấy nó nổi bật và dễ dàng nhận ra so với khuynh hướng 
tư duy bình thường. 


Cetanä Thiện Nỗi Bật 


Những ý chí có tính đạo đức và thiện được gọi là những tư thiện (&sala- 
cefanäs), những tư thiện này rất tích cực lúc bạn đang hành pháp bố thí 
(đãng), giữ giới, săn sóc người già yếu, thảo luận pháp (dhamma), hành 
thiền, và tránh những hành động vô đạo đức. Cefana thúc đầy tốc hành tâm 
thiện (&usala javana cefanä) này rất mạnh mẽ và năng động, và vì thế những 
hành động, lời nói, và ý nghĩ của bạn cũng trở nên tích cực và năng động y 
như vậy. 


Hậu Quả Có Khả Năng Kéo Dài Của Nghiệp Trên Dòng Tương Tục 
Danh Sắc (Ngũ Uẫn) 


Những xung lực hay ceíana thúc đây các tốc hành tâm thiện (&usaia 
javana cetanä) và tư thúc đây các tốc hành bắt thiện (akusala Javana ccfana) 
này được gọi chung là nghiệp (kamma), chúng xuất hiện và rồi biến mất, 
song sức mạnh cùng với ảnh hưởng và những thuộc tính của chúng không 
biến mắt, mà còn lại như thể đã được chôn sâu trong dòng tương tục của ngũ 
uẩn để tạo ra những quả báo hiện thời hay mai sau. Trong dòng tương tục 
của ngũ uấn, vô số các đơn vị tâm cứ sanh và diệt không ngừng. Từ dòng 
tương tục Ấy, các tâm (ca) hoặc tư (cefanãs) yếu ớt, không lộ rõ, sẽ không 
để lại một ân tượng nào cả trong khi khi các tư (cefanas) mạnh mẽ, nôi bật 
để lại tiềm lực của chúng trong dòng tương tục. Tỷ như con cháu của những 
gia đình dân giả không cảm giác được những ảnh hưởng lâu dài của cha mẹ 
chúng sau khi họ qua đời; ngược lại con cháu của những danh gia vọng tộc 
tất nhiên sẽ cảm nhận được. Khi các bậc cha mẹ có danh tiếng và được tôn 
trọng qua đời, con cháu họ vẫn cảm nhận được thế lực mạnh mẽ của cha mẹ. 


Nghiệp Lực Tiếp Tục Trong Dòng Tương Tục của Ngũ Uẩn 


Trong thế giới thực vật, chúng ta quan sát thấy rằng hạt giống của những 
cây ăn trái có sức mạnh di truyền đề cho ra hoa và trái cùng chủng loại. Gien 
cho trái này có mặt trong từng giai đoạn của các loài Ấy, nghĩa là, nó có mặt 
trong những giai đoạn còn là cây con, cây đã lớn, trái và hạt giống. Mặc dù 
chúng ta không thể mô tả sức mạnh di truyền này, chúng ta vẫn chắc chắn về 
sự có mặt của nó. Tương tự, trong dòng tương tục của ngũ uẩn, danh (nzma) 
và sắc (rữpa) nỗi tiếp nhau sanh và diệt không ngừng cho đến thời điểm xuất 
hiện của tâm tử (tâm chấm dứt kiếp sông hiện tại). Sức mạnh của nghiệp hay 
nghiệp lực lúc nào cũng bám sát theo chúng ta cho đến lúc chết. Ngay cả khi 
chết, nghiệp lực này vân còn tiếp tục ảnh hưởng trên kiếp sông kế. Những 
năng lực ngủ ngâm này đi vào đời sông mới bắt đầu với sát na thụ thai, và 
cứ như vậy hết kiếp này sang kiếp khác. (Ở đây chỉ đề cập đến năng lực của 


nghiệp chính xác theo nghĩa những lực năng động của các hành động quá 
khứ, chứ không nói đên những gì thuộc vê vật chât). 


Người Tác Nghiệp Chịu Hậu Quả Trực Tiếp 


Như chúng ta đã thấy, các chúng sinh cứ luân chuyền (tái sinh) mãi trong 
những kiếp sông mới, hết kiếp này tới kiếp khác. Bởi lẽ những năng lực của 
nghiệp quá khứ được tạo tác với vô minh (av//ha) và tham ái (anh) từ kiếp 
trước, đây con người vào kiếp sống kế, nên chúng sinh mới không ai khác 
hơn là chúng sinh cũ từ kiếp trước. Tư (ce/anã) của một người trong kiếp 
này mặc dù diệt liền sau đó, song hậu quả hay ảnh hưởng của tư đó, theo sát 
dòng tiễn sinh của con người cho đến khi hậu quả đó được thể hiện đầy đủ. 
Như vậy những quả lợi ích của thiện nghiệp đi theo một người để che chở 
cho họ cũng như bóng đi theo hình, và những quả báo xấu của bất thiện 
nghiệp cũng không ngừng theo họ như bánh xe lăn theo chân con bò, chờ cơ 
hội đề đưa ra sự trừng phạt xứng đáng. Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng quả 
báo xấu của một hành động sai lầm sẽ trực tiếp đi đến chính người tạo tác 
chứ không đến với ai khác. Chúng ta không thể nói, “Ta đang sống trong đời 
nảy vì thế ta cứ thọ hưởng nó, qua đời sau chúng sinh khác sẽ gánh chịu, lo 
gì!”. Mỗi người phải có trách nhiệm trực tiếp đối với những hành động sai 
lầm, với những ác nghiệp của mình. Bạn phải hiểu rằng chính bạn, chứ 
không phải người khác, phải gánh chịu những ác quả của hành động sai lầm 
bạn đã làm trong cuộc đời này. 


Quả Của Nghiệp Giống Nhau 


Trong các chuyện tiền thân (/z/a&as) chúng ta thấy hai người cùng làm 
một việc nào đó với nhau và như vậy hưởng cùng một quả báo như nhau 
trong những kiếp kế. Những người cùng làm việc từ thiện với nhau, như khi 
người chông đi làm kiếm tiền còn người vợ ở nhà đi làm từ thiện hay bồ thí 
với số tiền đó, sẽ cùng hưởng những quả lành chung với nhau. Hai người 
cùng làm những việc thiện với nhau có thể phát triển một sự gắn bó muốn 
được là bạn lành của nhau và được nghe những lời thiện ngôn của nhau: đây 
là ước muốn chánh đáng - samnächanda (dục chân chánh); hoặc sự gắn bó 
có thể phát sinh do những tình cảm thân mật với nhau nhiều hơn: đây là một 
ước muốn bất thiện - /anhã-chanda (ái dục). Hai ước muốn này có thể phát 
sinh cùng với tâm trước hoặc sau một việc thiện làm cùng nhau. Khi những 
thiện nghiệp ấy cho quả, những người này có khuynh hướng gặp lại nhau 
trong những kiếp sống tương lai, thọ hưởng những quả lành của việc làm 
quá khứ của họ để hoàn thành, hoặc ước vọng chân chánh - 


sammãchanda hoặc ái dục tanhã-chandacủa họ. Điều này thường được gọi 
là “những quả nghiệp giông nhau”. 


Vẫn đề thọ hưởng chung những quả nghiệp này có thể thấy rõ qua những 
kiếp sống của các vị bô tát (Bodhisafía) và vợ của họ. Những cặp vợ chồng 
như vậy đã thề nguyện với nhau đề được là những cộng sự trung tín trong nô 
lực cao quý (hoàn thành Phật quả). Chắng hạn, đức bồ tát (sau này là đức 
Phật Gotama) và công chúa Yasodhara (Dadud2la), trưởng 
lão Mahãkassapa (MahaCaDiếp) và nàng Bhadda (Phát Đa), Đức vua 
Mahakappma và Hoàng Hậu Anoja,v.v... đã từng là vợ chồng của nhau 
trong vô lượng kiếp quá khứ đi tìm các pháp balamật (paramis). Cùng với 
họ còn có Trưởng lão Xá Lợi Phất, Tưởng lão Mục Kiền Liên, Trưởng lão 
Anậulâuđà (Anurudha) và Trưởng lão Lahàäula (Rahula),Ttrưởng lão ni 
Khêma (Khema), Uppalavanna (Liên Hoa Sắc), Gotami (Kiều đàm đi) - kế 
mẫu cũng là Dì của Đức Phật, và Đức Vua Tịnh Phạn (Suddhodana); những 
người này đã từng hợp tác khắng khít với nhau trong việc thực hiện những 
thiện sự ở các kiếp quá khứ. 


Những Người Cùng Làm Chung Ác Nghiệp 


Ngược lại, cũng có những người hợp tác với nhau trong việc làm điều ác. 
Khi những nghiệp bất thiện được làm cùng nhau này chín muôi họ sẽ tái 
sinh để cùng thọ lãnh những quả báo ác. Xưa có hai vợ chồng kia bị đắm tàu 
và mắc kẹt trên một hòn đảo. Do đói bụng họ cùng nhau giết chim ăn thịt. 
Nghiệp bất thiện này đã khiến họ phải cùng chịu khổ trong địa ngục. Và vào 
thời Đức Phật Gotama của chúng ta, họ trở thành hoàng tử Bodhi (em của 
vua Utena) và công chúa vợ của hoàng tử. Vì họ đã cùng nhau giết và ăn thịt 
chim trong kiếp quá khứ, nên cả hai phải chịu cảnh tuyệt tự không có con cái 
gì cả. 


Nếu người vợ hay chồng không tán thành việc giết chim, một trong hai 
người có thể còn được may mắn có khả năng sinh đẻ. Song vì cả hai cùng 
cộng tác trong hành động ác, nên cả hai phải chịu số phận không con. Những 
nghiệp bất thiện được làm cùng nhau sẽ tạo ra những quả ác giống nhau 
trong các kiếp tương lai. Trong trường hợp của hai vợ chồng trên, nêu hiểu 
biết, người vợ nên ngăn người chồng làm điều ác hoặc ngược lại. Bằng 
không, cả hai sẽ phải chịu những quả báo ác cùng nhau. 


Lợi Ích Của Thiện Nghiệp Được Thọ Hướng Chung 


Những lợi ích của thiện nghiệp cùng nhau chung hưởng này có thể thấy 
trong những gia đình, những cộng đồng hay trong các xã hội mà những 
thành viên của nó đã cùng nhau thực hiện những thiện nghiệp trong quá khứ. 
Chăng hạn, ở Tích Lan (Srilanka) trong thời kỳ trị vì của đức vua Bhatika, 
những người ăn thịt bò đều bị phạt vạ. Ai không có đủ tiền nộp phạt thì phải 
phục vụ như quét dọn trong hoàng cung. Trong số những người bị lao dịch 
đó có một cô gái xinh đẹp được đức vua đem lòng yêu mến. Vì thế cô được 
đặt cho tên là Sđmadevr và được giữ lại trong hoàng cung như thị nữ riêng 
của vua. Thân quyền của cô cũng được ân xá và được chăm sóc đặc biệt theo 
tiêu chuẩn hoàng gia. Có thể xem đây là trường hợp của việc chung hưởng 
những lợi ích do quả nghiệp thiện của một người. Tất nhiên một số người có 
thể quả quyết rằng những người trong nhóm đó cũng phải có những quả 
nghiệp thiện của riêng họ mới được hưởng như vậy. Nhưng cần phải hiểu là 
nghiệp quá khứ của họ chỉ có quả báo rất yếu, nêu không có quả nghiệp 
thiện quá khứ của $ãmadevRthì cũng sẽ không thể nào kết trái được. 


Hậu Quả Gián Tiếp Của Nghiệp Bắt Thiện 


Đôi khi những bắt thiện nghiệp trong quá khứ có thể gián tiếp đem lại 
ảnh hưởng xấu cho người khác. Vào thời Đức Phật Ca-Diếp (Kassapa) có 
một Vị Alahán đến tạm trú tại một ngôi Chùa do một vị Sư nọ Trụ trì. Người 
thí chủ giàu có của ngôi chùa hết lòng đến thăm viếng và cung kính vị 
Alahán, điều này khiến cho vị Sư Trụ trì ganh tỊ. Một hôm người thí chủ mời 
cả hai vị Trụ trì và vị Alahán đến nhà để cúng dường bữa ăn sáng, do lòng 
ganh ghét, vị trụ trì lén đi một mình đến nhà vị thí chủ. Ông cô tình gõ nhẹ 
vào quả chuông bằng đầu ngón tay của mình để không làm thức giấc vị 
Alahán. Thậm chí ông còn nói với vị thí chủ rằng Vị Sư khách ham ăn mê 
ngủ đến nỗi ông không làm sao đánh thức dậy được. 


Tuy nhiên, người thí chủ đoán biết được tâm ý của vị Trụ trì và gởi ông 
một tô cơm mang về cho Vị Alahán. Vị Trụ trì, do lòng ghen tỊ, đã vứt bỏ tô 
cơm bên vệ đường. Ông nghĩ rằng nếu vị Sư khách nhận được tô cơm ngon 
lành thế này thì sẽ ở lại Chùa mình luôn mà thôi. 


Nhưng vị Sư khách là một vị thánh Alahán, biết tâm ý của Vị Trụ trì nên 
đã dùng thần thông bay đi trước khi Vị Trụ trì về đến chùa. Khi Vị Trụ trì 
không tìm thấy vị Sư khách của mình đâu, lúc ấy ông mới cảm thấy hồi hận, 
lo lắng và sầu muộn. Ông đã xử sự quá bất công với vị Sư khách do tính ích 
kỷ của mình. Vì bị nỗi hối hận cực độ dày vò, cả về thể xác lẫn tinh thần, 
chăng bao lâu ông chết và phải tái sinh vào địa ngục. Sau khi chịu khổ trong 


địa ngục, ông phải tái sinh làm ngạ quỷ năm trăm kiếp, và làm chó năm trăm 
kiếp, trong cả ngàn kiếp sống ấy ông chăng bao giờ có đủ vật thực đề ăn. 


Đến thời Đức Phật Gotama, ông được thụ thai trong lòng một người phụ 
nữ nghèo khổ tại một làng chài ven biển. Do ác nghiệp quá khứ của ông quá 
mạnh, cả ngôi làng chài này chịu cảnh nghèo đói ngày một thê lương hơn. 
Sau đó, ngôi làng này còn phải chịu bảy lần hỏa tai và bị nhà Vua trừng phạt 
bảy lân. 


Cuối cùng, nhờ phương pháp chọn băng việc loại dân, tức là cứ chia dân 
trong làng ra hai nhóm, nhóm nảo có người xui xẻo sẽ được chia tiếp, cho 
tới khi người ta phát hiện ra gia đình của đứa bé chưa sinh chính là người đã 
đem lại mọi vận rủi và đuổi gia đình đó ra khỏi làng. Người mẹ chăm sóc 
đứa con được vài năm rồi cũng phải bỏ nó (vì không kiếm được miếng ăn 
hàng ngày do đeo mang đứa bé xui xẻo). Bà để lại cho đứa bé cái bát để ăn 
xin. 


Năm lên bảy, trong khi đang đi ăn xin, đứa bé gặp Trưởng lão Xá-Lợi- 
Phát và Ngài đã cho cậu xuất gia làm Sa-di. Đúng tuổi hai mươi cậu trở 
thành một vị Tỳ khưu với pháp danh Losaka Tissa. Từ đó Ngài hành thiền 
chỉ (samatha) và thiền quán (wiassan:) một cách chuyên cân cho đến khi 
đắc Alahán, nhờ trong tiền kiếp làm trụ trì Ngài đã giữ giới (s7/2) trong sạch. 


Tuy nhiên mãnh lực của ác nghiệp quá khứ nghiệt ngã đến nỗi ngay cả 
khi đã là một vị Alahán, ngài vân phải chịu khổ. Ngài chăng bao giờ có đủ 
vật thực khi đi bát. Thấy tình cảnh khốn khổ này, thầy của ngài, Trưởng lão 
Xá-Lợi-Phất đã cùng đi khất thực với ngài. Nhưng khi đi cùng như vậy, bản 
thân Ngài Xá-Lợi-Phất cũng chăng có được vật thực, vì thế Ngài lại phải đi 
khất thực một mình như cũ. Thọ thực xong ngài Xá-Lợi-Phất yêu cầu các vị 
thí chủ gởi thức ăn đến cho Trưởng lão Losaka Tissa, nhưng người giúp việc 
được cử đem bát đến cho Ngài Losaka Tissa đã ăn hết thức ăn trên đường đi. 
Khi Ngài Xá-Lợi-Phất biết được thức ăn đã không đến tay vị sư, ngài liền 
nhận một bát gồm “bốn món đồ ngọt” (đó là: bơ lỏng, dầu mè, mật ong, mật 
mía trộn chung với nhau) nơi Đức Vua Kosala và tự tay cầm bát cho vị 
Alahán (Losaka) ăn vì sợ rằng cái bát sẽ biến mắt (do ác nghiệp của Ngài 
Losaka). Ngài đã thọ dụng thật thoả mãn món ăn tứ vị trộn chung ấy và nhập 
vô dư Niêt Bàn (Parinibhana) ngay tại chỗ. 


Ghỉ chú 


Ở đoạn này ta thấy trong thời Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), ác nghiệp 
của một người đã ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng khi người ấy tái sinh 
vào ngôi làng đánh cá. Ngay cả thầy Ông, Tôn giả Xá-Lợi-Phất cũng không 
có được vật thực mỗi khi đi cùng với Ông (Trưởng lão Losaka Tissa, người 
đã tạo tác ác nghiệp trong quá khứ). Đây là một băng chứng cho thấy rằng 
quả báo của người tác nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn 
ảnh hưởng gián tiếp đến những người ở cùng với họ trong nhiều kiếp. Bởi 
vậy, mọi người nên nghĩ đến sự an sinh của mình trong luân hồi, và đề khỏi 
phải chịu những quả ác gián tiếp, hãy thận trọng tránh xa người ác ít ra cũng 
ở trong tâm, nếu không tránh bằng thân được, mặc dù họ có thể là quyến 
thuộc của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới thoát khỏi ảnh hưởng xấu của 
những bắt thiện nghiệp và trở thành những người có giới hạnh trong các kiếp 
VỊ lai. 


Những Ảnh Hướng Xấu Trên Người Khác 


Có những trường hợp một người không may phải gánh chịu những quả 
báo xấu thay cho người đã tạo tác ra ác nghiệp. Trong những trường hợp 
như vậy người tạo nghiệp kê như thoát khỏi những tác động của ác quả nhờ 
một hình thức bảo vệ nào đó, nhưng một người khác rất thân thiết với họ 
như cha mẹ, thầy tổ, con cái, tôi tớ, đệ tử, hoặc thí chủ, sẽ phải chịu thay cho 
họ. Lúc đó người ta sẽ nói rằng “Kẻ xấu số ấy đã trở thành nạn nhân của 
nghiệp”. Người tác nghiệp thật sự, người phải chịu trách nhiệm đối với ác 
nghiệp, cũng sẽ cảm thấy thương hại cho kẻ xấu số mặc dù anh ta đã thoát 
được quả báo xấu đo chính ác nghiệp mình làm. Vì thế, chúng ta có thể thấy 
rằng anh ta cũng đâu có hoàn toàn thoát khỏi khô. 


(Theo các nhà chiêm tĩnh, nếu người làm điều ác đang nằm dưới ảnh 
hưởng của chòm sao may mắn của họ, họ sẽ không phải chịu những quả xấu, 
quả này đã được chuyển hướng sang một người nảo đó trong thân quyến, tôi 
tớ hoặc gia đình họ). 


Nghiệp Đông, Quả Dị 


Trên cõi đời này có những người giới hạnh, hiền thiện, song cũng có 
những người độc ác xấu xa. Chúng ta hãy giả sử một người hiền thiện và 
một người xấu ác làm cùng một ác nghiệp nhỏ. Người hiền thiện sẽ không 
đến nỗi phải khổ nhiều vì thiện nghiệp của họ sẽ thủ tiêu ác nghiệp nhỏ nhoï 
ấy. Nhưng đối với người xấu ác, vì không có thiện nghiệp che chở, chắc 
chắn sẽ thọ lãnh trọn vẹn quả báo xấu đó. 


Chắng hạn vào một đêm, con trai của một nhà giàu nọ và một tên nghiện 
ma túy cùng đi rình để bắt trộm gà. Cậu quý tử thực sự đã trộm được con gà 
và tâu thoát nhưng bị chủ nhà bắt được. Thấy cậu ấm, chủ nhà vội thả ra vì y 
không dám buộc tội nó là kẻ trộm, thậm chí y còn phải xin lỗi cậu ta nữa. 
Nhưng tên nghiện ma túy lại bị y buộc tội ăn trộm và bị bỏ tù. 


Ví như bạn bỏ một nhúm muối vào sông Ayeyawady (một con sông ở 
Miền), vị của nước sông vẫn không thay đổi. Cũng vậy, nếu bạn phạm một 
ác nghiệp nhỏ trong khi đã tích lủy được nhiều thiện nghiệp, ác nghiệp nhỏ 
nhoI ây sẻ không, gây ra một quả báo xấu đáng kể nào. Song nếu bạn bỏ 
cũng nhúm muối ấy vào bình nước, nước sẻ trở nên mặn. Cũng vậy, nếu bạn 
chỉ tích tạo được một ít thiện nghiệp, thì một ác nghiệp nhỏ tương xứng sẻ 
triệt tiêu những thiện nghiệp ấy của bạn. 


Thiện nghiệp (#sđla kamma) và bất thiện nghiệp (akusala kamma) có 
thể làm mất tác dụng lẫn nhau. Một ác nghiệp nhỏ không cách nào gây trở 
ngại cho một khối thiện nghiệp lớn được. Song nếu bạn chỉ có một số ít 
thiện nghiệp, thì một ác nghiệp nhỏ cũng khiến cho thiện nghiệp của bạn 
thành vô hiệu lực. Vì thế có thê coi đây là bài học đạo đức cho những người 
người hiền thiện, hãy cô gắng làm nhiều việc thiện và tích lũy thật nhiều 
thiện nghiệp với hết khả năng của mình. 


_Lợi Điểm (Sampatti, diều kiện đây đủ cho sự thành đạt) và Khuyết 
Điểm (Vipati, điều kiện đưa đến sự khiếm khuyết bất hạnh) 


Nếu những điều kiện hay trợ duyên được đầy đủ và sẵn có, thì gọi là 
Sampatti - lợi điểm. Khi những điều kiện hay trợ duyên không đầy đủ, gọi 
là Vipaii - khuyết điểm. Trong vòng tử sinh luân hồi, trải qua vô lượng kiếp 
sông, mỗi người chúng ta đã tạo tác rất nhiều nghiệp, đã tích lũy không biết 
bao nhiêu những xung lực tâm lý hay những tốc hành tâm (/avana-ciffa) sẽ 
cho quả trong tương lai. Những nghiệp này không bao giờ tuyệt diệt và tàn 
lụi mà không cho quả. Nhưng chúng cũng phải chờ cho đến khi những điều 
kiện thích hợp cho sự tiến triển của chúng xuất hiện trong một đời sống 
tương lai nào đó. Có bốn điều kiện cho sự đầy đủ, hay còn gọi là bốn lợi 
điểm (Szmpaiii), và bỗn điều kiện cho sự khiếm khuyế/ hay khuyết điểm 
(Viparfi), đôi với mọi chúng sinh trong vòng tử sinh luân hồi. Trong những 
điều kiện thuận lợi (Sưmpaíii) thiện nghiệp sẻ có cơ hội tạo ra quả thiện. 
Trong khi gặp những điều kiện khiếm khuyết (Vipafi) các bất thiện nghiệp 
lại đóng vai trò chủ đạo để tạo ra những quả báo xấu. 


Bốn lợi điểm - NŸ////1//21718 


1. Gati-sampati- lợi điểm sanh thú: được tái sinh trong một cảnh giới 
tôt. 


2. Upadhi-sampati- lợi điểm sanh y : có những nét khả ái (về hình thể) 
3. Kala-sampatii- lợi điểm thời kỳ: sinh ra trong thời kỳ thích hợp. 


4. Payoga-sampatti- lợi điểm sở hành: có những phương tiện hay công 
cụ, có tri kiên chơn chánh và chuyên cân. 


Bồn khuyết điểm - Vipziii. 

1. Gati-vipatti- khuyết điểm sanh thú: tái sinh trong một khô cảnh. 

2. Upadhi-vipatti- khuyết điểm sanh y: có những nét khó ưa. 

3. Kala-vipatti- khuyết điểm thời kỳ: sinh vào thời kỳ không thích hợp. 


4. Payoga-vipaffi- khuyết điểm sở hành : không có những phương tiện 
hay công cụ, thiêu tri thức và thiêu chuyên cân. 


Lợi Điểm Sanh Thú - Gati Sampatii 


Các cảnh giới cao như cõi người, cõi chư thiên và cối phạm thiên được 
gọi là lợi điểm sanh thú. Được tái sinh vào các cõi nây sẻ có được những cơ 
hội thuận tiện cho thiện nghiệp tạo ra quả đáng mong ước. Cõi người không 
hoàn toàn thoát khỏi khổ, còn trong các cõi chư thiên và phạm thiên có ít sự 
lao nhọc hay khổ hơn. Nhưng chúng sinh của cõi lành sẽ được thọ hưởng 
cuộc sống tốt đẹp với những trần cảnh khả ái. Tái sinh trong một sanh thú 
thuận lợi như vậy, ít ra họ cũng được bảo vệ khỏi ảnh hưởng xấu của những 
ác nghiệp quá khứ. Nói đúng hơn, những nghiệp xấu của quá khứ sẽ không 
có nhiều cơ hội tạo ra quả xấu của chúng. 


Cði người mặc dù không thoát khỏi khổ vẫn được xem là sanh thú thuận 
lợi, vì so với bốn ác đạo ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và Atula), cõi người 
được đầy đủ tiện nghi hơn. Cõi người còn cung cấp cơ hội cho những quả 
của thiện nghiệp kết trái, cơ hội đề tránh những trần cảnh xấu và gặp những 
trần cảnh khả ái. 


Khuyết Điểm Sanh Thú - Gati Vipatfi 


Gafi vipaffi nghĩa là bốn cõi khổ - địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh, và Atula. 
Những chúng sinh trong cõi địa ngục và ngạ quỷ lúc nào cũng phải chịu đau 
khổ và đói khát. Vì thế họ thường xuyên phải phơi mình ra đề thọ lãnh quả 
xấu của những ác nghiệp họ đã làm. Nói chung, đời sống của những chúng 
sinh địa ngục và ngạ quỷ là cơ hội thuận tiện để những ác nghiệp quá khứ 
của họ cho quả bắt thiện. Cõi bàng sanh hay súc sanh không đến nỗi đau khổ 
như hai cõi địa ngục và ngạ quỷ, song phải thường xuyên phơi mưa phơi 
nắng và sống trong nỗi lo sợ bị săn băn và bị các loài dã thú ăn thịt. Những 
cái khổ (dukkha) này cho chúng ta thấy rằng khi có cơ hội thuận tiện cho ác 
nghiệp trỗ quả, những chúng sinh phải chịu đựng đau khổ đến thế nào. Hằng 
ngày những loài sâu bọ phải bị đè bẹp, dẫm đạp bởi con người và xe cộ, dù 
những chúng sinh này có thể đã từng làm nhiều việc thiện trong quá khứ, 
Song những nghiệp này không có cách nào cứu được họ vì họ đang sông 
trong cõi khổ là Gai vipafi (khuyết điểm sanh thú), nơi mà những cơ hội 
được xem là thuận lợi hơn cho ác nghiệp quá khứ của họ trổ quả. 


Lợi Điểm Sanh V - Upadhi-sampadii 


Đối với những chúng sinh có được sanh thú thuận lợi (gafi-sampafii), 
đặc biệt là cõi người, vẫn đề quan trọng là họ cũng phải có được sanh y 
thuận lợi (w„padhi sampatfi), tức phải có những nét đáng ưa hoặc cá tính tốt 
đẹp. Nếu một người có được lợi điểm sanh y, dù cho phải tái sinh trong giai 
cấp thấp hèn hoặc trong gia đình nghèo khó, họ cũng sẽ nhận được sự giúp 
đỡ từ người khác và đạt được thành công trong cuộc đời. Những thiện 
nghiệp quá khứ của họ sẽ có cơ hội cho quả. Thực vậy một dáng vẻ bề ngoài 
khả ái là một tài sản to lớn. Cô thiếu nữ nghèo Samadevĩ kể trên trở thành 
thị nữ của một vị vua cũng là nhờ sanh y thuận lợi của cô ta, hoặc bà Simson 
đã chiếm được trái tìm vua Edward đệ VIII nhờ nhan sắc của mình. 


Nói gì đến con người, một số chúng sinh trong ga# vipzfíi (khuyết điểm 
sanh thú) như những con thú kia còn nhận được sự bảo vệ, thực phẩm và 
chuông trại đàng hoàng nếu chúng xinh đẹp. Chúng ta thấy những con chim 
xinh đẹp, những con chó dễ thương hay những con cá màu sắc sặc sỡ được 
những người giàu có nuôi g1ữ như những con vật cưng trong nhà. Như vậy, 
có diện mạo xinh đẹp và những nét khả ái, tức có Upadhi-sampdtfii, rất là 
quan trọng và lợi ích. 


Khuyết Điểm Sanh Y - Upadhi-Vipatfi 


Những con vật xấu xí, những con thú tật nguyên, v.v... phải chịu cả 
khuyết điểm sanh thú lẫn khuyết điểm sanh y. Không có cơ hội cho những 
thiện nghiệp quá khứ của chúng trổ quả trong những điều kiện như vậy. Con 
người, dù sinh ra trong sanh thú thuận lợi, nhưng nếu xấu xí hoặc dị dạng 
cũng không thể thọ hưởng trọn vẹn những quả báo của thiện nghiệp. Ngay 
cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu cũng vậy, nếu như họ xấu xí cũng 
khó chiêm được tình cảm của người khác. Chăng hạn công chúa Pabhavati, 
rất xinh đẹp, đã từ chối nhìn mặt hoặc nói chuyện với Đức Vua Kusa (tiền 
thân của Đức Phật), kiếp đó rất xấu xí. Sanh y khuyết điểm còn lót đường 
cho nghiệp xấu trổ quả, Vua Kusa xấu xí phải làm việc như một anh đầu 
bếp, một người thợ đồ gốm, và một người đan chiếu để mong chiếm được 
lòng thương cảm và tình yêu của nàng công chúa xinh đẹp. Nếu một Cặp vợ 
chồng mà người vợ hoặc chồng xấu xí, họ sẽ chăng khác gì người. đầy tớ, 
chứ không phải chồng hay vợ gì. Đấy là những bắt lợi của khuyết điểm sanh 


v. 
Lợi Điểm Thời Kỳ - Kñla-sampatii 


Triều đại của các nhà cai trị có uy đức và sáng suốt được gọi là KZia- 
sampdfiíi - lợi điểm thời kỳ. Dưới sự lãnh đạo của những bậc minh quân, biết 
lo lắng cho sự an sinh của người dân, thúc đây cho sự thịnh vượng, sức khoẻ 
và giáo dục của họ, những quả của thiện nghiệp chắc chắn sẽ có cơ hội để 
trổ sanh. Vì thế người dân hưởng được một đời sông an lành, bình yên và 
không phải lo lắng sợ hãi. Thời kỳ như vậy được xem là thời kỳ thuận lợi, 
trong đó những ác nghiệp quá khứ đúng ra có thể đưa đến nghẻo nàn và đói 
kém, cũng sẽ không thể tạo ra quả tức thời được. Mọi hình thức của bất 
thiện (a„¿sa/a) không có cơ hội hoạt động trong thời kỳ củaKäla- 
Sampdfii này. 


Khuyết Điểm Thời Kỳ - Kñla-vipadii 


Sự cai trị của các nhà lãnh đạo độc ác, bất tài được gọi lả khuyết điểm 
thời kỳ. Những thời kỳ chiến tranh và bạo loạn khắp nơi cũng là khuyết 
điểm thời kỳ. Vào những thời kỳ đen tôi như vậy, bất thiện nghiệp sẽ có cơ 
hội để trổ quả xấu. Vì thế người dân phải chịu cảnh nghèo đói lầm than. 
Ngay cả những người có đầy đủ thiện nghiệp cũng không thể thọ hưởng 
những quả lành của họ trong những thời kỳ xấu xa này. Con người sông 
trong tai ương, người bệnh phải chết vì thiếu thuốc men. Đó là những điều 
tai ác của khuyết điểm thời kỳ. 


Lợi Điểm Sở Hành - Payoga-sampatti 


Payoga-sampatii - lợi điểm sở hành là kết quả phối hợp của chú niệm 
(sai), tinh tấn (viiya) và trí (ñãna). Ở đây trí có nghĩa là tri kiến vô hại cũng 
như thiện tầm (v/íakka) vậy. Sự thận trọng, nỗ lực, tỉnh táo, tuệ giác, trí tuệ, 
và chú niệm đều có nghĩa là lợi điểm sở hành. Trong các cõi chư thiên và 
phạm thiên, lợi điểm sở hành không mấy quan trọng. Nhưng trong cõi nhân 
loại này nó được xem là quan trọng bậc nhất. 


Con người không có những bất thiện nghiệp cực trọng đến độ phải đem 
lại hậu quả tức thời. Sức mạnh của nghiệp quá khứ còn tùy thuộc vào có hay 
không có lợi điêm sở hành này đê cho ra những quả báo dựa trên mức độ 
của nó. 


Nói tóm lại, hạnh phúc của chúng ta không chỉ cậy vào thiện nghiệp quá 
khứ, mà cũng còn tùy thuộc vào những nỗ lực chúng ta vận dụng trong kiếp 
hiện tại. Lợi điểm sở hành sẽ hướng những thiện nghiệp quá khứ của chúng 
ta chảy theo đúng hướng. Tất nhiên một số thiện nghiệp chúng ta đã làm 
trong quá khứ sẽ tạo ra những quả lành trong hiện tại, chắng hạn như trúng 
số độc đắc hoặc đào được một hũ vàng. Nhưng những sự kiện như vậy rất là 
hiếm hoi. Trong công việc thương mại, quả của thiện nghiệp quá khứ chỉ 
giải thích một phần tư sự thành công đã đạt được, ba phần tư còn lại là do lợi 
điểm sở hành trong đời này. 


Lợi Điểm Sở Hành Có Thể Ngăn Được Bắt Thiện Nghiệp 


Akusala-kamma (bất thiện nghiệp) có thể chia thành hai cấp độ: (1) 
Nghiệp mãnh liệt hay trọng nghiệp, (2) Nghiệp yếu hay khinh tiểu nghiệp. 
Lợi điểm sở hànhPayoga- ¬sampaííi không thể ngăn được những quả xâu của 
bất thiện nghiệp thuộc loại thứ nhất. Nó chỉ có thể làm giảm nhẹ tai họa đến 
một mức độ nào đó. Chắng hạn, đức vua A-xà-thế (Ajatasattu) đã giết cha 
mình. Do tội ác tày trời này ông chắc chắn phải chịu khổ trong địa ngục Atỳ. 
Lợi điểm sở hành của ông dù mạnh mẽ cũng không thể cứu được ông. Tuy 
nhiên, do sự ăn năn và lòng quy kính của ông đối với Đức Phật, ông chỉ tái 
sinh vào địa ngục đột khởi (Ussađa Niraya), một địa ngục nhỏ hơn Atỳ địa 
ngục và phải thọ khổ ít hơn so với món nợ của ông. Như vậy ngay cả nghiệp 
bất thiện cực trọng (Garw Akusalakamma) cũng có thể được giảm khinh nhờ 
lợi điểm sở hành đầy đủ. 


Do đó, nếu những ác nghiệp của bạn không quá xấu như ác nghiệp của 
vua A-xà-thế, bạn có thể làm giảm nhẹ hay ngăn được quả xấu của chúng. 


Nếu bạn đã tạo những ác nghiệp như mắng chửi thây tổ, tỏ lòng bất kính đối 
với cha mẹ và các bậc lớn tuổi, vu cáo các bậc giới đức, bạn có thể ngăn 
những hậu quả xấu ác không cho xảy đến nhờ thực hành chánh niệm và thực 
lòng ăn năn hối lỗi. Bạn cũng có thể triệt tiêu những hậu quả xấu ác đó bằng 
cách phủ phục sám hối trước họ, hoặc nếu họ đã chết, thì cũng làm như vậy 
trước mộ của họ. Nói chung, lợi điểm sở hành - Payoga sampafii sẽ ngăn 
được ác quả sắp xảy đến. 


Lợi Điểm Sở Hành Đem Lại Sự Thành Đạt 


Những người không có đức tin nơi Tam Bảo (7?zafana) cũng đã tích tạo 
được những phước báu vì chắc chắn trong những kiếp quá khứ, họ đã làm 
được những việc thiện. Tài năng của họ, sự chịu khó và chuyên cần của họ 
thật rất đáng khen ngợi. Ngoài hạnh phúc cá nhân, họ còn vận dụng những 
nỗ lực lớn để bảo vệ xứ sở của họ bằng những phương tiện khoa học kỹ 
thuật cao. Không ai có thể phủ nhận rằng những nỗ lực này đã đem lại sự 
phôn vinh và sự phát triển xã hội (mặc dù có số Phật tử chỉ trích những cố 
găng của họ là bất thiện). 


Chúng ta thấy có những người nước ngoài đến đất nước chúng ta để tìm 
kiếm sự giàu sang và thịnh vượng. Họ rất thận trọng, chịu khó, thông minh 
và tài giỏi. Tài năng của họ vượt xa chúng ta rất nhiều. Với khả năng nhìn xa 
thấy trước, họ chọn những địa điểm (pzfiripa-desa) thích hợp để kinh doanh 
vì họ có kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi. Với sở thành thuận lợi như vậy, 
thiện nghiệp quá khứ của họ có cơ hội tốt để cho quả, vì thế họ trở nên giàu 
có rất nhanh là tự nhiên. Nếu người Phật tử chúng ta, những công dân của 
đất nước Miễn Điện này cũng chuyên cần và nỗ lực, chắc chăn cũng sẽ đạt 
được những thành công và tiến bộ như họ. Mọi người chúng ta nên tìm kiếm 
kiến thức và học hỏi kinh nghiệm, kết hợp với sở hành thuận lợi cho sự phát 
triển của đất nước chúng ta. 


Sức Khoẻ Có Được Nhờ Sở Hành Thuận Lợi 


Con người sinh ra trong cuộc đời này có được thiện nghiệp (kwusala 
kamma) thì sức khoẻ tốt, còn nhiều bất thiện nghiệp thì sức khoẻ kém. Tuân 
thủ theo những khuôn phép về sức khoẻ, giữ vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ đầy 
đủ, chăm sóc y tế tốt, v.v... chung quy là sở hành thuận lợi đưa đến sức 
khoẻ tốt. Với những người có lợi điểm sở hành như vậy, thiện nghiệp quá 
khứ của họ chăng những có tác dụng mà còn làm tăng thêm sức khoẻ cho họ 


nữa. Vì vậy lợi điểm sở hành là yếu tố chính giúp cho thiện nghiệp trổ quả 
lành. 


Ngoài ra nhờ lợi điểm sở hành mà người ta còn có thê thu thập tri kiến, 
có được vợ hay chồng xứng đáng, thân cận các bậc thày tài đức và bạn lành, 
được giàu sang, và có địa vị xã hội. Lợi điểm sở hành cũng hỗ trợ cho việc 
hoản thành các pháp Ba-la-mật (Parzmis) lót đường đi đến Niết-bàn. Trong 
các thành tô của lợi điểm sở hành, trước nhất phải kể đến tri kiến hay kiến 
thức, thứ hai là chánh niệm, và thứ ba là chuyên cần trong tất cả những việc 
chúng ta làm. 


Khuyết Điểm Sở Hành - Payoga Vipatti 


Lơ đãng, lười biếng, thiếu kiến thức, hay quên, ghen ghét, đỗ ky, nóng 
tính, huênh hoang tự đắc, v.v... tựu chung là khuyết điển sở hành. Những 
khuyết điểm ấy ngăn cản sự thành công và thịnh vượng của chúng ta. Trong 
dòng tương tục của các chúng sinh, những bắt thiện nghiệp nghiêm trọng đủ 
để cho quả thì đã cho quả rồi, mặc dù không phải ai cũng có những nghiệp 
nghiêm trọng ẤY. Tuy nhiên, những ác nghiệp nhỏ hơn lúc nào cũng có mặt 
trong mọi người và đang chờ trổ quả khi có payoga vipatti - khuyết điểm sở 
hành xảy ra. 


Chẳng hạn con cháu các gia đình hiền lương, sống tốt đẹp nhờ có giáo 
dục, biết nuôi mạng chân chánh, giữ ngũ giới. Những hành nghiệp thiện này 
sẽ ngăn những ác nghiệp quá khứ không cho trổ quả. Ngược lại, nếu con 
cháu họ lười biếng, hành theo tà mạng và phá giới, là chúng đang phát triển 
khuyết điểm sở hành. Điều này dĩ nhiên cũng đang mời những ác nghiệp quá 
khứ đến để cho quả. 


Tóm lại, ngoài những cực thiện nghiệp và cực ác nghiệp ra, các thường 
nghiệp khác bắt luận là gì, tuỳ thuộc vào lợi điểm sở hành và khuyết điểm sở 
hành này mà có thể hoặc không thể trổ quả. Đối với những người biết trau 
dôi lợi điểm sở hành, chỉ có thiện nghiệp thường xuyên xảy ra, còn bất thiện 
nghiệp sẽ không có cơ hội cho quả. Ngược lại, đối với những người có nhiều 
khuyết điểm sở hành, quả của thiện nghiệp không có chỗ đứng, chỉ có quả 
của bất thiện nghiệp thịnh hành mà thôi. Những người mà cuộc sông của họ 
bị bất thiện nghiệp làm hư hoại do khuyết điểm sở hành thắng thế không 
phải là hiếm. Chúng ta có thể thấy họ ở khắp mọi nơi. 


Chúng ta có thể cải đổi được không ? 


Trong sô bôn khuyết đim kê trên, một sô chúng ta có thê sửa chữa được, 
sô khác thì không. 


Về nơi chốn thọ sanh ta không làm gì được để thay đổi. Điều này có 
nghĩa khuyết điểm sanh thú (gai-vipafi) không thê sửa đổi được. Song một 
số điều kiện khiếm khuyết của chúng ta có thể cải thiện hoặc sửa chữa. 
Chắng hạn, nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, bạn có thể chuyển 
đến nơi thuận lợi hơn. Chúng ta thấy rất nhiều người nước ngoài đến nước ta 
tìm cơ hội làm giàu. Những người ở vùng thượng Miến cũng có khuynh 
hướng tìm về phương Nam, đến vùng hạ Miến với cùng mục đích trên. Các 
học giả học thức giờ thì tìm đến những vùng có nên giáo dục tốt hơn. Tất 
nhiên, bạn cũng cần có vài khả năng cơ bản nào đó như thông minh, cần cù 
mới mong thành công ở những nơi khác. Không có những khả năng cơ bản 
này có đi đâu cũng vô ích mà thôi. 


Trường hợp của lợi điểm sanh y và khuyết điểm sanh y cũng thế, vẻ bề 
ngoài của thân thể hay diện mạo bẩm sinh thì không thể nào thay đổi được. 
Nhưng bạn có thể cải thiện dáng vẻ bề ngoài bằng cách ăn mặc y phục cho 
phù hợp. Về điểm này, khi sử dụng những loại y phục thời trang cần lưu ý 
sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, đừng để trở thành lố bịch! Các bà 
mẹ bằng nhiều cách có thể cải thiện cầu trúc xương của em bé, và sửa những 
dị tật nhỏ của chúng. Ngay cả một số nét xấu xí trên khuôn mặt hoặc mất 
cân đối ở chân tay cũng có thể được cải thiện bằng cách chăm sóc khéo léo 
và các phương tiện thích hợp. Sức khoẻ của em bé có thể được duy trì tốt 
nhờ dinh dưỡng đúng cách. Sự ngu dốt và bất cần của bà mẹ có thê gây ra 
những dị tật nhỏ cũng như tình trạng sức khoẻ xấu cho trẻ sơ sinh. Tóm lại, 
thiếu lợi điểm sở hành là đã dọn chỗ cho bất thiện nghiệp đến cho quả. Lợi 
điểm sở hành bao gồm: tri kiến, trí thông minh, và tinh tấn chính đáng. Sự 
kết hợp của ba yếu tố này có thể sửa chữa được một số khuyết tật. 


Đối với khuyết điểm thời kỳ người ta cũng không thể làm được gì nhiều 
để thay đôi những điều kiện hiện tại. Chỉ các nhà cai trị mới có khả năng làm 
điều đó. Tuy nhiên, ngoại trừ thời kỳ loạn lạc toàn cầu, còn thì con người 
vẫn có thê chuyền đến những xứ khác, nơi có các bậc lãnh đạo tài đức hơn. 
Các nhà lãnh đạo địa phương như những vị đứng đầu một ngôi làng, một 
cộng đồng, và các vị trụ trì (chùa chiên, tu viện) trong chừng mực nào đó có 
thể cải thiện những điều kiện trong khu vực của họ. 


Đến đây, hắn bạn đã hiểu rõ ba điều kiện khiếm khuyết của sanh thú 
(gari), sanh y (upadhi) và thời kỳ (ka14), có thê cải thiện và sửa chữa được ở 
một mức độ nào đó rôi. 


Dễ sửa đổi nhất là sở hành - payosa. Nếu bạn chây lười bạn có thể tự cải 
đổi mình cho được chuyên cần hơn. Nếu bạn hay quên, hãy cố gắng khép 
mình vào nếp sống chánh niệm. Nếu bạn nóng tính, bạn có thể hành pháp 
nhẫn nại đề trở thành người trầm tĩnh. Nếu bạn kiêu căng tự phụ, bạn có thể 
tự cảnh tỉnh mình không nên làm thế. Nếu bạn thiếu kiến thức, bạn có thể 
tìm học nơi các bậc trí tuệ. Trong một thời gian ngăn chắc chắn bạn sẽ tích 
luỹ được một số vốn kiến thức và trí tuệ. Những ai luôn cô gắng cải đối bản 
thân, sửa chữa những lỗi lầm và khuyết điểm, sẽ đạt được lợi ích không chỉ 
trong đời hiện tại mà còn cả trong vô lượng kiếp tương lai, tức ngày nào còn 
trong vòng luôn hồi này. 


Không Phải Luôn Luôn Do Nghiệp 


Thế giới này Có bốn tôn giáo lớn: Ấn giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, 
và Hồi giáo. Ấn giáo và Phật giáo tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Thiên 
chúa giáo và Hồi giáo tin vào Đắng Sáng Tạo của vũ trụ. Ở đây tôi sẽ không 
bàn chi tiết đến Tạo Hoá kiến đó, vì bất kỳ ai đọc cuỗn sách này sẽ dễ dàng 
nhận ra niềm tin ấy là sai lầm rồi. Tuy nhiên, những ai tin rằng chỉ duy nhất 
nghiệp quá khứ và quả của nó quyết định số phận của một chúng sinh thì 
cũng kế như đang chấp nhận tà kiến gọi là Tiền định kiến - 
Pubbetahetaufthi. Sở đĩ gọi đây là tà kiễn vì nó công bỗ rằng mọi quả tốt 
hoặc xấu mà các hữu tình cảm thọ trong đời này chỉ là kết quả của những 
thiện nghiệp hoặc ác nghiệp họ đã làm trong những kiếp quá khứ mà thôi. 


Do đó, những người Phật tử tin rằng chỉ một mình nghiệp quá khứ quyết 
định cuộc sống hiện tại là đã phạm vào Tiền định kiến. Hãy ghi nhớ bốn lợi 
điểm và bốn khuyết điểm này, bạn có thể khẳng định rằng những quả của 
thiện nghiệp và ác nghiệp lúc nào cũng đang đuôi theo bạn. Nhưng quả của 
ác nghiệp chỉ có thể trổ sanh khi những điều kiện khuyết điểm thịnh hành. 
Và quả của thiện nghiệp cũng chỉ đến khi những điều kiện thuận lợi bao 
quanh. Đây là niềm tin đúng đăn hay chánh kiến. 


Cho dù bạn đã tạo những nghiệp xấu trong quá khứ, song nếu bạn 
chuyên cần tu tập các lợi điểm sở hành (ở đây là tri kiến, chánh niệm và tỉnh 
tấn), ác nghiệp ấy sẽ không cho quả được. Nếu như trong đời này, bạn nỗ 
lực hoàn thiện các pháp Balamật như bố thí, trì giới, v.v... bạn sẽ tái sinh 


vào một cảnh giới cao hơn. Nếu bạn cứ tiếp tục trau dôi lợi điểm sở hành 
trong mỗi kiếp sống, bạn sẽ mãi mãi hưởng được sanh thú thuận lợi, và bất 
thiện nghiệp của bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội để làm hại bạn cho 
đến khi bạn chứng đắc Niết Bàn. Vì thế, không cần phải lo lắng đến những 
nghiệp quá khứ, cái mà bạn vốn không thể thấy hay nhớ lại được. Hãy cố 
găng thành đạt một cách chân chánh trong cuộc đời này - cải đổi bản thân và 
phát triển lợi điểm sở hành đến mức cao nhất để bạn có thể vút lên ngày 
càng cao hơn trong vòng luân hồi cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. 


-—-o00--- 
CHƯƠNG VI : MƯỜI PHƯỚC NGHIỆP SỰ (Puññakiriyä - Vatthus) 


Từ Puñña hay phước là cái làm cho tâm trong sạch, cái đó thực sự có 
nghĩa là thiện nghiệp. Kirya hay sở tác là cái phải được làm. Vatthu có 
nghĩa là nên tảng hay căn bản cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Như vậy 
những hành động nào xác định phải được làm vì chúng là căn bản cho sự 
thịnh vượng và hạnh phúc (mangaia - phúc lành) thì được gọi là “phước 
nghiệp sự” (Puññakiriyavatthu). 


Có mười phước nghiệp sự là: 


. Bố thí (Dãna) 

. Trì giới (S12) 

. Tu thiền (Bhãvanä) 

. Cung kính (1pacãyana) 

Phục vụ (ƒeyyãvacca) 

. Hồi hướng công đức (Pa#idãna) 

. Tuỳ hỷ công đức (Paftãänumodana) 

. Thính pháp (Dhammassavana) 

. Thuyết pháp (Dhammadesan3) 

0. Tri kiến chân chánh (Difth†uhamma) 


— \AO Gœ ~I O B0 Bọ — 


1. BÓ THÍ (Dãna) 


Bồ thí là cho ra hay cho theo lối làm ơn để tạo phước. Có hai loại bồ t hí, 
đó là (1) cefana-dana (tư-thí hay chủ định thí), và (2) vau dang (vật thí). 
Dâng cúng hay hiến tặng phẩm vật, y phục, chùa chiên, v.v... được xếp vào 
loại vật thí, trong khi thiện ý trong những hành động bồ thí này được gọi là 
tư thí hay chủ định thí. Chínhcefana này tạo ra những quả lợi ích trong đời 
này và trong những đời sau, chứ không phải những vật đem ra hiến cúng. 


Thái độ tâm lý phóng chiếu trên những vật cúng dường nảy tạo thành những 
quả lành trong tương lai. Nêu việc cúng dường là thiện và cao quý, thì tư 
hay cefana cũng vậy. 


Giải thích thêm 


Nếu trong khi cúng dường vật thực (thức ăn đặt vào bát) đến tăng 
(sangha), đôi tượng nhận thức của thí chủ là vật thực họ dâng cúng và Tăng 
là người họ đang dâng cúng, thì một dòng liên tục của tư (ceứanä) sẽ xuất 
hiện không ngừng trong tâm thức của họ. 


Chủ ý hay cefanäa ấy cứ nối nhau sanh và diệt rất nhanh nhưng không 
biến mắt hoàn toàn. Những năng lực do cefznã tạo ra nằm ngầm (trong tâm 
thức) để sau đó sẽ cho những quả báo tương xứng, (về nghiệp lực ngủ ngầm 
trong dòng tương tục tâm-thân hay danh-sắc, xem lại phần nói về Nghiệp). 
Cứ tính răng có hơn một tỷ đơn vị (sát-na) tâm sanh và diệt trong một cái 
búng tay, ta có thể hình dung ra cường độ xuất hiện của cefanä lớn biết bao 
nhiêu trong suốt một buổi lễ đặt bát cho chư tăng kéo dài hai, ba tiếng đồng 
hô. 


* Vật thí và người thọ nhận thúc đây Cetanã thêm mạnh mẽ. 


Mặc dù những vật cúng dường như vật thực để bát và người thọ nhận vật 
thực ấy không thể đi theo thí chủ sang đời sau và mang lại lợi ích, song 
chúng chắc chăn sẽ giúp đề thúc đây một cefanä - tư tâm sở - nhạy bén hơn 
trong tâm thí chủ. Chắng hạn, cúng dường vật thực được sửa soạn đặc biệt 
đến chư tăng sẽ khơi dậy mộtce/anã hay chủ ý mãnh liệt, trong khi cúng 
dường vật thực bình thường chỉ khởi lên một ceanã yếu ớt. Lại nữa, bố thí 
đến người thọ nhận xứng đáng tạo ra cefanä mạnh mẽ trong khi bố thí đến 
người thọ nhận tầm thường chỉ gợi lên một ceznã yêu ớt. Theo cách này, 
vật cúng dường hay vật thí và người thọ thí có thê thúc đây một chủ ý - 
cefanäã mạnh mẽ trong tâm của người bồ thí. 


* Số lượng vật thí khác nhau cho quả khác nhau 


Công sức bỏ ra để thực hiện việc cúng dường hay bố thí với những số 
lượng vật phẩm khác nhau có thể cho ra những quả khác nhau. Vì những nỗ 
lực nhiệt thành trong việc tìm kiếm một số lượng lớn vật thí sẽ làm phát sinh 
một chủ ý hay cefanamanh mẽ. Trong khi tìm kiếm chỉ một số lượng nhỏ vật 
thí đương nhiên sẽ đòi hỏi ít nỗ lực hơn và cefanã tương ứng sẽ ít hơn. Lại 
nữa, trong việc chuẩn bị cho một số lượng lớn vật thí, tư tiền (oubba-cetanä) 


hay chủ định trước lúc bố thí vì thế sẽ to lớn vô cùng. Do đó, nếu đem so 
sánh các ceíana hay chủ ý trong việc bố thí với số lượng lớn và sỐ lượng 
nhỏ, thì hiển nhiên rằng ccfana trong việc bố thí với số lượng lớn sẽ nhiều 
hơn. Như vậy, bồ thí với số lượng lớn và nhỏ sẽ cho quả báo khác nhau là do 
thời gian (tồn tại) của cefanã trong mỗi trường hợp. 


Nếu như cuộc bố thí được thực hiện một cách rộng rãi vào hào phóng 
thì cefanäcũng sẽ rộng rãi và hào phóng như vậy. Trong thời gian bồ thí, tư 
hiện (muneca-cetanä) hay chủ ý trong khi bố thí cũng sẽ tương xứng với cuộc 
bồ thí đó. Sau khi cuộc bố thí đã làm xong, tư hậu (apara-cefanä) hay chủ ý 
sau khi bố thí cũng sẽ có cùng mức độ kê trên bất cứ khi nào bạn nghĩ đến 
cuộc bồ thí này. Những trạng thái tâm như vậy xảy ra rất thường trong cuộc 
đời chúng ta. 


* Bồ thí hào phóng nhưng cetanä (chủ ý) sơ sài 


Một số thí chủ cúng dường vật thực, nhà cửa, y áo chỉ có tính cách nghĩ 
thức hoặc qua loa chiếu lệ. Nếu làm như vậy, mặc dù của bố thí có thể là hào 
phóng và rộng rãi, song cefana hay tâm tư của họ lại không tương xứng với 
nó; họ không cảm thấy hoan hỷ vì thiện nghiệp đã được làm với chủ ý ít ỏi. 
Do đó, chỉ số lượng hay chất lượng của vật thí thôi thì cũng không thể quyết 
định tính chất hào phóng của người bố thí được. Khi vua Dutthagãmani 
Abhaya sắp lâm chung, ngài không cảm thấy hoan hỷ nhiều trong phước sự 
xây dựng ngôi Đại tháp Mahãcetiya của mình, mà lại cảm thấy vô cùng sung 
sướng khi nhớ lại việc phước nhỏ nhoi của việc cúng dường bữa ăn đến một 
vị Sư (là Bậc Alahán) ở trong rừng (xem lại tích chuyện này ở trang 246). 
Do ce/anäa mãnh liệt ây Ngài được tái sinh lên Cung Trời Đầu suất (Tusita). 
Bởi thế, hãy nhớ rằng chỉ có cefanã (chủ ý) mới quyết định số phận của bạn, 
không phải số lượng hay giá trị của những món quà bạn đã dâng 
tặng. Cefana hay chủ ý được xem là quan trọng hơn sự hào phóng của 
bạn trong cuộc bố thí. 


* Bồ thí cũng giống như gieo hạt giống 


Người nhận là thửa ruộng; người thí là nông gia; vật thí tựa hạt gieo; lợi 
ích trong tương lai là quả. 


Trong Ngạ Quỷ sự - PeiZ Vaữhu, một tác phẩm kinh điển Päli có nói, 
“Người thọ nhận của bô thí cũng giông như mảnh đât; thí chủ là người làm 
ruộng; của cúng dường hay bồ thí là hạt giống đem gieo. Những lợi ích tích 


chứa lại sau đó trong suốt kiêp luân hồi là hoa trải sanh ra từ những cây 
đó.” 


Ở đây, có thể mô tả chỉ tiết hơn như thế này. 


Trong nông nghiệp, loại đất tốt hoặc xấu sẽ quyết định năng suất hay hoa 
lợi của vụ mùa. Tương tự, đức chánh trực và cao quý của người thọ nhận sẽ 
quyết định tính chât của quả báo. 


Ví như sinh lực của hạt giống đem gieo sẽ quyết định sự phát triển và 
năng suất của cây như thế nào; ở đây sự thanh tịnh của vật cúng, quả tặng, 
những vật ấy có kiếm được bằng chánh mạng hay không, và số lượng của nó 
sẽ quyết định tính chất của quả báo như vậy. 


Ví như người nông dân phải chuẩn bị cày bừa thửa đất của họ đúng cách 
trước khi đem gieo hạt giống để bảo đảm có được một vụ mùa đạt năng suất. 
Người bồ thí cũng phải có tư tiền (øubba-cetana) hay chủ ý trước khi bố thí 
như vậy. Kết quả sẽ tuỳ thuộc vào sức mãnh liệt của tư tiền này của họ. 


Người nông dân cần phải làm cỏ và tưới nước thửa đất của họ; chỉ khi đó 
cây cối mới phát triển. Cũng theo cách đó, người bố thí cần phải thường 
xuyên nhớ lại việc làm phước của mình và cảm thấy thoả thích đối với 
phước sự ấy. Tư hậu (apara-cetanä) hay chủ ý sau khi bố thí này của thí chủ 
sẽ quyết định tính chất của quả báo. 


Nếu người nông dân, do thiếu hiểu biết, làm hư hoại mầm non và cây 
giống đã trồng, họ sẽ không thể nào hưởng được thành quả lao động của 
mình. Tương tự như vậy, nếu người bố thí cảm thấy hồi tiếc sau khi đã làm, 
nghĩ rằng lẽ ra ta không nên bồ thí, họ sẽ không thọ hưởng được thiện quả 
do tư hậu (apara-cefanä) yếu ớt này của họ. 


Mặc dù đất và hạt giống đều ở trong tình trạng tốt, việc gieo trồng cũng 
phải được làm đúng mùa tiết, đúng thời vụ để có thể gặt được một vụ mùa 
chắc chắn. Cũng thế, bạn nên bố thí đến người thiếu thôn, đúng thời và đúng 
chỗ, bố thí như vậy chắc chắn sẽ đem lại những kết quả tốt nhất. 


Trên đây là những bài học và hướng dẫn có giá trị liên quan đến việc bố 
thí (đãna) rút ra từ “Ngạ Quỷ sự” (Peãä va#hu). Vì thế, trong việc bố thí, 
chọn lựa đúng người thọ nhận, đúng thời gian và nơi chốn rất quan trọng. Bồ 
thí phải được làm với một cái tâm tràn đầy hoan hỷ và thiện ý. Hơn nữa, bạn 
cũng không nên bồ thí với quan niệm được giàu sang, vì một mong ước như 


vậy luôn đi kèm với tham ái. Chủ ý hay tư của bạn cần phải được trong sạch 
đên mức có thê. 


* Người thọ nhận cũng quyết định tính chất của quả 


Trong Ngạ Quỷ sự nói rằng người thọ nhận của bố thí tựa như thửa 
ruộng mà hạt giông được gieo. Đất trồng trọt nói chung có ba hạng: rất phì 
nhiêu, không tốt lắm, và xấu. Người thọ nhận cũng thế, có ba hạng khác 
nhau. Ví như đất không cỏ sẽ cho năng suất cao như thế nào, người thọ nhận 
nếu không có tham, sân, sĩ cũng thế, thí chủ sẽ hưởng được nhiều lợi ích 
hơn. Ví như một cánh đồng được bón phân đầy đủ và làm cho thật phì nhiêu 
chắc chắn sẽ đem lại một vụ mùa bội thu thế nào, thì những quả lành cũng sẽ 
dồn vảo cho thí chủ như vậy khi người thọ nhận là người có giới đức và trí 
tuệ. 


* Bồ thí có ý định dâng đến Tăng (saäghika-dãna) 


Sanghika dana là một từ PälI có nghĩa cúng dường vật thực và các vật 
dụng (tứ vật dụng) khác đến Sz#gha hay Tăng chúng (những vị đệ tử Phật 
nói chung). Giả sử bạn tặng một số tiền cho một hội đoàn nào đó; tất cả mọi 
thành viên, giàu hay nghèo của hội đoàn, đều có quyền đối với số tiền đó. 
Tương tự, nêu bạn cúng dường một bát vật thực hay một bộ Y (casa) đến 
Tăng (sangha), thì mọi người trong Tăng đều có quyền đối với những vật 
cúng dường đó. Bạn không cần phải đi khắp thế gian để cúng dường đến 
Tăng. Tóm lại, hành động dâng cúng đến bất cứ vị Sư nào thuộc Tăng 
(sansha) nói chung sẽ tự động có ý nghĩa là Tăng thí (sanghika-dana). Mọi 
thành viên trong Tăng đều có quyền đối với những vật cúng dường ấy. 


* Làm thê nào đề phóng chiêu thiện ý của mình 


Trong việc cúng dường đến Tăng (Tăng thí), tâm của thí chủ phải hướng 
đến Tăng nói chung. Mặc dù bạn đọc thành lời “Sanghassa demi: con xin 
cúng đường đến Tăng” song nếu trong tâm bạn nghĩ đến một vị sư đặc biệt 
nào hay một ngôi Chùa đặc biệt nào, thời bồ thí của bạn không còn là tăng 
thí (saighika dãna) nữa. Cúng dường vật thực đến bất kỳ vị Sư nào đi khất 
thực hàng ngày, hay cúng đến một vị Sư nào đó do tăng chỉ định, chỉ có thể 
được xệp vảo tăng thí thực sự khi tâm người thí chủ thực lòng hướng đến 
toàn thể Tăng chúng. 


* Thái độ tâm lý trong khi cúng dường 


Người Phật tử đức hạnh có niềm tin lớn nơi đức Phật, mong muốn những 
lời dạy của Ngài được trường tồn và sự kế thừa liên tục của chư Tăng, 
những người hiền thiện đang làm bồn phận duy trì sự thịnh vượng và thuần 
khiết của Giáo Pháp, nên hộ trì cho Tăng bằng cách thường xuyên cúng 
dường vật thực đến chư Sư. Tuy nhiên, để thành tựu Tăng thí khi chuẩn bị 
vật cúng dường, người Phật tử phải gạt bỏ bất kỳ sự dính mắc nào như, “Đây 
là Thầy (sayadaw) ta; đây là vị Sư ta quý mên”. Thay vào đó, tâm phải 
hướng đến toàn thể Tăng khi cúng dường, đồng thời nói lời: "Sanghassa 
demi, sahghassa đemi: con xin cúng dường vật thực này đến tăng. Con xin 
cúng dường vật thực này đến Tăng”. Khi bố thí được thực hiện hàng ngày 
với thái độ như vậy, nó mới trở thành Tăng thí (sanghika-đana) đích thực. 


* Bữa ăn mời thỉnh cũng có thể trở thành Tăng thí 


Đến một ngôi Chùa gần nhất, người Phật tử tác bạch trước vị Sư có trách 
nhiệm ở đó, bằng cách nói, “Bạch Ngài con xin được cúng dường vật thực 
tại nhà ngày mai lúc 6 giờ sáng. Xin Ngài từ bi sắp xếp cho con một vị Sư 
(hoặc hai, ba vị Sư tuỳ từng trường hợp) đến dự bữa ăn”. (Khi tác bạch, thí 
chủ không nên đề cập “kể cả Ngài” hoặc “kể cả vị Sư Trưởng” vào đó). 


Và trong lúc chuẩn bị cho bữa cơm cúng dường ngày mai, tâm thí chủ 
nên hướng đến toản thể Tăng, chứ không đến một vị Sư hay ngôi Chùa đặc 
biệt nào, đồng thời lập đi lập lại câu “sa»øøhassa đem (con xin cúng dường 
vật thực này đến Tăng). 


Sáng hôm sau, khi vị sư đến thọ thực, thí chủ không nên cảm thấy thất 
vọng nếu đó là vị nhỏ hạ hoặc ở địa vị thấp. Thí chủ phải tự nhắc mình, 
“Cúng dường này không phải đặc biệt làm cho vị ấy, nó được tác ý dâng đến 
toàn thể Tăng mà” và thực hiện việc cúng dường với lòng tôn kính và nhiệt 
thành thực sự. 


Nếu vị Sư đến thọ thực lại chính là vị Sư Trưởng, thí chủ cũng không 
nên cảm thấy mừng quá; và nên tự nhắc mình răng “Cúng dường này không 
phải được làm đến vị sư trưởng mà đến toàn thể tăng trong đó vị ây chỉ là 
một thành viên.” Như vậy, nêu bạn có thể hướng tâm đến toàn thể Tăng, thời 
cúng dường đến một vị sư do Tăng chỉ định cũng được kể là Tăng thí 
(sanghika-dana). 


* Thiện ý của một người thí chủ 


Xưa có một vị sư giới hạnh bê bối, bị hầu hết các Phật tử và thí chủ 
không ưa, được tăng chỉ định thay mặt cho tăng đi dự Trai Tăng. Song người 
thí chủ không cảm thấy thất vọng; sau khi đã hướng tâm mình đến Tăng nói 
chung, ông cúng dường vật thực và các vật dụng khác đến vị Sư này một 
cách kính trọng. Ông đối xử với vị ác Sư như thê chính y là Đức Phật vậy, 
nghĩa là rửa chân khi y đến, mời y ngồi trên chỗ có ướp nước hoa thơm ngát 
và bên trên có lọng che hắn hoi. Vì tâm ông luôn hướng đến Tăng, nên cuộc 
thí của ông có đủ điều kiện như một Tăng thí (saighassa-đdãna) cao quý, 
mặc dù người thọ nhận là một ác sư. 


Chúng ta hãy xem tiếp. Đề ý thấy thái độ tôn kính của vị thí chủ này 
dành cho mình, vị Tỳ khưu xấu tưởng đã tìm cho mình một người hộ độ 
nhiệt thành rồi. Chiều hôm ấy, vị Sư cần sửa chữa lại một ít đồ đạc trong 
chùa, vì thế ông đến nhà người thí chủ để mượn cái cuốc. Lần này, người thí 
chủ đối với ông không còn kính trọng nữa. Anh ta dùng chân hất cái cuốc và 
nói một cách khiếm nhã, “Này!” 


Những người hàng xóm hỏi anh về hai thái độ cư xử khác nhau mà anh 
dành cho vị ấy. Anh trả lời rằng buổi sáng lòng tôn kính của anh được 
hướng đến tăng chứ không phải đến một vị Sư cá biệt nào cả. Còn về thái độ 
thô lỗ của anh vào buổi chiều, anh bảo, là dành cho vị ác Sư, như một cá 
nhân, không đáng đảnh lễ hay tôn kính mà thôi. Bài học rút ra ở đây là, khi 
thực hiện việc cúng dường, bạn nên phóng chiếu tâm mình trên toàn thể 
Tăng nhờ thế bồ thí của bạn mới được kề là Tăng thí. 


* Quả báo khác nhau tuỳ theo Tăng thí 


Mặc dù bạn cúng dường đến một, hai hoặc nhiều vị Tỳ Khưu (Bh¡ikkhus), 
song nếu bạn chọn họ theo cách cá nhân thời bố thí của bạn trở thành cá 
nhân thí "puggsalika dãna. Khi làm như vậy, dù cho bạn có cúng dường vật 
thực đến cả ngàn vị sư, bạn cũng chỉ đang làm việc bố thí theo cá nhân - hay 
cá nhân thí mà thôi. Ngoại trừ cúng dường đặc biệt dâng đến Đức Phật và 
chư vị Độc Giác Phật ra, tăng thí được xem như thắng xa mọi hình thức thí 
khác. Khi chúng ta nói tăng thí, các vị Alahán cũng được kế trong đó. Còn 
trường hợp cá nhân thí, các vị Alahán có thể hoặc không thể được kể trong 
đó. Vì thế chúng ta có thể suy ra một cách chắc chăn rằng Tăng thí có nghĩa 
là cúng dường đến các vị Tỳ Khưu thánh thiện nhất trong khi cá nhân thì cần 
phải chọn lựa cần thận vị Tỳ Khưu thọ nhận. Đến đây, hoàn toàn hợp lý để 
có thể kết luận rằng tăng thí có năng lực mạnh mẽ hơn và đem lại lợi ích 
nhiều hơn cá nhân thí vậy. 


* Cúng dường đến Đức Phật 


Khi Đức Phật còn tại thế, những người có tâm tín thành được đặc ân 
cúng dường đến tự thân ngài. Song ngày nay Đức Phật không còn ở với 
chúng ta nữa, vì thế chúng ta phải học từ nơi kinh sách cách nào để cúng 
dường hết lòng mình đến đức Phật. 


Trước tiên bạn phải sửa soạn vật thực cúng dường đủ cho một vị tỳ khưu 
và đặt vật thực trước tượng Đức Phật. Nếu gần đó không có tượng đức Phật, 
bạn có thể mường tượng hình ảnh đức Phật với lòng tôn kính và cúng dường 
vật thực đến hình ảnh đó. Cần nhớ là bạn phải hướng cefana hay chủ ý của 
bạn vào tự thân đức Phật. 


Sau khi cúng dường xong, bạn có thể cho vật thực ấy đến một Phật tử 
đang công quả giữ gìn sạch sẽ khu vực ngôi Chùa hay Tháp đó, có thể người 
ấy là cư sĩ hay một vị Sư. Một người làm công quả, giữ bát quan trai giới 
(wposatha srla) có thê ăn vật thực (cúng Phật) đó trước khi làm việc, nếu như 
giờ ngọ (12 giờ trưa) chưa đến. 


Vào những địp lễ long trọng, nếu bạn muốn cúng dường vật thực đến 
chư tăng (sangha) do Đức Phật dân đâu, cũng áp dụng cách thức như trên đê 
thực hiện việc cúng dường đên Đức Phật. 


Trường hợp cúng dường y casa đến đức Phật cũng thể, cần phải giữ thái 
độ như trên. Các vị sư công quả ở ngôi Chùa hay Tháp ấy được quyên thọ 
dụng những bộ y cúng dường đó. Một điều bạn phải thận trọng là các phẩm 
vật như hương, hoa, nhang đèn, và nước tại chùa hay tháp không nên đề 
thành một mớ hỗn độn trước các tượng hay hình ảnh Đức Phật. Bồ thí của 
bạn phải được làm với sự gọn gàng tươm tất. Chỉ lúc đó bạn mới có được 
những quả lành trong đời này hoặc đời sau, và các kiếp sống tương lai của 
bạn mới được trong sạch, không sai sót. 


* Làm thế nào để tỏ lòng tôn kính từ xa 


Thường thường hầu hết Phật tử tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến hình 
tượng đức Phật trong nhà riêng của mình vì họ không có đủ thời gian đi đến 
chùa hay tu viện hàng ngày. Đã từng có những tranh luận về điều: không 
biết làm như vậy có phước hay không. Vì chúng ta đã biết rằng yếu tố quyết 
định (phước hay không phước) là ce£ana (thiện chí của bạn trong trường hợp 
này), chúng ta có thể tin chắc rằng việc làm ấy sẽ đem lại những lợi ích lớn. 


Nếu chủ ý hay tư của bạn được hướng đến đức Phật, đứt khoát nó phải là tư 
thiện (kusala-cefanđ), vì thê không có lý do gì lại không có phước. 


Một trăm lẻ tám đại kiếp (kappas) trước, Đức Phật Atthadassi đạt đến sự 
giác ngộ. Một hôm, một người thiện nam nhìn thấy Đức Phật và các vị thánh 
đệ tử của ngài phi hành qua hư không băng năng lực thần thông, anh ta liền 
thiết lễ cúng dường hương hoa từ đăng xa. Do thiện nghiệp này, trong hàng 
ngàn kiếp anh ta chăng bao giờ phải tái sinh vào bốn ác đạo và trở thành một 
bậc Alahán trong thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta với tên là 
DesapuJaka Therä (trưởng lão DesapuJaka). 


Tư tiền - Tư hiện - Tư hậu 


Mọi hình thức bố thí cần phải có ba loại cefanä (tư hay chủ ý), đó là, tư 
tiên (ubba-cetana), tư hiện (mmuñca-cefana), và tư hậu (apara-cefana). 


* Tư tiền (pubba - cefan8) 


Thiện ý khởi lên trong lúc đang tìm kiếm và chuẩn bị cho cuộc bố thí là 
tư tiền.Ce/anä hay tư của bạn phải thoát khỏi sự kiêu mạn hoặc ích kỷ như 
là, “Ta là người xây dựng ngôi chùa này; ta là thí chủ của tu viện nọ; ta là thí 
chủ của những vật cúng dường kia,” v.v... Trong khi sửa soạn cho công việc 
bó thí, bạn và những người trong gia đình không nên để xảy ra cãi vả do bất 
đồng ý kiến với nhau. Bạn cũng không nên do dự trong việc thực hiện điều 
thiện một khi đã quyết định làm. Nếu bạn cảm thấy thích thú và hân hoan 
trong suốt lúc chuẩn bị này, bạn có thể yên chí rằng tư tiền (pubba - cetanä) 
trong sạch chân thành sẽ thăng thế. 


* Tư hiện (Muñca - cefana) 


Thực ra chữ mwñca có ý nghĩa là từ bỏ. Do đó, muñca - cefana là tư hiện 
hay cho ra (bó thí), chăng hạn như trong hành vi bồ thí thức ăn, tư hay thiện 
ý khởi lên khi người ta đang làm công việc bồ thí đến người thọ nhận, hoặc 
trong hành vi bố thí bằng cách ra lệnh, tư hay thiện ý khởi lên vào lúc người 
ấy nói “Tôi bố thí” được gọi là muñca - cetanä hay tư hiện. Vào sát-na tư 
hiện này, nếu bạn có thể ngăn được những tâm bất thiện không cho khởi lên, 
hoặc tránh được sự dính mắc vào người thọ nhận, hoặc bố thí một cách rộng 
rãi không mong đợi một sự đáp trả nào của người thọ nhận, bạn có thể yên 
chí rằng tư hiện hay thiện ý từ bỏ của bạn đã khởi sanh với sự trong sạch. 


* Tư hậu - 4para - cefana 


Cetanã hay tư thứ ba nảy, vốn khởi lên sau khi đã hoàn tất việc làm 
phước, là niềm sung sướng của sự hoàn thành mà bạn thọ hưởng vì đã làm 
được một hành vi đạo đức. Bạn cảm thấy hoan hỷ đối với thành tựu của 
mình, luôn luôn nhớ lại nó và ước mong sớm được lặp lại việc làm ấy. Đây 
là lúc tư hậu - apara cetanã của bạn đang phát triển nhanh. 


Tuy nhiên, sau khi làm việc phước xong, tư hậu của bạn cũng có thể bị ô 
nhiễm nếu bạn cảm thấy không hài lòng với số tài sản đã mất trong cuộc bố 
thí, hoặc cảm thấy thất vọng đối với vị trụ trì mà bạn vừa dâng cúng một 
ngôi chùa. Và bạn có thể suy nghĩ "Lẽ ra ta không nên làm việc từ thiện đó". 
Nếu bạn có ý nghĩ như vậy, chăng những tư hậu của bạn bị ô nhiễm mà bạn 
còn phát triển một thái độ sân hận bất thiện (akusala dosa) nữa. 


* Cảnh giác 


Xây chùa, tạo Tháp, v.v... là bố thí có tầm mức to lớn. Cũng có những 
hình thức bó thí tầm mức nhỏ hơn như khi bạn dâng cúng vật thực, y áo cho 
chư sư hoặc khi bạn đem thức ăn, nước uống cho người thực sự đang cần. 
Trong việc bố thí có tầm mức to lớn, bạn có thê gặp phải sự cản trở từ chính 
nội tâm bạn cũng như từ những yếu tô hiểm độc bên ngoài. 


Do đó, nếu bạn muốn thực hiện một cuộc bố thí có tầm mức to lớn, bạn 
không nên tự mình dự định mà cần phải tìm lời khuyên từ nơi bạn bẻ hoặc 
những bậc thầy hiểu biết. Chỉ khi đó bạn mới có được những người thọ nhận 
xứng đáng với cuộc bố thí của bạn. Chọn một người thọ nhận dĩ nhiên 
không đến nỗi quan trọng như vậy nếu bồ thí với mức độ nhỏ; ngay cả cho 
con vật ăn cũng có phước riêng của nó. Yếu tố quyết định trong việc bố thí 
là phải có thái độ đúng đắn. Cô gắng thực hiện những cuộc bố thí đến tăng 
hay tăng thí bất cứ khi nào bạn có thể làm được. Đừng bao giờ dính mắc vào 
những vật dụng mà bạn có ý định bồ thí. Hãy để cho tâm bạn tràn ngập với 
sự xả ly hoàn toàn các sở hữu vật chất mà bạn đã dành riêng cho việc bồ thí. 
Thái độ này được gọi là muitacagøi - thí xả giả (muffa có nghĩa là xả ly một 
cách hào phóng, và cđgr là người có thói quen bó thí). Vì thế những người 
làm việc bố thí nên ghi nhớ trong tâm răng: chớ để bị dính mắc vào người 
thọ nhận; chớ để bị dính mắc vào vật bồ thí; chớ bố thí với tâm mong cầu 
đời sống xa hoa vật chất trong cõi người và cõi trời (phước báu nhân thiên); 
mà chỉ với ước nguyện cao quý muốn đạt được hạnh phúc tối thượng của 
Niết Bàn. Điều này sẽ làm cho bạn trở thành một người thí chủ lý tưởng. 


* Phân loại các thiện nghiệp (kwsala) 


Trong các tâm sở thiện (ceíasikas) chúng ta biết vô tham (aiobha), vô 
sân (ađosa) và vô sĩ (amoja) là các nhân thiện hay cội gốc của thiện. Giống 
như cội gôc của một cái cây nuôi nắng toàn bộ cơ thể cây được khoẻ mạnh 
như thế nào, ba gốc thiện này cũng vậy, làm cho các tâm (ca) và tâm sở 
(cefasika) thiện tăng trưởng và phát triển như thế ấy. Do đó, tâm thiện 
(kusala cita) có thể phân thành hai loại: tâm thiện nhị nhân (đwihefuka - 
kusala cifta), tức tâm thiện kết hợp với hai nhân hay gốc vô tham và vô sân; 
còn tâm thiện tâm nhân (/ihefuka - kusala - cifta) là tâm thiện kết hợp với cả 
ba nhân - vô tham, vô sân và vô sI. 


* Tâm thiện nhị nhân (Dwihetuka kusala cửa ) 


Khi một người nuôi dưỡng một tâm thiện với vô tham và vô sân, thời 
tâm thiện của người ấy là tâm thiện nhị nhân. Trong mười loại phước nghiệp 
sự, chánh kiến (sưmmaäđi//hi) là tin và hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp. 
Sự hiểu biết đúng hay chánh kiến này còn được gọi là kaømmassakata-ñãnga - 
nghiệp tác trí. 


Nếu một đứa bé hay một người thiếu trí không biết gì về nghiệp và quả 
của nghiệp đem cho người nghèo khó một vật gì, họ cũng cảm thấy một 
niềm hân hoan nào đó khi làm như vậy. Song sự hoan hỷ ấy không đi kèm 
với kammassakafa-ñãna(nghiệp tác trí) - tức không hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp, do đó không có vô s1 (amoha) trong tâm thiện của họ. Vì chỉ 
có hai nhân vô tham và vô sân nên một tâm thiện như vậy được đặt tên là 
tâm thiện nhị nhân (đvihetuka-kusala-ciffa). 


Ngày nay, nhiều người Phật tử làm việc từ thiện và đặt bát cho Chư Tăng 
theo thói quen mà không có sự hiểu biết đúng về nghiệp và quả của nghiệp. 
Tâm bố thí như vậy chỉ gọi là tâm thiện nhị nhân. Ngay cả một người có học 
nếu làm các việc thiện một cách qua loa chiếu lệ, thiện tâm của họ cũng rơi 
vào cùng phạm trù như thế. Tóm lại, mọi thiện sự nếu làm không có trí tuệ 
đều được sắp vào loại thiện nhị nhân (avihefuöka-kusala) cả. 


* Tâm thiện tam nhân (T?hetuka-kusala-ciftf4) 


Một tâm thiện kết hợp với ba nhân - vô tham, vô sân và vô s1, được gọi là 
tâm thiện tam nhân. Mọi thiện sự nếu làm với nghiệp tác trí - 
Kammassakata ñãna đi kèm (tức làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của 
nghiệp) đều nằm trong phạm trù này. Ngày nay nhiều người Phật tử có học 
thức làm các thiện sự vì Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) cũng như vì cha mẹ và 
các bậc tôn trưởng của họ với thái độ rất tốt. Bởi lẽ tâm họ kết hợp với sự 


hiểu biết rõ ràng về những quả lợi ích trong vòng luân hồi (szsãrz), nên 
thiện nghiệp của họ trở thành thiện tam nhân (//hefuka-kusala). Nếu bố thí 
được làm với tư duy minh sát (vipzassanä): Những vật chất này thực ra chỉ là 
các tổng hợp sắc (rữpa-kaläpa), và chúng mang tính chất vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã (anafra), thời không cần phải nói, một tâm 
trạng bố thí như vậy chắc chắn phải là tâm thiện tam nhân cao quý nhất của 
nó rồi. Do đó, điều thiết yếu là các bậc cha mẹ và huynh trưởng nên dạy cho 
con em của mình hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, cũng như sự hiểu 
biết cơ bản về tính chất vô thường, khổ và vô ngã trước khi làm những việc 
phước và trước khi chia sẻ những phước báu có được (hồi hướng công đức). 


* Thiện nghiệp cao thượng và thiện nghiệp hạ liệt 


Trong từ vựng Pali, /kkz/ƒha có nghĩa là cao thượng, còn ømaka có 
nghĩa là hạ liệt. Nếu các tâm thiện nhị nhân và tâm thiện tam nhân được vây 
quanh bởi những trạng thái thiện vào lúc khởi lên của tư tiền (pubba-cetanä) 
hoặc vào lúc khởi lên của tư hậu (aøara-ceiana), nghiệp đó được xếp vào 
loại thiện nghiệp cao thượng (uk&ka/fha-kusala). Còn nêu chúng bị vây quanh 
bởi những trạng thái tâm bất thiện, thời nghiệp ấy được xếp vào loại thiện 
nghiệp hạ liệt (omaka-kusalakamma). 


Khi chúng ta nói được vây quanh bởi những trạng thái tâm thiện hay bất 
thiện, là muốn nói tới những trạng thái tâm nào liên hệ trực tiếp với thiện 
nghiệp đã làm. Nếu những trạng thái ấy không liên quan đến thiện nghiệp đã 
làm, chúng ta không thể nói có sự kèm theo của thiện nghiệp (#„saia) hay 
bất thiện nghiệp (akusala) được. G1iả sử, một Phật tử ngay trước khi thực 
hiện một cuộc bố thí lớn thì phẫn nộ với con nợ và đòi kiện anh ta. Dĩ nhiên, 
đây là sân bất thiện (đosa-kusaia). Nhưng nếu cơn giận không ảnh hưởng 
đến cuộc bồ thí và anh ta vẫn cảm thấy hoan hỷ sau việc làm phước, thời sân 
bắt thiện phát sinh do sự giận dữ trước đó không gây ảnh hưởng bất lợi đến 
tính chất của tâm thiện bố thí của anh ta. 


Tóm lại chúng ta có thể nói: các thiện nghiệp tam nhân cao thượng là 
những thiện nghiệp được làm với cả hai tư tiền và tư hậu - tức trước và sau 
lúc làm việc thiện đều có chủ ý tốt. Nếu một trong hai ce/znã (tư tiền và tư 
hậu) này vắng mặt, nghiệp đó trở thành thiện nghiệp tam nhân hạ liệt. Nếu 
cả hai cetanä đều vắng, thời nghiệp ấy thuộc vào loại thiện nghiệp tam nhân 
hạ liệt hơn nữa. Tương tự, thiện nghiệp nhị nhân cao thượng và thiện nghiệp 
nhị nhân hạ liệt cũng phải hiểu như vậy. Đối với các thiện sự khác như trì 
giới, cung kính, phục vụ, v.v... chúng ta cũng có các phạm trù tư tiền, tư 


hiện, và tư hậu của loại thiện nghiệp nhị nhân và tam nhân và của loại thiện 
nghiệp cao thượng và hạ liệt y như vậy. 


Yêu chỉ : 


1. Một thiện sự được làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp là 
thiện nghiệp tam nhân. 


2. Nếu sự hiểu biết này vắng mặt, nó trở thành thiện nghiệp nhị nhân. 


3. Nếu một thiện nghiệp được ổi trước vả nối tiếp sau bởi các tâm thiện, 
thì đó là thiện nghiệp cao thượng. 


4. Nếu tâm bất thiện phát sinh trước và sau một thiện sự, đó là thiện 
nghiệp hạ liệt. 


Phân loại khác 


Bồ thí (đãna) có thể được xếp theo ba mức độ: hạ liệt thí (hna-dãna). 
trung bình thí ứnajjhima-dãna) và cao thượng thí (pana-dana). Cách phần 
loại này dựa trên những vật phẩm cúng dường. Nếu những vật phẩm cúng 
dường hay bồ thí thấp hơn những gì ta dùng, đó là hạ liệt thí (hĩna-dãna). 
Nếu ta cúng dường những vật có phẩm chất tương đương với những gì ta 
dùng, đó là trung bình thí (aj/hima-dãna). Nếu ta bỗ thí những vật phẩm 
tốt hơn những gì ta dùng, đó là cao thượng thí (payfa-dãna). 


Một cách khác, bồ thí có thể được phân thành ba: nô bộc thí (đasa-dana), 
bằng hữu thí (sahayadãna) và chủ thí. Nô bộc thí được coi là hạ liệt thí 
(hma-dana), tức bồ thí thuộc loại hạ liệt giống như cho một kẻ nô bộc; bằng 
hữu thí được coi là trung bình thí, tức bố thí thuộc loại trung bình giỗng như 
cho một người bạn; và chủ thí được coi là cao thượng thí (pa7:a), tức bồ thí 
thuộc loại cao thượng giống như dâng cho người chủ. 


Cách khác 

Ước muốn (làm), tỉnh tấn và tư (cefan3) yếu tạo thành hạ liệt thí (hữna- 
đãng); ước muôn, tĩnh tân và tư vừa phải tạo thành trung bình thí (maj7/hima- 
đãng) và ước muôn, tính tân và tư mạnh mẽ tạo thành cao thượng thí 


(panrta-dana). 


Cách khác 


Bồ thí với hy vọng được khen, như “Anh ta là thí chủ của ngôi chùa này 
hoặc ngôi tháp nọ”, hoặc bố thí vì danh vọng là hạ liệt thí (#zna-dãna). Bỗ 
thí được thực hiện với suy tư về những lợi ích trong đời tương lai khi còn 
trôi lăn trong luân hồi là trung bình thí ứmajjhima-dãna). Bỗ thí không tính 
đến những lợi ích tương lai mà chỉ với thiện chí chân thành hợp với phong 
tục của các bậc giới đức và các bậc trí tuệ là cao thượng thí (oan„fa-däna). 


Œhỉ chú : Những thiện sự được làm không mong đợi đáp trả được xem là 
cao quý hơn những thiện sự được làm với hy vọng được một phần thưởng 
tương lai nào đó. Thiện chí vô ngã, vị tha đối với hạnh phúc của tha nhân chỉ 
thuộc về những nhân cách cao quý nhất như các vị Bồ tát (Bodhisafas) 
chăng hạn. 


Cách phân loại khác 


Bồ thí với hy vọng có được đời sông xa hoa vật chất là hạ liệt thí; bố thí 
với ý định thoát khỏi luân hồi là trung bình thí; đại thí của các bậc Bồ tát để 
hoàn thiện bố thí balamật (đãnapãramï) với hy vọng giúp các hữu tình 
chúng sinh tự giải thoát khỏi vòng tử sinh luân hồi được liệt vào cao thượng 
thí. Đó là những cấp độ bố thí khác nhau dựa trên thái độ tinh thần của 
người bồ thí. (Đối với các thiện sự khác như trì giới, cung kính, phục vụ... 
cũng có thể gặp những mức độ khác nhau như vậy) 


* Quả của bô thí 


Bồ thí, để bát (Chư Tăng), làm từ thiện và thiện chí giúp người nói chung 
đều gọi là bố thí (đãna) cả. Quả của bố thí là người bố thí sẽ được giàu sang 
hơn trong kiếp sau. Nhưng nếu bạn không có tư hậu (apara-cetan3) tốt, tức 
là nếu bạn cảm thấy bủn xin hoặc hối tiếc sau khi bồ thí, bạn sẽ không được 
hạnh phúc trong đời sau dù giàu có. Bạn sẽ trải qua những tháng ngày của 
đời bạn theo như cách của người cơ cực mặc dù bạn là người rất giàu sang. 


Câu chuyện của một phú ông 


Trước thời đức Phật Gotama (Đức Phật Thích Ca), có một người đàn ông 
giàu có, nhà ông một hôm được Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) đến 
khất thực. Mới đầu, người này ra lệnh cho kẻ ăn người làm của mình mang 
vật thực ra cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Nhưng sau đó ông lại cảm 
thấy rằng cúng dường như vậy chỉ là một sự phí phạm; ông ta đã không có 
tư hậu tốt và không được vui. 


Do thiện nghiệp cúng dường vật thực này ông được sanh làm người giàu 
sang trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Tuy nhiên do tư hậu không 
tốt, ông chẳng bao giờ thích sông một cuộc sông giàu sang. Ông mặc những 
loại quần áo tằm thường, rẻ tiền và chỉ ăn những loại ao nát với dâm chua. 
Cứ như vậy, ông sông giông như một người nghèo khổ cho đến chết; sau khi 
ông qua đời tất cả tài sản của ông bị đức vua sung công hết, do không có 
người thừa tự. 


Bài học từ cầu chuyên trên 


Ngẫm nghĩ sâu xa về người đàn ông giàu có này, chúng ta thấy thời nay 
cũng đâu thiếu những con người bủn xỉn, sống cuộc đời không hưởng được 
sự giàu sang của họ như vậy! Họ không có lòng dạ đâu mà mặc những quần 
áo tốt đẹp và ăn những món ngon vật lạ. Nếu họ đem tiền bạc và tài sản mà 
biếu những người nghèo khó và túng thiếu, thời còn biện minh cho sự tiết 
kiệm của họ được. Song sự keo kiết này đích thị là ác. Trong những kiếp đời 
sống tương lai sau, sự keo kiết, bủn xin của họ sẽ theo đuổi họ dưới hình 
thức của dị thục quả (vi»äka). Rồi họ cũng chấm dứt cuộc đời như người đàn 
ông giầu có khốn khổ trên mà thôi. 


Điều tốt nhất 


Hãy nhớ rằng đã là người giàu có thời phải sống đúng theo địa vị và sự 
giàu sang của mình. Bạn phải sống một cách thoải mái, dành một phần để 
làm đi sản và cũng phải biết bố thí làm phước. Chỉ khi đó bạn mới có thể 
được xem là biết sông xứng đáng, đem lại lợi ích cho đời này cũng như 
những đời sau. Ngài Dipeyin Sayadaw khuyến giáo như sau: “Thức ăn đã ăn 
vào thời trở thành phân; hãy xem của cải bỏ lại phía sau khi người ta chết thì 
biết; trồng cây - ước của thiện nghiệp (wsala kamma) trong lúc còn sống 
trong cõi người xứng đáng này, hãy ăn những gì bạn kiếm được; song cũng 
phải để dành một phần mà làm di sản và bỏ ra một phần để bó thí. Đây là 
cách sông của con người đức hạnh.” 


* Những lợi ích của bố thí 


Có lẽ không cần phải trình bày chỉ tiết những lợi ích của bộ thí ở đây. 
Thiện nghiệp cho một con vật ăn chỉ một lần còn đem lại (a) sông lâu, (b) 
sắc đẹp, (c) tài sản, (d) sức mạnh và (e) trí tuệ cho cả một trăm kiếp về sau. 
Do bố thí trong kiếp này, khi tái sinh vào nhân giới hay thiên giới, bạn sẽ 
vượt trội hơn những chúng sinh khác. 


Thời Đức Phật Kassapa (Ca-Diếp) có hai vị sư rất thân với nhau. Một 
trong họ là người bồ thí rộng rãi trong khi người kia thì không. Vì cả hai đều 
giữ giới (sïla) trong sạch, nên sau khi chết, họ cứ tái sinh hết làm người đến 
làm chư thiên cho mãi tới thời Đức Phật Thích Ca. Trong mỗi kiếp như vậy, 
vị biết bố thí luôn luôn ở địa vị cao hơn vị kia. Kiếp cuối cùng, cả hai đều tái 
sinh làm người trong cung điện của đức vua Kosala (Kiếu Tắt La). Vị bó thí 
rộng rãi trở thành hoàng tử, và vị kia, là con trai của một viên đại thân. 
Trong khi vị hoàng tử ngủ trong chiếc nôi làm bằng vàng có che lọng, trắng 
biểu tượng của hoàng gia, con trai viên đại thần thì lại ngủ trong chiếc nôi 
làm bằng gỗ. Mặc dù cả hai đều đạt đến Niết Bàn tối hậu như nhau song 
những lợi ích họ hưởng trong mỗi kiếp vẫn khác nhau hoàn toản. 


* Bô thí có kéo dài vòng luân hôi không? 


Có một số người lầm tưởng rằng bồ thí sẽ chỉ kéo dài vòng tử sinh luân 
hồi thêm mà thôi. Trong câu chuyện của hai người bạn kể trên chúng ta đã 
thấy răng người biết bố thí cũng đâu có đắc Niết Bàn trễ hơn. Do đó, thật phi 
lý khi quả quyết rằng bố thí kéo dài thêm vòng luân hồi. Thực ra, chính sự 
bất tịnh trong tâm của người bố thí mới có trách nhiệm cho việc kéo đài 
thêm vòng luân hồi. Việc bố thí thúc đây bởi lòng khao khát muốn được 
hưởng những xa hoa vật chất của cõi người hay cõi trời mới khiến cho con 
người phải nắn ná trong vòng luân hồi này. 


Một số còn lầm lẫn cho rằng chính Đức Phật đã phải lăn lộn lâu hơn 
trong vòng luân hồi vì thích bố thí trong mỗi kiếp sống. Điều này hoàn toàn 
không đúng. Chính do bố thí Balamật mà vô lượng chư Phật đã đạt đến sự 
giác ngộ ti thượng trong khi chúng ta vẫn còn lặn hụp trong vòng trầm luân 
sinh tử. Liệu có thể cho rằng những cuộc bố thí của chúng ta vượt xa bồ thí 
của chư Phật không? Đức Bồ-tát Vessantara (tiền thân của Đức Phật Thích 
Ca) đã thực hiện một cuộc đại thí vô tiền khoáng hậu đề đạt đến Phật quả chỉ 
sau có hai kiếp. Dó đó, rõ ràng rằng bố thí không phải là nguyên nhân của 
khổ đau lâu dài trong vòng luân hồi. 


Bây giờ chúng ta đã thấy răng bố thí không làm cho vòng luân hồi dài 
thêm. Chỉ có tâm bị ô nhiễm bởi ái dục mới có ảnh hưởng lớn trên chúng ta, 
và làm cho vòng luân hồi dài thêm mà thôi. Tất cả các vị Bồ tát chỉ phấn đấu 
để đạt đếnsabbafññuiãñãna - Nhất Thiết Trí và các vị phải lang thang trong 
sanh tử luân hỏi cho đến khi nào những Balamật cần yếu cho Nhất Thiết Trí 
này được hoàn tất mới thôi. Tất nhiên các ngài phải tích luỹ trí tuệ xứng 


đáng với một vị Phật. Trái xoài sẽ không chín trừ khi và cho đến khi đủ già 
có lẽ là hình ảnh liên hệ thích hợp ở đây vậy. 


* Hai loại thiện (Kusal2) 


Một thiện sự được làm không phải với hy vọng thoát khỏi luân hồi mà 
chỉ để thọ hưởng phước báu nhân thiên gọi là va/fanissita-kusala: thiện y chỉ 
luân hồi hay thiện sự dựa vào luân hỏi. Một thiện sự được làm với hy vọng 
thành tựu Niết Bàn gọi là viva/fanissita kusala, thiện xuất ly luân hồi hay 
thiện sự không y tựa vào luân hồi. Trong hai loại thiện này, bất cứ điều gì 
thuộc y chỉ luân hỏi, dù là bố thí hay giữ giới cũng sẽ kéo dài khổ đau của ta 
trong luân hồi. Ngược lại mọi hình thức của thiện xuất ly luân hồi sẽ thúc 
đây chúng ta vượt thoát khỏi tử sanh luân hồi và trợ giúp chúng ta thành đạt 
nguyện ước cao quý là chứng đắc Niết Bản. 


* Bồ thí trợ giúp sự hoàn thiện các pháp Balamật 


Những người bồ thí rộng rãi thường có đây đủ tài sản trong những kiếp 
sông tương lai của họ, nhờ thế họ có thể sống một cách thanh nhàn. Người 
có lòng nhân ái và đã thực hiện được những nghiệp thiện xuất ly luân hồi 
(vivattanissita kusala) trong đời quá khứ có thê giữ giới, nhất là Bát quan trai 
giới. Trong khi những người nghèo khổ, túng thiếu, phải lăn lộn kiếm sống, 
không thê giữ giới được. Trong việc theo đuôi con đường học vấn cũng vậy, 
người giảu có được đầy đủ phương tiện hơn. Nói gì đến những ngôi trường 
tốn kém, ngay cả những ngôi trường thuộc chế độ tu viện mà sự giáo dục 
hoàn toàn miên phí cũng thế, con em của những gia đình giàu có đương 
nhiên được quan tâm nhiều hơn. Như vậy, khi một người đã làm các việc bố 
thí trong quá khứ, họ cũng được tiếp nhận sự giáo dục với nhiều thoải mái 
hơn. 


Một người giàu cũng dễ dàng thực hành đức kham nhẫn khi phải đương 
đầu với sự lăng mạ hoặc sỉ vả bởi vì họ có thể phớt lờ chúng với sức mạnh 
của ý chí và lòng tự trọng của họ. Nhưng đối Với một người nghẻo, nếu bị sỉ 
nhục, chắc chắn họ sẽ bị ám ảnh bởi mặc cảm rằng chính cái nghèo đã gây 
nên sự bất công đó và vì thế mà họ phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Vì lẽ 
một người giàu có thường được các thành phần xã hội khác kính trọng, nên 
họ lại luôn có dịp biểu lộ lòng từ ái và bi mẫn đối với những thành phần này. 
Một người nghèo thường không có được tình thương yêu và kính trọng của 
người khác cho nên họ luôn ấp ủ lòng sân hận hoặc kiêu căng hão huyền 


thay vì nuôi dưỡng lòng từ ái và bi mẫn. Do đó, bố thí còn giúp cho sự hoàn 
thành của các pháp Balamật khác như kham nhân (khazz7) và tâm từ (mef/4). 


Trong đời này, thật khó cho người nghèo giữ được lời hứa. Ở đây cũng 
thế, bố thí giúp cho người ta sống chân thật và giữ được lời hứa. Không có 
bồ thí, thực khó mà có thể hoàn thành pháp chân thật (sacca) Balamật này. 
Đó là lý do vì sao các vị Bồ tát trước tiên phải hoàn thành pháp bố thí 
Balamật. Bồ thí đứng đầu trong mười Balamật. Đức Phật Gotama của chúng 
ta đã hoàn thành các Balamật khởi sự với bố thí. Khi còn là đạo sĩ Sumedha 
(Su-mê-tha) ngài đã hoàn thành bố thí Balamật đầu tiên. Và khi là Vua 
Vessantara, đức Bồ tát của chúng ta đã hoàn thành bố thí Balamật kể như 
giai đoạn cuối cùng của sự toàn bích. 


* Những ai có thể thực hành mà không cần bố thí 


Có những người không cần phải thực hiện các việc bố thí này. Đó là 
những hành giả căn cơ cao đang nỗ lực nghiêm mật để vượt thoát luân hồi 
trong kiếp hiện tại. Các vị dành trọn thời gian vào việc thực hành thiền chỉ 
(samatha) và thiền minh sát (vi2assanã). Nếu họ dùng thời giờ của mình vào 
việc bố thí, điều đó sẽ chỉ làm mất thời gian và nỗ lực vô ích. Một khi họ đã 
dành toàn tâm toàn ý vào việc mau chóng chứng đắc giải thoát, bố thí không 
còn cần thiết đôi với họ nữa. Họ phải hành thiền tích cực cả ngày lẫn đêm. 
Xưa có một vị Tỳ khưu ở Mandalay (thủ đô của Miền) rất thích làm việc bố 
thí, đến hành thiền dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Mahã Gandhayon 
sayadaw, vị này cũng là thầy Yết-ma của chúng tôi. Một buổi sáng, vị Thiền 
Sư thấy thiền sinh mới này đang gom nhặt những bông hoa rơi rụng để cúng 
dường Đức Phật. Ngài liền khuyên: “Trong lúc hành thiền, hãy chỉ chú tâm 
vào thực hành; sau đó ông có thể cúng dường hoa cũng không muộn” 


Bản thân Thiền Sư Mahä Gandhayon sayadaw cũng miệt mài cả ngày lẫn 
đêm trong việc hành thiền với quyết tâm tự giải thoát mình khỏi tử sinh luân 
hồi ngay trong kiếp hiện tại. Dù ngài có thành tựu được mục đích cao cả của 
mình hay không, tôi không đủ tư cách để biết. Song Mahã Gandhayon 
sayadaw đã dùng hết thời gian của mình để độc cư hành thiền trong cái hang 
của ngài. Tuy thế ngài không bao giờ quên việc bố thí. Khi ngài rời bỏ cái 
hang mà ngài từng độc cư thực hành đó, ngài đã bố thí hết những vật dụng 
thuộc sở hữu của ngài cho các vị Tỳ Khưu khác. Do đó, khi bạn dành thời 
gian miệt mài trong việc hành thiền với ý định đạt đến sự giác ngộ trong 
kiếp hiện tại này, việc thực hành bồ thí không còn cần thiết nữa. Nhưng khi 


bạn không bận rộn theo cách đó, dứt khoát bạn nên làm việc bố thí như 
những người khác vậy. 


* Niêm vui của bô thí (Dana) 


Bồ thí quả thực là một niềm hạnh phúc. Người có lòng quảng đại và từ 
thiện luôn luôn cảm thấy bi mẫn đối với những người nghèo khó và túng 
thiếu. Tâm bi mẫn này sẽ được theo sau bởi lòng từ ái (me) đối với mọi 
chúng sinh. Từ đó bạn trau dồi thêm tâm hoan hỷ (mwđi/ã) với những người 
đã được giàu sang và thịnh vượng. Vì vậy khuôn mặt bạn luôn luôn toả sáng 
giống như ánh trăng rằm và phong thái của bạn gợi lên một sự điềm tĩnh và 
an lành. 


Đáp lại, những người thọ thí cũng sẽ có lòng từ ái và ước mong cho hạnh 
phúc của bạn. Thí chủ càng giàu có, người thọ nhận sẽ càng phát triển thật 
nhiều tâm hoan hỷ đối với họ. Như vậy, một hành động bồ thí sẽ đưa đến sự 
phát triển của cả bốn phạm trú (brahmavihära) hay bốn trạng thái tâm cao 
thượng: từ, bi, hỷ, và xả. Cho đến mức độ này một hành động bố thí cao quý 
và sâu rộng sẽ lót đường cho các phạm trú - meffä, karuna và mudiiä, cũng 
như thúc đây thêm cho sự tu tập thiền chỉ và thiền minh sát. 


* Người rộng rãi là người giàu có 


Thực sự những người giàu có thoát được cái lo về sinh kế ở đời này 
không nhiều lắm. Còn người nghèo, người túng thiếu và cơ cực thì rất nhiều. 
Người nghèo chắc chăn phải là những người không có niềm tin vào việc bố 
thí trong những kiếp trước của họ. Và người giàu dứt khoát phải là những thí 
chủ hào phóng trong những kiếp quá khứ. Vậy, những người giàu này có 
nên thoả mãn với sự giàu sang của mình trong kiếp này không? Tất nhiên là 
không. Vì sự giàu có và của cải không thể đi theo họ sang đời sau được. Một 
khi họ đã qua đời, họ sẽ không còn là người giàu nữa. Bởi thế người giàu 
phải biết để lại một phần tài sản cho những người thừa kế của họ và phần 
còn lại đem bồ thí cho những người nghèo khó, túng thiếu. Chỉ khi đó họ 
mới được giàu sang trong những kiếp kế và cho tới lúc chứng đặc Niết-bản. 
Nguyên tắc quan trọng ở đây là: “Người bố thí rộng rãi trong kiếp trước là 
người giảu sang trong kiếp nảy; người bố thí rộng rãi trong kiếp này sẽ là 
người giàu sang trong những kiếp tương lai”. 


Của cải chăng qua chỉ là vật sở hữu tạm thời; giàu sang chỉ trong một 
kiệp, một đời thôi. Chúng ta không nên xem của cải của ta là “sở hữu của 
a”. Nó sẽ là “của ta, nêu biệt dùng nó cho hạnh phúc của người nghèo” 


Chúng ta không nên ngân ngại đem tài sản của mình ra bô thí cho những 
người thực sự cân nó vậy. 


* Người giàu tựa như một con sông... 


Một người giàu có, đức hạnh có thể sánh với một con sông, một cội cây, 
hay một trận mưa, như đã được đề cập trong “Lokaniti” (một tác phẩm răn 
đời của Miến). Con sông dù chứa đầy nước, nó vẫn không uống lây một 
giọt. Con sông chỉ vì lợi ích của tha nhân mà phục vụ. Người ta đi đến bên 
sông để giặt, để tắm hoặc để uống nước. Cũng thế, cây không ăn những trái 
nó sinh ra. Trái nó sinh ra cho người khác dùng mà thôi. Mưa không chỉ rơi 
xuống các sông hồ và giếng nước mà còn rơi cả trên những vùng đất căn cỗi 
và trên sa mạc. 


Tương tự, người giàu có đức hạnh tích luỹ của cải không chỉ cho riêng 
họ mà cũng còn để giúp đỡ người nghèo khó. Họ dùng của cải của họ cho 
hạnh phúc của người nghèo. Khi họ thực hành phước bố thí, không phải họ 
chỉ dâng nó cho các vị thầy (sayadaw) nhiều phước như những giêng nước 
đã đầy mà còn cho đến những người nghèo như những mảnh đất khô căn sỏi 
đá. 


Như trên đã nói, bố thí làm tăng thêm các trạng thái cao thượng hay các 
phạm trú: từ (mef/ä), b¡ (kaninä) và hỷ (muảdiiä). Bỗ thí tạo cho con người có 
được vẻ mặt tươi sáng vui vẻ. Người bố thí còn tạo được nhiều thiện nghiệp 
(kusala) trong kiếp này, và cũng sẽ có đầy đủ tài sản trong đời sau. Chúng ta 
không nên sao lãng đức hạnh bồ thí, một đức hạnh có sức mạnh thúc đây 
con người nhanh chóng đạt đến Niết-bản. 


Bởi thế, nếu chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, giữ tám giới, mười giới, 
hoặc Ajvatthataka (Hoạt mạng đệ bát giới - giới thứ tám là chánh mạng), 
tăm và mặc áo quần sạch sẽ, tu tập ba ứâm vô thượng: từ, bi và hỷ, với ý định 
đạt đến Niết-bàn, dám nói với tâm kiên định, “4dhã imãya pafipaffiya 
Jarämaranamhä parimuccissämi” — “chắc chắn nhờ việc thực hành bố thí 
này ta sẽ thoát khỏi những thống khổ như già, bệnh và chết”, có thể thực 
hành bó thí với tâm hoan hỷ với tất cả những ai đến với chúng ta bất kế họ là 
người ngay thắng hay độc ác; thì điều đó thật là sung sướng biết bao? Làm 
thế nảo việc bố thí này lại có thể giữ chúng ta lâu dài trong vòng luân hồi 
được chứ? Chăng phải nó sẽ thúc đây chúng ta nhanh chóng đạt đến Niết- 
bàn đó sao? 


* Chúng ta không thể không cần đến bố thí 


Ta không nên cho rằng những øì vừa nói ở trên là đã bao hàm mọi lợi ích 
của bố thí. Thực ra, để liệt kê hết những lợi ích của bố thí đòi hỏi phải có 
một luận giải riêng về đề tài ấy. Nếu một người tin theo những phường hiểm 
ác nào đó mà từ bỏ việc bố thí, thì những mỗi tương quan thân thiện sẽ chấm 
dứt và lòng từ ái nơi họ sẽ tiêu vong. Người giàu sẽ không còn bố thí đến 
người nghèo mà sẽ có thái độ bất chấp, không quan tâm gì đến mọi người và 
còn nói, “Ô, ai chết mặc ai. Lo gì!” Nhân loại không có pháp bố thí thực sự 
sẽ rất man rợ. Và, dĩ nhiên tâm man rợ này cuối cùng sẽ dẫn đến thân hành 
thô lỗ. 


Bồ Tát Tắt-đạt-đa đã đạt đến Giác ngộ và trở thành đắng Như-lai 
(Taihagaia) sau khi từ bỏ của cải quyên lực và sự vinh quang của ngôi vua, 
chỉ sông nhờ vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của các thí chủ cúng dường vật thực 
hàng ngày. Ngài có thể thuyết giảng Diệu pháp và thiết lập Giáo hội Tăng 
già để truyền bá Giáo pháp (sasana) của ngài là nhờ sự hỗ trợ của các Phật 
tử giàu có như Ông Câp-cô-độc (Anathäpindika), Bà Visäkhã, đức Vua 
Tầnbãsala, v.v... Nếu không có những thí chủ giàu lòng quảng đại â ấy, Đức 
Phật hắn sẽ không có mặt trên thế gian, nói gì đến giáo pháp của ngài. 
Không chỉ đức Phật Gotama của chúng ta thôi, mà vô lượng chư Phật quá 
khứ chắc hắn sẽ không đạt đến Toàn Giác nếu thế gian không có pháp bồ thí. 
Vì vậy, tôi muốn thành tâm ước nguyện: “Mãi mãi sẽ không có người nào 
chống báng hoặc không biết tới việc làm quảng đại của bố thí này”. 


Chắc chắn không thẻ liệt kê một cách đầy đủ những lợi ích bạn sẽ gặt hái 
được nhờ bồ thí, nhờ lòng từ thiện. Nếu như không có bồ thí, thì cũng không 
có Chư Phật chỉ đường cho chúng ta đi đến Niết-bàn. Hãy nhớ rằng những 
thành phần ưu tú của xã hội, những vị chư thiên lộng lẫy, đa phần trong họ 
có thể bảo là nhờ vào sự bố thí mà được như vậy, người nghèo và người 
túng thiếu là những người không có lòng quảng đại. Nếu bạn thành tâm ước 
nguyện muốn thoát khỏi luân hồi, hãy dùng đến pháp bó thí (đãna). 


2. GIỮ GIỚI 


Người ta thường nói rằng, “Giới là đức hạnh cao quý hơn bồ thí.” Có lẽ 
bạn không dễ bị thuyết phục bởi điều này, tuy nhiên có một ý nghĩa thâm 
sâu năm dưới lời tuyên bố ấy. Để hiểu được ý nghĩa này đòi hỏi phải có một 
lý luận nghiêm túc. Trong thế gian này, bảo vệ và che chở cho người khác 
khỏi những nỗi bất hạnh và khô đau là một việc làm cao quý. Nâng cao hạnh 
phúc và thịnh vượng của tha nhân cũng là một việc làm cao quý khác. Bồ thí 


giúp người khác được sống thuận lợi. GIữ giới bảo vệ họ khỏi những điều 
bât hạnh khô đau. 


[Sa (giới) ở đây có nghĩa là giữ ngũ giới và ăn ở theo đúng hoạt mạng 
đệ bát giới - ẢjTvalthamaka sila - giới và chảnh mạng kê như giới thứ tám. 
Giữ Bát quan trai giới và Thập giới] 


* Nhiệm vụ của bô thí 


Con người phải có trách nhiệm đối với việc làm của mình. Giả sử một 
người đang khổ vì nghèo do nghiệp riêng của họ; giúp đỡ người nghèo này 
có nghĩa là bố thí. Các vị Tỳ khưu không phải là những người nghèo đúng 
theo nghĩa của nó, song các vị cần bốn món cần thiết (tứ vật dụng; thực 
phẩm, y áo, thuốc men, chỗ ở) để duy trì sự sống của mình; vì thế cũng có 
thể xem họ là những người nghèo túng. Do đó cúng dường vật thực và 
những vật dụng cần thiết đến các vị Tỳ Khưu cũng có nghĩa là bố thí. 


Một số vị Tỳ Khưu hoặc Trụ trì thọ nhận rất nhiều của cúng dường và 
khéo giữ gìn (những vật dụng ấy). Tuy thế nếu bạn cúng dường cho các vị 
những gì họ cần, đây cũng là giúp cho người túng thiếu. Ngay cả nếu bạn 
cúng dường cho họ những vật họ không cân, thì cúng dường của bạn cũng 
có nghĩa là đang giúp cho người thiếu thốn, vì các vị thường chia sẻ những 
vật cúng dường ấy cho những vị Tỳ Khưu khác hoặc Cư sĩ thiếu thốn. Dù 
cho bạn giúp một ít người hay giúp được cho nhiều người, bố thí vẫn là cao 
quý, là một đức hạnh tuyệt vời. Những ai thực sự hiểu được những lợi ích 
của bồ thí sẽ luôn luôn thấy rằng bố thí là một việc làm chính đáng. 


* Tránh sát sanh (Pãp—rãfipđfa-virafi) 


Còn về Giới, nhiệm vụ của nó là bảo vệ các hữu tình chúng sinh khỏi 
khổ. Giới thứ nhất của ngũ giới là tránh không sát hại các loài chúng sinh 
(người và các sinh vật nói chung). Chúng ta hãy tưởng tượng những hậu quả 
khủng khiếp của việc vi phạm giới thứ nhất này xem. Hãy nghĩ tới nỗi bất 
hạnh xảy đến với nạn nhân. Hãy hình dung con số những sinh vật ở biển, các 
loại trâu bò, gia cầm, v.v... phải bị giết do chúng ta không giữ giới thứ nhất. 
Cũng thử hình dung ra những tội giết người đang hoành hành mà cuối cùng 
sẽ dẫn đến chiến tranh, máu đồ tràn lan khắp toàn cầu này xem. Đó là sự 
thực hiển nhiên cho thấy răng giới thứ nhất (không sát sanh) này không ai 
được phép vượt qua vì điều đó sẽ gây ra tai hoạ cho một người và cho mọi 
cư dân của quả đất này vậy. 


Nhờ giữ nguyên tắc bất sát, bạn cứu được mạng sống của một, hai, ba 
hoặc vô số chúng sinh khác. Giới bảo đảm cho sự an toàn của mọi chúng 
sinh và làm thăng hoa các trạng thái tâm cao thượng: từ (e4), bì (karuna) 
và hỷ (mudiiä) đối với tất cả chúng sinh. Từ đó, thế gian này sẽ trở thành 
một trú xứ cát tường nơi mọi hữu tình chúng sinh sông với nhau một cách an 
bình, hạnh phúc. 


So sảnh 


Bây giờ khi bạn đã thấy được lòng nhân từ của bố thí và lòng nhân từ của 
giữ giới, ắt hắn bạn sẽ tin chắc rằng giới là đức hạnh cao quý hơn bố thí rồi 
phải không. Chúng ta có thể so sánh mức độ hoan hỷ của người thọ nhận 
một món quả với mức độ hoan hỷ của người được tha chết cảm nhận. Người 
sau chắc chắn sẽ ngàn lần vui sướng hơn người trước. Cũng vậy, sự vui 
mừng của một người đang đói được cho ăn và sự vui mừng của một người bị 
kết án tử hình được ân xá khác nhau một trời một vực. Người trước không 
cách nảo có thể so sánh với người sau được. 


* Tránh trộm cắp (4dinnãdãna-virati) 


Người ta có thể đau khổ cùng cực khi của cải của họ bị đánh cắp hay bị 
ăn trộm. Trên bình diện rộng hơn, Vua Chúa và Hoàng Tộc cũng như những 
công dân của một đất nước còn cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều khi quê 
hương họ bị kẻ khác xâm lăng. Đất nước bị xâm lăng ấ ây sẽ ngày càng nghèo 
nàn hơn do người dân trong nước không thể tận dụng hết được những nguôn 
tài nguyên thiên nhiên của đất nước họ. Vì thế trộm cắp gây ra bao nỗi khổ 
và bất hạnh cho các nạn nhân. Do đó, tránh trộm cắp - adinnädãna virati, 
được xem là một giới có công năng giải thoát mọi người khỏi khổ đau và bất 
hạnh và còn tạo được sự bình yên cả về thể xác cũng như tinh thần. 


* Tránh tà dâm (Kãmesu-micchacara virafi) 


Hàng phàm phu (z„jjana) thường tất thích các dục lạc đặc biệt là 
khoái lạc của sự xúc chạm hay khoái lạc của thân thể. Không một người có ý 
thức nảo chịu chia sẻ, huống nữa là cho không, vợ hay chồng của mình cho 
người khác. Mọi người ai cũng rất quý cái nửa (vợ hay chồng) của mình, và 
không ngại bảo vệ nó một cách mãnh liệt. Họ có thể chịu đựng được sự mất 
mát tài sản đến một mức độ nào đó, chứ tuyệt đối không thê dung thứ kẻ 
phạm tội đối với vợ hay chồng của họ. Bởi thế tránh tà dâm nghĩa là tránh 
gây đau khổ cho người khác, và tránh chuyện ngoại tình hay tránh sự quá 
đáng về tình dục sẽ mang lại bình yên cho mọi người. 


* Tránh nói dôi (Musãyãda-virafi) 


Những ai đã từng nếm trải việc bị gian lận, lường gạt hoặc bị nói dối hắn 
cũng đã phải chịu đựng một hình thức phẫn nộ nào đó, dù có hơi vi tế. Hậu 
quả tai hại của việc bị lừa thực là dễ thấy. Một số kẻ nói dối sành sỏi trong 
nghề của họ đến độ thậm chí có thể lừa được cả toàn xứ sở. Ngày nay, có 
nhiều nhà lãnh đạo các giáo phái khi truyền bá tín ngưỡng của họ tự nhận đó 
là chân lý tuyệt đối. Bởi thể hàng triệu người đã bị dẫn đi lạc đường, cuối 
cùng gặp phải biết bao là tai hoạ. Do đó, tránh nói dối nghĩa là đã bảo vệ 
người khác khỏi khổ vậy. 


(Ngay cả những người Phật tử chúng ta cũng vậy, khi gặp phải những vị 
pháp sư rởm thích truyền bá những tín ngưỡng sai lạc, và những vị không có 
đủ trình độ, đáng buôn thay, lại có đức tin lớn nơi những người như vậy và 
còn tỏ ra rất tôn trọng họ. Đây là điều đáng để chúng ta suy gẫm) 


* Tránh uông rượu và các chât say (surãpang virafi) 


Người đã dùng một loại chất say nào đó tất nhiên sẽ phải gánh chịu 
những hậu quả xấu trong những kiếp sau của họ. Song nếu họ chỉ uỗng một 
mình và không gây hại cho ai khác, điều đó còn có thể tha thứ được. Tuy 
nhiên hầu hết những người uống rượu, khi đã say rồi họ sẽ phạm vào các 
giới khác không hề do dự. Họ sẵn sảng cãi nhau, giết nhau, trộm cắp hoặc 
nói dối. Cũng như một tay đầu sỏ tất nhiên không bao giờ tự mình phạm vào 
một tội ác nào hết, mà chỉ sai bảo lũ đàn em của mình làm những việc đó, 
rượu hoặc các chất gây say cũng vậy, xúi dục những con nghiện phạm vào 
các tội ác mà không ngăn cản. Họ sẽ không hè tỏ ra miễn cưỡng khi phạm 
tội giết người, hiếp dâm, đốt nhà, trộm cắp, v.v... Trở thảnh một kẻ nghiện 
kinh niên nghĩa là đang theo con đường phóng dật và gây đau khổ cho gia 
đình gần gũi nhất, tức là cha me, vợ chồng, con cái, anh em của mình. Sau 
đó người nghiện này còn gây phiền muộn cho hàng xóm láng giềng của anh 
ta. Những ai tránh được uông rượu và các chất say sẽ tránh được cho thế 
gian những phiền muộn và khô đau này. 


Sau khi hiểu rõ những lợi ích của việc giữ ngũ giới, bằng một thái độ 
tương tự, chúng ta có thê tiếp tục nghiên cứu những lợi ích của hoạt mạng đệ 
bát giới, hay giới có chánh mạng (samưmnã aja) là thứ tám. Từ trước đến đây 
chúng ta đã thấy răng việc giữ ngũ giới sẽ cứu thế gian này khỏi những 
phiền muộn và lo lắng. Giờ đây chúng ta đã thực sự hiểu được Giới cao quý 
hơn cả bố thí. Với quan niệm này mọi người chúng ta nên thận trọng giữ gìn 


giới, nhất là ngũ giới căn bản này. Cầu mong quý độc giả có thể giữ gìn 
trong sạch ngũ giới và truyên bá lòng từ ái (mef4) và bi mân (karuna) đền 
tât cả chúng sinh! 


* Bát quan trai giới (Uposatha - sila) 


Các giới thuộc uposatha (bả guan) như: phạm hạnh (brahmacariya hoặc 
tránh việc hành dâm) và tránh việc thọ thực sau mười hai giờ trưa không 
thuộc về loại giới (s2) giống như ngũ giới đã đề cập trên mà chúng ta giữ 
chỉ để không làm tốn hại kẻ khác; những giới này được giữ để làm cho tâm 
chúng ta cao thượng. Nói rõ hơn, giới Bát quan trai („osa/ha) là giới mà 
chúng ta giữ một cách nghiêm túc chứ không như kiểu người ta thường giữ 
để người chung quanh chú ý, nên được gọi là Thánh giới (4riya uposatha). 


Vì thế, những người giữ Bát quan trai giới, sau khi đã thọ giới xong nên 
độc cư hành thiền, quán tưởng các ân đức của Phật, Pháp, Tăng, hoặc niệm 
tưởng các đức hạnh bồ thí và trì giới của họ. Nhờ thế họ sẽ thấy rằng tham, 
sân, si và các trạng thái tâm bất thiện khác càng ngày càng ít khởi lên trong 
họ. Tâm họ mỗi ngày mỗi thanh tịnh và cao thượng hơn. Như vậy, rõ ràng 
rằng Bát quan trai giới không chỉ là giữ giới đơn thuần mà còn là một người 
bạn đồng hành của việc tu thiền (bhZvan3) nữa. Do đó, Bát quan trai giới 
được xem là pháp hành cao quý hơn ngũ giới thông thường. 


3. TU THIÊN (Bhãyanã) 


Bhãvanã nghĩa là phát triển hay trau dôổi tâm. Nó là một hình thức của ý 
nghiệp (manokamma) làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Khi bạn thành tâm 
ước mong cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh và phát toả từ tâm đến họ, là 
bạn đang thực hànhznef/ã-bhãvanä (thiền tâm từ). Trước tiên bạn trau dôi 
tâm từ trong tâm bạn và rồi cô gắng phát triển nó sao cho toàn thể con người 
bạn được thắm đẫm với lòng từ này. 


Khi tâm từ đã phát triển trong tâm, bạn cảm thấy xót thương cho những 
người nghẻo đói, bơ vơ không nơi nương tựa. Do đó, bạn phát toả những ý 
nghĩ trắc ẩn hay tâm bi đến những người cơ nhỡ. Đây gọi là karunä 
bhãvanã (thiền tâm bì). Giờ đây bạn sẽ phát triển một thôi thúc mãnh liệt 
muốn làm vơi nhẹ những nỗi khổ đau của người nghèo và bất hạnh. Từ khi 
tâm từ và tâm bị nảy nở trong bạn, bạn bắt đầu cảm thấy hoan hỷ đối với 
người giàu. Bạn cảm thấy một niềm hoan hỷ vị tha thực sự đối với họ. Đây 
là muditä bhãvanä (thiền tâm hỷ). Ba loại tu tập thiền (bhãvan3) kế trên có 


thê được phát triên bởi mọi người với một cái tâm cao thượng trong cuộc 
sông hàng ngày. 


*Đề mục (nghiệp xứ) Tuỳ niệm Ân Đức Phật -Buddhanussati- 
kamma{thäna 


Đối với đề mục tuỳ niệm hay niệm tưởng các Ân Đức Phật 
(Buddhanussati-kammafthäna), bạn cần tập trung sâu vào ba thuộc tính: (1) 
sự tốt đẹp của nhân quá khứ, (2) sự tốt đẹp của quả, và (3) lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. 


- Sự tốt đẹp của nhân quá khứ 


“Nhân” ở đây muốn nói tới sự hoàn thiện các pháp Balamật 
(Pãramis) trong vô lượng kiếp quá khứ. Đức Phật đã thực hiện các nghiệp 
thiện và hành các Pháp Balamật với nghị lực phi thường. Những việc làm 
cao quý mà Ngài thực hiện trong suốt kiếp luân hồi không phải để cho riêng 
Ngài, mà cho sự giải thoát chung của mọi chúng sinh khỏi khổ đau trong 
trầm luân sinh tử. Chắng hạn, chúng ta hãy nhớ lại việc thực hiện pháp bố 
thí balamật của Đức Vua Vessantara, tiền thân Đức Phật của chúng ta xem. 


Phần lớn mọi người bố thí là để được nổi tiếng như một đại thí chủ. 
Thậm chí họ còn xem mình là ân nhân của người thọ nhận, và những người 
này cần phải biết ơn họ, nếu có thể phải tỏ lòng tri ân họ nữa. Họ hy vọng 
được tái sinh trong những cảnh giới cao sang. Họ nguyện đắc Niết-bàn chỉ 
có tính cách chiếu lệ. Còn đối với Đức Vua Vessantara thì khác, ngay khi 
vừa sinh ra đời, Ngài đã yêu cầu mẹ cho ngài một vật gì đó để bố thí bằng 
cách chìa bàn tay ra xin mẹ. Là một đứa trẻ thơ Ngài hoàn toàn không có 
mục đích vị kỷ nào cả. Ngài chỉ có một ước muốn thiết tha được bố thí hợp 
theo thói quen (vãsan4) của ngài mà thôi. 


Do đó, ngài bồ thí hết tất cả ngọc ngà châu báu và y áo của mình cho mọi 
người. Khi lên làm Vua, Ngài cho xây dựng nhiều phước xá và đãi ăn hàng 
ngày. Những cuộc bố thí của Ngài môi ngày lên tới hàng trăm ngàn đồng 
tiền vàng lúc đó. Ngài thọ hưởng niềm hạnh phúc được thấy mọi người no 
cơm, ấm áo. Ở đây, cũng vậy, Ngài không hề có ước muốn ích kỷ đối với 
danh tiếng hoặc mong được tái sinh trong cảnh giới cao sang. Mục đích duy 
nhất của ngài là được giúp đỡ tha nhân. Ngài tin rằng bổn phận của người 
giàu là phải chăm lo cho người nghèo. Ước nguyện cứu giúp người nghèo 
của Ngài quả thực là to lớn. 


Việc Ngài bố thí con bạch tượng Paccaya, báu vật của hoàng gia, đã gây 
sự phản đối ầm ï từ phía dân chúng. Song đức Bồ tát Vessantara không lưu 
tâm đến việc gì khác ngoài ước nguyện chứng đắc toàn giác trí (Sabbafññua- 
ñãna). Ở đây người ta có thể biện luận rằng mục đích này cũng là vì lợi ích 
cá nhân của Ngài mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng việc chứng 
đắc toàn giác trí hàm ý gánh vác một công việc gay go hơn đối với Ngài, vì 
từ đó ngài phải du hành ngàn dặm dưới những điều kiện khác nhau để giảng 
dạy giáo pháp (của Ngài). Vì thế việc thành tựu toàn giác trí là để phục vụ 
cho những chúng sinh đang đau khổ, chứ không phải đề hoạch đắc lợi lạc cá 
nhân cho riêng Ngài. 


Trong giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện các pháp balamật như một 
vị Vua, Đức Bồ tát Vessantara đã bố thí con trai, con gái, và cả Hoàng Hậu, 
vợ của ngài. Đây là một bằng chứng quá đủ để cho thấy lòng vị tha và thiện 
chí của ngài đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta thử bản luận chi tiết hơn vấn 
đề này xem. Có vợ đẹp con khôn được kể như là tột đỉnh của hạnh phúc 
trong các cõi nhân thiên này. Ngay cả vua Chuyển Luân Vương, nếu không 
có vợ đẹp, con khôn cũng sẽ không tìm thấy chút hạnh phúc nảo trong cuộc 
đời! Nhưng Đức Bồ tát, Vua Vessantara dám từ bỏ những người thân thương 
nhất, đó là vợ con yêu quý của mình, và đem bố thí họ cho người khác. 
Hành động bố thí vô song này chắc chắn không phải vì danh hay lợi, mà vì 
muốn thành tựu toàn giác trí nhờ đó ngài có thể giải thoát các chúng sinh 
khỏi khổ. 


Với mục đích cao quý và lòng vị tha như vậy, đức Bồ tát đã hy sinh cả 
sinh mạng của mình để thành tựu hạnh trì giới và kham nhãn trong nhiều đại 
kiếp. Ngài cũng đã cứu mạng sống người khác với cái giá phải hy sinh chính 
sinh mạng của ngài để hoàn thành các pháp balamật khác. Những hành động 
cao quý và các pháp balamật đã được thành tựu trong những kiếp quá khứ 
của Ngài là nhân và duyên cho việc trở thành một vị Phật trong thế gian này. 


- Sự tốt đẹp của quả 


Khi những việc làm cao quý và các pháp balamật như vậy đã thành tựu, 
những kết quả, tự nó chắc chắn sẽ phải là tốt đẹp và cao quý. Do đó, trong 
kiếp hiện tại, là một vị Phật, Ngài có tướng hảo thanh thoát và tao nhã nhất, 
trí tuệ cao tột nhất, sức mạnh vĩ đại nhất, và tuệ giác thâm sâu nhất. Bạn nên 
quán niệm những thuộc tính này của đức Phật, kết quả của những thiện 
nghiệp quá khứ của Ngài theo chỉ tiết, khi bạn thực hành đề mục tuỳ niệm 
Phật. 


- Những lợi ích các chúng sinh được hưởng 


Như trên đã nói, khi những việc làm cao quý và các pháp balamật đã 
được Đức Phật hoàn thành, chúng sẽ đem lại cho ngài những kết quả thù 
thắng nhất và cuối cùng thúc đây ngài đạt đến toàn giác trí (Sabbafñuiã 
ñaãnga). Sau khi thành Phật, ngài không yên nghỉ trong sự thoả mãn với thành 
tựu tối thượng này. Suốt bốn mươi lăm năm còn lại của đời ngải, Đức Phật 
đã thuyết giảng thánh pháp đến mọi tầng lớp con người vì hạnh phúc và lợi 
ích của họ. Thậm chí, khi sắp nhập Vô-dư Niết-bàn (Mahãparinibbäna) ngài 
còn khuyến hoá các đệ tử: 


Handa dani bhikkhave ämanfayämi vo, 
“YVayadhamma sankhara, appamadena sampadetha ” 
Hãy nhìn, này các Tỳ khưu, Nhưự Lai khuyên các con, 


“Các pháp hữu vì đếu có bản chát biên diệt và tan hoại. Do đó, hãy 
chuyên cân nô lực với chánh niệm. ” 


Những lời dạy của Ngài đã chỉ đường cho chúng sinh thoát khỏi khô đau 
và chấm dứt tử sanh luân hồi. Như vậy bạn nên quán niệm với lòng tin sâu 
xa trên ba thuộc tính vĩ đại trong cuộc đời của Đức Phật, đó là; sự tốt đẹp 
của các nhân quá khứ, sự tốt đẹp của quả, những lợi ích vun bồi cho các 
chúng sinh. Từ đó bạn sẽ thấy rằng bạn đã phát triển được một niềm tin trọn 
vẹn nơi Đức Phật; và bạn tìm đến nương nhờ ngải, bằng cách đọc, “Buaddho 
me saranarh, añfan nafthi - Đức Phát là nơi nương nhờ của con; không có 
nơi nương nhờ nào khác”. Nhờ thê lòng mộ đạo và đức tin với sự hiểu biết 
đầy đủ nơi Đức Phật của bạn sẽ đơm hoa kết trái trong dòng tâm tương tục 
(hữu phần) của bạn. Đây là lời giải thích tóm tắt về pháp thiền tuỳ niệm ân 
Đức Phật (Buddhanussaifi - bhãvana). 


Như vậy, sự phát triển của lòng từ (mefZ) hoặc sự tu tập niệm Ân Đức 
Phật trong dòng tâm tương tục của bạn, nói chung, được gọi là 5hãvana (tu 
tập tâm). Sự tu tập này có thê được thực hành thường xuyên trong cuộc sông 
hàng ngày. Bạn có thể khởi sự, hoặc với meftã-bhãvanäã (tu tập tâm từ) hoặc 
với Buddhanussati-bhävanä (tu tập niệm Ân Đức Phật) tuỳ bạn thấy pháp 
nào là thích hợp. Còn về việc thực hành có tính cách miên mật hơn pháp tu 
tập tâm này, bạn có thể tham khảo từ các cuốn sách khác, chăng hạn như bộ 
Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) đê có chỉ tiết đầy đủ hơn. 


4. CUNG KÍNH (4pacãyana) 


Apacäyana có nghĩa là tỏ lòng tôn trọng hay cung kính đối với những 
người hơn bạn về tuổi tác, giới đức, tính thanh liêm, trí tuệ, công hạnh, 
V.V.. - Cung kính các bậc trưởng lão như cha, mẹ, cô, chú của bạn; nhường 
chỗ ngôi và nhường đường cho các bậc đáng kính; cúi đầu và tỏ lòng khiêm 
cung, chắp tay xá các vị Sư; bỏ nón, chảo họ theo phong tục, v.v... đều là 
những dấu hiệu tỏ lòng tôn trọng. Tuy nhiên, nếu bạn tỏ lòng tôn kính có 
tính cách miễn cưỡng trước một người quyên thế do sợ hãi hoặc với một 
mục đích cá nhân nào đó, hành động này không thể gọi là apacãyana hay 
cung kính được, vì bản chất của nó là tự thị, khoa trương và chỉ có nghĩa là 
lừa đảo (mãya) mà thôi. 


* Vân đê cần suy gầm 


Cúi đầu hoặc khom mình thường được mọi người chấp nhận như những 
cử chỉ tỏ lòng cung kính. Ở Miễn ( Myanmar ) người ta còn đặt những vật 
đang mang trên đầu xuống và nằm phủ phục trên đường khi gặp các vị Sư. 
Có sô thì quỳ trên đường đất bụi bặm mặc cho quần áo mới của họ bị lắm 
lem. Trong khi số khác quỳ trên lề đường hoặc trên sân ga để đảnh lễ các vị 
sư hoặc tỏ lòng cung kính các bậc Trưởng lão. Tất nhiên, những hành động 
ấy nếu được làm với sự chân thành thì không có gì đáng trách. Song vảo thời 
buổi này khi con người phải vội vã trong những nơi tất bật, chỉ cần một cái 
cúi đầu hoặc một vài lời khiêm tốn là đủ để tỏ lòng cung kính rồi. Quỳ và 
phủ phục để tỏ sự sùng kính khi gặp một vị sư trên đường hay ở những nơi 
đông đúc bận rộn trước mặt những người ngoại quốc thực sự không cần thiết 
lãm. 


5. PHỤC VỤ (øyyavacca) 


Phụ giúp hoặc phục vụ trong những thiện sự của người khác được gọi 
làƒeyyãvacca - phục vụ. Chúng ta nên sẵn lòng tự nguyện phục vụ để cho 
những thí chủ có thể cảm thấy được thư thả, bớt lo lăng và công việc bố thí 
được hoàn thành viên mãn. Chúng ta cũng nên sẵn lòng giúp đỡ người đau 
ốm, người tản tật và già yếu, phụ giúp cho những người đang mang vác 
những vật nặng, hoặc giúp cho cha mẹ và các bậc lớn tuôi bớt đi những gánh 
nặng. Như vậy, mọi hình thức tự nguyện phục vụ cho người khác (với điều 
kiện những việc làm ấy không phải là việc làm xấu, ác) đều được kể 
là veyyãvacca-kusala - phục vụ thiện. 


Nếu bạn có thiện chí và chủ ý (cefzanä) muốn tự nguyện phục vụ đích 
thực, những lợi ích (quả báo) bạn nhận được có thể sẽ lớn hơn quả báo của 
thí chủ. Chẳng hạn, vào thời Đức Phật có một vị lãnh Chúa tên PZyZsi, vốn 
là người ngoại đạo song nhờ lời dạy của tôn giả Kumara Kassapa đã trở 
thành một người có lòng tin với Tam Bảo. PayäsI sau đó thường xuyên làm 
các việc bố thí và để bát cho chư tăng. Nhưng ông không tự mình làm những 
thiện sự ấy. Thay vào đó ông uỷ thác cho thanh niên Uttara làm công việc 
cúng dường vật thực đến các vị tỳ khưu. Mặc dù Uttara làm việc nhân danh 
vị lãnh chúa, song anh đặt hết tắm lòng mình vào việc để bát. Khi cả hai 
chết, Payäsi tái sinh vào cõi Tứ đại Thiên vương (Caøfwmnaharäjikg), cõi trời 
thấp nhất trong sáu cõi trời dục giới, trong khi Uttara được sanh về cung trời 
Đạo lợi (72vafimsa), cõi trời cao hơn Tứ đại thiên vương. 


6. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (hay chia phước- Pattidäna) 


Chia phước hay chia những thiện sự đã làm với người khác được gọi là 
hồi hướng công đức — paf#idãna, (patíi là những gì bạn có được; đãna là bỗ 
thí hay chia sẻ). Người làm phước hay thí chủ chắc chắn sẽ hưởng được 
những lợi ích của việc phước mình đã làm. Song ước muốn chia sẻ phước 
báu ấy với người khác lại còn cao thượng hơn nữa. Do đó, sau mỗi lần làm 
được một thiện sự nảo, mọi người chúng ta nên công bố, “Phàm những aI 
được nghe lời này, hãy cùng chia phước báu với tôi. Cầu mong các vị được 
thật nhiều lợi ích như tôi vậy”, và như thế bạn đã chia những phước báu 
mình kiếm được. Đây là pattidana hay hồi hướng công đức, một việc làm tự 
thân nó kề như một thiện sự riêng biệt. 


Cần thận : Có một số thí chủ chỉ nói bằng miệng, “Tôi xin chia phước đã 
làm” vậy thôi chứ không thực sự muôn làm như thê. Sự chia sẻ có tính cách 
chiêu lệ này không đủ điêu kiện đê trở thành pattidana - hôi hướng công đức. 


Xưa có một người thí chủ, sau khi vay mượn được một số tiền, đã mời 
rất nhiều người tới dự bữa tiệc linh đình mừng con trai ông xuất gia sa-di. 
Tiên đóng góp (từ những người khách mời) không đủ để trang trải những phí 
tốn của buổi tiệc theo như ông mong đợi. Sau buổi lễ, đến phần chia phước 
hay hồi hướng công đức vào lúc ông đang nhầm tính xem mình phải thiếu 
nợ bao nhiêu, một người ngôi kế bên nhắc ông việc chia phước. Bức bách 
bởi nghĩ đến món nợ nặng nề sẽ phải trả, thay vì nói, “Tôi xin chia phước 
này đến mọi người” ông lại thốt lên thật lớn, “Tôi hoàn toàn chăng có xu nào 
cải” 


* Chia phước không làm giảm quyền lợi của bạn 


Khi bạn làm một thiện sự và chia phước đã kiếm được đó cho mọi người, 
có thể bạn nghĩ rằng phước báu của bạn sẽ giảm đi. Ở đây chúng ta phải nhớ 
rằng phước báu có được hợp theo ce/anã hay chủ ý của bạn. Khi chúng ta bố 
thí với một thiện ý thật sự, chúng ta kế như đã làm được một việc thiện, và 
chúng ta cũng đã kiếm được một phước báu xứng đáng với việc thiện đó. Vì 
thế khi bạn chia phước đã kiếm được với người khác, bạn lại có thêm phần 
phước báu cho tính cao thượng của bạn. Không có lý do gì phước báu của 
bạn lại giảm đi được. 


Chia phước cũng giống như mỗi đèn từ một cây đèn đã cháy vậy. Cây 
đèn đầu tiên tất nhiên phải được thắp sáng nhờ bật một que điêm. Nhưng có 
thể dùng cây đèn này để mỗi cho nhiều đèn khác; cho dù bao nhiêu đèn có 
được môi chăng nữa, độ sáng của cây đèn đầu tiên cũng không sao giảm đi 
được. Trái lại, ánh sáng kết hợp của tất cả các ngọn đèn sẽ toả sáng thêm rất 
nhiều. Chia phước kiếm được từ thiện nghiệp giữ giới (s7/z-kusaia) và thiện 
nghiệp tu thiền (bhãvanã kusaia) cũng là hồi hướng công đức (pa#idãna) 
vậy. 


7. TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC - Paffãnumodana 


Hoan hý khi thí chủ hồi hướng công đức hay chia phước họ đã làm, nôm 
na gọi là tuỳ hỷ công đức - paffãnumodana. Khi ai đỗ chia phước, bạn nên 
hoan nghinh điều đó và bày tỏ lời “sữđju” (lành thay) ba lần. Cảm thấy vưi 
đối với thiện sự người khác làm là thái độ rất đáng ca ngợi. Thái độ ấy có 
bản chất của tâm hỷ ứmudi¿2). Tuy nhiên, để thành tựu việc tuỳ hỷ công đức 
thực sự không phải là dễ. Một người tỏ bày lời “sZđ#” - lành thay có tính 
chất thông lệ, thiếu chủ tâm và không hoan hỷ thực lòng thì đó không phải là 
tuỳ hỷ công đức mà chỉ là nghi thức, và đôi khi đã không thực sự cảm thấy 
hoan hỷ đối với việc làm công đức của người khác, thay vào dó họ có thể 
trưởng dưỡng thêm tâm ganh ghét và đồ ky mà thôi. 


* Lợi ích tức thì của tuỳ hỷ công đức 


Thường thường người ta bố thí và đặt bát cho Chư Tăng là để hồi hướng 
phước cho những người thân trong gia đình đã quá vãng. Nếu người đã chết 
tái sinh trong các cõi xấu nhận được phước hồi hướng với tâm hoan hỷ, họ 
sẽ lập tức thoát khỏi khổ cảnh. Theo kinh điền, nếu việc hồi hướng công đức 
hay chia phước được làm sau khi bố thí thức ăn hay đặt bát cho Chư tăng, 
người quá có, tỏ lời “sãdhu”-lành thay, sẽ lập tức thoát khỏi đói khát; nếu bố 


thí hay cúng dường thuộc về y áo người chết sẽ được y phục đầy đủ do tỏ lời 
sãdhu. Điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý là trong việc đặt bát hay cúng 
dường vật thực đề hồi hướng cho người quá vãng, đối tượng thọ nhận phải là 
người xứng đáng cúng dường. Xưa, tang quyến của gia đình nọ mời một ác 
giới Tỳ khưu (đussila-bhikkhwu) - tức một vị sư không có đạo đức - đến nhà 
và cúng dường vật thực để hồi hướng phước cho người thân đã quá vãng. 
Thậm chí khi phước báu được hồi hướng đến ba lần, người quá vãng - là 
một ngạ quý (pe/a) lúc đó - cũng không nhận được phần phước (đáng được 
hưởng) của mình. Vì thế y kêu la quyến thuộc, “Ác giới Tỳ khưu này đã ăn 
cặp phần phước của tôi rồi!” Thế là quyến thuộc y phải làm phước cúng 
dường đến một vị sư giới đức. Chỉ khi ấy ngạ quỷ mới nhận được phần 
phước của mình và thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. (Xem chú giải kinh Phân Biệt 
Cứng Dưởng - Dakkhinavibhanga Sufa - Trung Bộ Kinh). 


Sự việc trên dạy cho chúng ta một bài học. Khi chúng ta hiến dâng 
phước bố thí của chúng ta cho một người bạn hay quyến thuộc đã quá vãng, 
điều trước tiên phải làm là loại trừ tâm đau đớn, ưu sầu của chúng ta đi đã. 
Chỉ lúc đó chúng ta mới nên cúng dường vật thực, y áo, dù, dép, chùa chiền, 
v.v... đến các vị Sư. (cúng dường một ngôi Chùa hay xây cất một ngôi Chùa 
là để cho ngạ quỉ có chỗ ở). Còn về đặt bát, chúng ta phải thỉnh một vị sư có 
giới đức trong sạch; hoặc phải thực hiện tăng thí (sanghika- đãna), tức là 
cúng dường với tác ý đến toàn thể tăng chúng. Trước khi làm lễ cúng đường 
này, chúng ta nên mời người đã quá vãng đến để chia phước. (Họ sẽ đến nếu 
như có thê). Trong trường hợp đó chúng ta phải gọi đích danh tên người đã 
quá vãng và chia phần phước có được đến cho họ. 


* Lễ nghỉ ngày nay 


Ngày này, hầu hết mọi người, sau khi người thân qua đời, không lưu tâm 
tới việc chọn những vị Sư giới đức. Họ cũng chăng màng đến việc loại trừ 
tâm đau khổ, buôn rầu của họ. Họ cúng dường vật thực hoặc thậm chí cả tiền 
bạc đến các vị Sư ngay tại nghĩa trang, xem đó như một thông lệ, dường như 
để tránh tiếng đời cười chê và để được mọi người khen ngợi (là con cháu 
hiếu thảo) mà thôi. Và rồi họ cũng hồi hướng công đức song chăng nghĩ sâu 
xa đến những lợi ích cho người quá vãng. Thà răng cúng dường vật thực ở 
nhả mà tâm không ưu sầu hơn là làm thế tại nghĩa trang trong lúc còn bị bức 
bách bởi bi ai và sầằu muộn. Tất nhiên những thiện sự đã làm và vật thực đặt 
bát tại nghĩa trang cũng sẽ tạo thành công đức nếu điều đó được thực hiện 
với tâm không ưu sầu và than khóc. 


* Ai là người được hưởng phước hồi hướng? 


Những người đã quá vãng nếu tái sinh làm ngạ quỷ (øe/as) có thể nhận 
được những lợi ích từ việc hồi hướng công đức hay chia phước với điều kiện 
họ phải có mặt trong khu vực quanh (chỗ làm phước) đó. Nếu họ đã tái sinh 
làm người, làm thú vật, hoặc làm ngạ quỷ ở những núi rừng xa xôi, họ 
không thể nhận được phần phước đã chia. Tuy nhiên, những thân bằng 
quyến thuộc đã chết khác hiện làm ngạ quỷ trong vùng lân cận, có thể hoan 
hỷ với lễ làm phước này và được tái sinh trong những cảnh giới tốt đẹp hơn. 
Do đó, chia phước đến người đã chết là một việc làm xứng đáng, và mọi 
người phải nên duy trì. 


8. THÍNH PHÁP (Dharmmasavana) 


Dhammasavana nghĩa là Thính Pháp hay nghe Pháp của bậc Giác Ngộ. 
Có năm lợi ích của việc thính pháp: (1) có thêm kiến thức mới, (2) những 
điều đã hiểu biết được sáng tỏ hơn, (3) giải toả được những điều mơ hồ, hoài 
nghĩ, (4) có được đức tin chân chánh, (Š) làm cho tâm trong sáng nhờ phát 
triển niềm tin và trí tuệ. 


* Những cách nghe Pháp không đúng 


Nghe Pháp với ý định gặt hái năm lợi ích kể trên là nghe Pháp chính 
đáng. Có số người đi dự những buổi thuyết Pháp chẳng qua vì họ thân thiện 
với vị Pháp Sư; có người vì thích nghe những câu chuyện cười và những giai 
thoại có tính cách tiếu lâm; có số vì sợ người khác cáo buộc là quá lười; số 
khác thích đi nghe Pháp để đánh giá khả năng của vị pháp sư, v.v... Tất 
nhiên bạn chăng thê gặt hái được lợi ích gì từ việc nghe Pháp với những ý 
định thấp hèn như vậy. Xưa có một người Trung Hoa qua sông trên một 
chiếc “thuyên nan, lúc người chẻo thuyền cảnh báo răng chiếc thuyền bị rò 
một lỗ. Người Trung Hoa nghĩ như thế có nghĩa là nước từ trong thuyền sẽ rỉ 
ra và chảy vào sông: vậy thì có chuyện gì mà phải lo. Được một lát, ông để ý 
thấy đũng quần mình bị ướt. Ông kinh hoảng và la lên "Thuyền này đâu có rỉ 
ra đâu; nó còn cho nước lọt vào đây này!" Mục đích chính xác của việc nghe 
Pháp là để cho những tư duy ác của chúng ta chảy ra. Vì thế chúng ta phải 
rất thận trọng, nếu không chúng ta sẽ để lọt vào tâm nhiều điều ác thêm mà 
thôi. 


* Những lợi ích của đọc sách 


Ngày nay có rất nhiều quyền sách có thể đem lại cho chúng ta sự khôn 
ngoan và kiến thức. Ở Miến, một quốc gia lấy đạo Phật làm quốc giáo, có 
hàng trăm. cuốn sách chuyên đề Phật học xuất hiện trên các kệ sách. Nhờ đọc 
những cuốn sách này bạn có được những lợi ích giỗng như nghe Pháp vậy. 
Do đó, đọc các loại sách như thế này có thể còn lợi ích hơn nghe những bài 
thuyết giảng hiện đại rất nhiều. Thậm chí nếu bạn không đọc được, bạn có 
thể nhờ người khác đọc lớn lên cho bạn nghe. Điều này cũng tương đương 
với việc nghe Pháp. 


9, THUYẾT PHÁP (Dhammadesanä) 


Dhammadesanä có nghĩa là thuyết giảng Pháp (đ/amma). Nếu được làm 
với lòng chân thành và cao thượng, thuyết pháp vượt xa các hình thức bố thí 
(đãna) khác. Chính Đức Phật đã nói “Sabbadanarh Dhammadanam jinati` 
(Pháp thí thắng mọi thí). Đề thực sự thành tựu thiện nghiệp thuyết Pháp chân 
chánh, người thuyết giảng hay Pháp Sư phải không mong đợi quà cáp, cúng 
dường; danh vọng hoặc ngã mạn. Vì nếu thuyết pháp với tâm mong câu như 
vậy, lòng tham (/obha) đối với lợi lạc vật chất sẽ làm ô nhiễm và giảm bớt 
những công đức do thuyết pháp đem lại. Lúc đó vị Pháp Sư sẽ chăng khác gì 
kẻ ngu sỉ kia đem đổi gỗ trầm hương đáng giá cả trăm ngàn lẫy một bình 
dấm chua vô vị. 


* Tư cách của một vị Pháp Sư 


Một vị Pháp Sư đầy đủ tư cách không chỉ là người diễn thuyết thông 
thường. Họ phải có một giọng nói rõ ràng và đầy oai lực; nhất là phải có đủ 
khả năng để làm cho người khác hiểu mình một cách minh bạch. Một vị 
Pháp Sư như vậy quả thực là khó kiếm. ví như cả ngàn con bò trong một 
trang trại chăn nuôi lớn, song chỉ một con trong số đó sanh ra được con bê 
đực hoàn hảo. Cũng vậy, hàng ngàn bà mẹ chưa chắc đã sinh ra được một vị 
Pháp Sư lỗi lạc. Một vị Pháp Sư lỗi lạc quả thực là một nhân vật hiếm hoi 
trong cuộc đời này. 


* Những bắt lợi của việc phát âm không đúng 


Những vị pháp sư có đây đủ tư cách cũng cần phải biết đến những thiện 
nghiệp trong các kiếp quá khứ của họ, khi đọc hay trùng tuyên thánh pháp 
do Đức Phật dạy, pháp sư phải dõng dạc đọc với chất giọng rõ ràng của đẳng 
trượng phu, không nên cô tình làm cho giọng mình ra vẻ khả ái bằng cách sử 
dụng trọng âm, ngữ âm hay phong cách không phù hợp. 


Đức Phật đã nêu ra những bắt lợi của việc vận dụng không đúng âm ngữ, 
làm cho tiếng nói ngọt ngào giống như đang hát trong lúc thuyết pháp. 
Những bất lợi đó là: (1) trở nên tham đắm với chính giọng nói của mình; (2) 
người nghe cảm thấy thích thú theo kiểu dâm dật đối với giọng nói của pháp 
sư; (3) pháp sư bị chê trách vì đang hát giống như người thế tục; (4) pháp sư 
sẽ mất sự tập trung trong lúc bản thân ông đang cô găng tạo ra giọng nói 
ngọt ngào; (5) các thế hệ tu sĩ kế tiếp sẽ bắt chước cho giống cái kiểu (thuyết 
pháp) không đúng đắn này. 


Ngày nay người ta có thể bắt gặp những bất lợi này trong rất nhiều 
trường hợp. Các vị sư trẻ chạy theo tắm gương xấu của các vị pháp sư không 
đứng đăn. Những người Phật tử mộ đạo hiếm khi có mặt ở những buổi 
thuyết pháp do các vị pháp sư rởm này điều khiển. Còn những ai đi dự thì 
chỉ chú ý đến bài pháp một cách qua loa chiếu lệ. Những người thuộc tầng 
lớp có học, dù rất muốn nghe pháp song lại cảm thấy hồ thẹn khi phải có mặt 
tại buổi giảng của những vị pháp sư dung tục như vậy. 


Điều khẩn thiết hiện nay là các vị pháp sư cần phải có đủ sự nghiêm 
trang chớ đừng tạo ra những âm điệu du dương từ giáo pháp vô giá của đức 
Phật nữa. Đó là một kiểu thuyết giảng đáng hồ thẹn lắm vậy. 


* Các cách thuyết pháp giản dị 


Thuyết pháp không chỉ có nghĩa là giảng pháp trước đông đảo thính 
chúng trong một giảng đường. Những buổi thảo luận giản dị về pháp giữa 
đôi ba người cũng là thuyết pháp, với điều kiện là người thuyết không mong 
đợi có được quà cáp hay bất cứ sự biếu xén gì. Sách tấn những người mộ 
đạo, cả trẻ lẫn già, dạy những bộ môn học thuật, thủ công hay kỹ nghệ có 
tính chất vô tội, đọc to lời dạy của Đức Phật cho mọi người nghe, đều xứng 
đáng để gọi là thuyết pháp - Dhammadesanä cả. Vì thế các vị Tỳ khưu ngày 
nay nên cỗ gắng luyện tập để trở thành một vị pháp sư giỏi, có đầy đủ tư 
cách; ngoài ra các vị còn nên nghiên cứu cách thức nói trước công chúng, 
cách đọc và viết đúng. 


10. TRI KIÊN CHÂN CHÁNH - Diffhjjukamna 


Có tri kiến chân chánh, ngay thăng, chính trực được gọi là ditthijukamma 
(difthi: kiến, ujukamma: chính trực). Tri kiến là quan niệm của một người vê 
sự vật dựa trên trí hiểu biết của người đó. Khi quan niệm ngay thắng hay 
chân chánh, nó được gọi là chánh kiến hay hiểu biết chân 


chánh (sammadifthi). Nếu một trí kiến sai lạc, thì gọi là tà kiến 
(micchadifthi). Bạn hãy xét kỹ những điêu sau: 


1. Thiện nghiệp và ác nghiệp; 
2. Quả tốt và xấu của những nghiệp ấy: 


3. Kiếp sống hiện tại và những kiếp sông tương lai là do những thiện 
nghiệp và ác nghiệp của một người quyết định; 


4. Có các vị chư thiên (đevas) và phạm thiên (brahmas) 


5. Người nào thực hành theo thánh đạo và đắc các bậc thiền, thần thông 
hoặc trở thành các vị Alahán. 


Nếu sau khi suy xét sâu xa, bạn thấy răng năm điều kế trên là những sự 
thực, tin là chúng thực sự có mặt, thời bạn có chánh kiến (samnaädifthi). Đây 
cũng gọi là tri kiến chân chánh (đi/hÿu„kamma) và nghiệp sở hữu trí 
(kammasakata-ñana, do chữkamma: nghiệp: saka: tài sản riêng của một 
người; /z: chúng sinh; ñãna: trí hay sự hiểu biết). Nói chung, với sự hiểu biết 
rằng chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà người ta làm là tài sản riêng 
của họ và đi theo họ bất cứ nơi đâu trong tam giới này, là bạn có chánh kiến. 


Nếu bạn loại bỏ tất cả hay bác bỏ một trong năm điều kế trên xem chúng 
như phi thực, tức chúng không thực sự hiện hữu, như vậy bạn đã có tà kiến 
(micchadi/£hi). Do không tin có nghiệp và quả của nghiệp, người ta không 
thể nhận ra rằng những con vật cũng là một loại chúng sinh do quả của 
nghiệp sinh ra. Đó là lý do vì sao những người này không do dự khi đoạt 
mạng sống của những chúng sinh khác. Họ không cảm thấy căn rứt lương 
tâm hay có cảm giác tội lỗi khi làm điều đó vì họ tin rằng không có đời này, 
không có đời sau do quả của nghiệp, họ có khuynh hướng tin răng thế gian 
cùng với các hữu tình trong đó là do một “Đắng quyền năng” sáng tạo ra. 
Chúng ta có bằng chứng đầy đủ về cuộc đời của đức Phật với những chứng 
cứ lịch sử. Có băng chứng nảo như vậy về sự hiện hữu của một con người 
gọi là “Đẳng Quyền năng” hay không? 


* Là một người Phật tử 


Chúng ta vừa nói đến tri kiến chân chánh -đi/fhijjukamma, cũng gỌI là 
chánh kiến - sưmmaäải/thi. Cho đến lúc này chúng ta cũng chưa thể nói rằng 
mọi người có chánh kiến đều là Phật tử cả. Người theo Ấn giáo cũng tin vào 


nghiệp và quả của nghiệp song họ vẫn không phải là Phật tử. Chỉ những 
người nào tầm cầu sự quy y nơi đức Phật, Giáo Pháp (Dhamma) và chư 
Tăng (Szngha) mới là những Phật tử đích thực. Bạn phải công bố, “Con xin 
quy y đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng” hoặc bằng tiếng Pãli hoặc bằng 
một thứ tiếng nào khác cũng được. Chỉ sau khi quy y nơi Tam Bảo (Phật - 
Pháp - Tăng), bạn mới có thể tự gọi mình là một Phật tử. Những người 
không hiểu rõ pháp Tam quy (7saranagamana) như các trẻ em chắng hạn, 
cũng có thể xem như Phật tử nếu họ tự hiến dâng đời mình cho Tam Bảo 
theo truyền thống gia đình. 


* Làm thê nào đê có tri kiên chánh trực 


Chánh kiến và nghiệp sở hữu trí (kammassakaiä ñãna) là đồng nghĩa với 
tri kiến chánh trực (đi//hjukamma). Khi bạn tự mình quán xét hay suy tư 
trên nghiệp và quả của nghiệp, suy tư trên hiện thực của các kiếp sông quá 
khứ và vị lai, bạn thành tựu tri kiễn chánh trực. Khi bạn ghi nhớ trong tâm, 
lúc sắp thực hiện việc bố thí và giữ giới, rằng những việc làm cao quý như 
bố thí và giữ giới sẽ đem lại quả lành trong những kiếp sống tương lai, bạn 
đã phát triển tri kiến chánh trực. Khi bạn làm việc thiện khác với sự hiểu biết 
về nghiệp và quả của nghiệp cũng sẽ có giá trị như vậy. Nói chung, lòng 
nhân từ có mặt trong mọi hình thức của thiện sự được nâng lên cao nhờ tri 
kiến chánh trực (đihjjukamma). 


* Bôn mươi việc thiện 


Những thiện sự kể trên được xem là những việc làm cao quý không chỉ 
khi bạn thực sự thực hiện chúng, mà cả khi bạn bảo người khác làm, hoặc 
khi bạn giải thích những kết quả tốt đẹp của những thiện sự ấy cho người 
khác, và khi bạn cảm thấy hoan hỷ với những việc làm cao quý của người 
khác. Như vậy, từ mười phước nghiệp sự (0uññakiya-vafthus) chúng ta đã 
thảo luận ở trên nhân với bốn yếu tô, đó là (1) thực sự làm, (2) khích lệ 
người khác làm, (3) giải thích những phẩm chất tốt của việc làm ấy cho 
người khác, và (4) cảm thấy hoan hỷ, chúng ta có bốn mươi thiện sự được 
gọi chung là bốn mươi phước nghiệp sự (puññakiya-vatthus). 


Kết luận : Trong chương này tôi đã giải thích chỉ tiết mười thiện sự được 
làm với tâm thiện và chủ ý hay tư thiện. Đối với hành động bồ thí (đãna), tôi 
cũng đã giải thích về những quả báo của nó. Trước khi châm dứt chương này 
tôi xin lược qua một số quả báo của giới (s72) và tu thiền (bhãvan3). 


* Quả lợi ích của giới 


Giữ ngũ giới hoặc bát quan trai giới (uposafha si/a) đem lại hạnh phúc 
cho mọi chúng sinh. Giới cũng giúp bạn sông một cuộc sống không lo lăng 
và phiền muộn. Những quả lành của giới tuy không thể làm cho bạn giàu có; 
song chắc chắn nó sẽ đem lại sự an lạc của tâm. Bồ thí đem lại giàu sang 
trong các kiếp sống tương lại (đãmafo bhogavä). Giới đem lại sức khoẻ của 
thân và sự an lạc của tâm (s?12o sukh1to) 


* Quả của tu thiên 


Những ai muốn thực hành thiền chỉ và thiền quán cần phải tìm đến 
những nơi rừng núi xa xôi, sống một cuộc sống cô độc (độc cư). Bạn chỉ có 
thê đắc thiền khi thực sự thấy rõ những khuyết điểm của dục lạc. Nếu bạn 
muốn thực hành để đạt đến Đạo (agga) và Quả (Phala), bạn phải tiễn xa 
hơn nữa và phát triển tâm nhàm chán và ghê tởm đối với các uân của danh 
và sắc (hợp thể thân-tâm) trong suốt kiếp luân hồi. 


Nếu bạn hành thiền và đắc các bậc thiền, bạn sẽ được tái sinh trong phạm 
thiên giới, ở đây bạn sẽ không còn phải đi tìm một người vợ như trong cõi 
dục nữa. Bạn sẽ sống một cuộc sống cô độc ở đó để phát triển tâm từ 
(meftã). bì (karunä) và hỷ (muảitä). Bạn sẽ sống trong một thiên cung lộng 
lẫy như một hành giả với vẻ uy nghiêm và bình thản. Còn nếu bạn đã đắc 
Đạo Quả (Ä⁄4gga-Phaia), bạn sẽ không bị dính mắc, chẳng những vào các 
toà thiên cung mà ngay cả danh và sắc của mình cũng vậy, vì bạn đã ghê 
tởm và xoay lưng lại với mọi hình thức của danh và sắc. Vì thế khi bạn đạt 
đến Niết-bàn sẽ chỉ còn lại một yếu tố đặc biệt không liên quan gì với danh 
và sắc mà thôi. 


Do đó, mỗi loại thiện sự (bó thí, trì giới, tu thiền) đều tạo ra những kết 
quả tương xứng. Mọi hình thức của thiện nghiệp (kusala-kamma) đều đem 
lại những kết quả lợi ích. Bởi thế, nếu bạn có một mục đích cao thượng 
muốn đạt đến Niết-bản, trước hết bạn phải loại bỏ mọi tư duy ác, bất thiện; 
kế đó, bạn phải dọn con đường cao quý dọc theo vòng luân hồi này bằng 
cách làm những việc thiện càng nhiều càng tốt. 


Cầu mong tất cả độc giả phát triển được khuynh hướng thực hiện các 
thiện nghiệp của mình nhiều hơn bao giờ hết. Cầu mong tất cả những người 
cộng tác với tôi hoan hỷ trong các thiện sự với ý định thành tựu sự an lạc tối 
thượng của Niết-bàn. 


Mong cho tôi có thê đứng vững trên nền tảng bố thí, trì giới, và tu thiền; 
thăng phục được tính miên cưỡng khi làm các việc thiện dân đường đên 


Niết-bàn. Cầu mong cho tôi có thể phát triển được ngũ lực (hay năm sức 
mạnh tinh thần), đó là tín (sađđh2), tính tấn (virijyđi), định (samađ7¡), niệm 
(sai), và tuệ (pa77n4) trên con đường đi đến mục tiêu cuối cùng (giải thoát 
khỏi tử sinh luân hồi) của tôi. 


--o00O--- 
CHƯƠNG VII : CÁC TIẾN TRÌNH TÂM CẬN TỬ 


Con người luôn luôn bận rộn với những ý nghĩ tốt và xấu cũng như với 
những dự định làm điều thiện và ác thế này thế kia. Trong khi mãi còn bận 
toan tính như vậy, thì tử thần tới vỗ vai và thế là họ phải bỏ lại đằng sau mọi 
của cải, sở hữu, và những người thân yêu để ra đi khỏi cõi đời này vĩnh viễn. 
Bởi thế chúng ta phải hiểu rõ tầm quan trọng của thời gian liền trước cái chết 
(thời cận tử) và làm thế nào đề đương đầu với cái chết sắp đến một cách bình 
tĩnh và lợi ích nhất. 


Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết 


Cái chết xảy ra do bốn nguyên nhân, là (1) thọ mạng đã mãn, (2) nghiệp 
lực chấm dứt, (3) sự kết hợp của hai nguyên nhân trên, và (4) cái chết phi 
thời do một nghiệp lực (là đoạn nghiệp - upacchedakakamma) - làm gián 
đoạn. Một tỷ dụ thích hợp cho bốn nguyên nhân của sự chết này là sự tắt của 
một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn có thể tắt do bốn nguyên nhân là (1) dầu cạn, 
(2) tim lụn, (3) sự kết hợp của cả hai: dầu cạn và tim lụn, và (4) nguyên nhân 
bên ngoài như một cơn gió thình lình thổi tắt hay người nào đó cố ý thôi tắt. 


1. Thọ mạng đã mãn 


Mỗi cõi sông có một thọ mạng khác nhau. Trong cõi nhân loại này thọ 
mạng thay đổi tuỳ theo kiếp tăng hay kiếp giảm (#appa). Nếu thế gian ở 
trong thời kỳ kiếp đang tăng dần, thọ mạng con người cũng tăng theo cho 
đến vô lượng, trong khi ở chu kỳ thế gian đang giảm, thọ mạng của con 
người cũng giảm dần xuống tới mức chỉ còn mười năm (tuổi). Khi Đức Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian này tuôi thọ tối đa được nói là một trăm tuôi. 
Ngày nay mức đó chỉ vào khoảng bảy mươi lăm. Những người với nghiệp 
bình thường không thê vượt quá mức tối đa nảy; chỉ những người sinh ra với 
năng lực của thiện nghiệp đặc biệt mới có thể sống vượt qua mức bảy mươi 
lăm. Tuổi thọ của họ có thể quy cho thiện nghiệp quá khứ và các loại thuốc 
bồ như thuốc trường sinh bắt lão - rasãyana, chắng hạn. 


Trong thời kỳ Đức Phật Gotama (Cồđàm), Tôn Giả Maha Cadiếp 
(Mahakassapa), Tôn Giả Anan (A4nanđa) và Bà Visakha, thí chủ của ngôi 
Chùa Đông Phương Tự, đã sống đến 120 tuổi; Tôn Giả Bakula sống đến 160 
tuổi. Các vị này đã tạo những thiện nghiệp cực kỳ cao thượng trong những 
kiếp quá khứ. Người bình thường, không có những thiện nghiệp đặc biệt như 
vậy, sẽ không sông hơn thọ mạng 75 tuổi của họ. Cái chết ở độ tuổi này 
được gọi là “thọ mạng bình thường đã mãn”, cũng như dầu hết làm tắt ngọn 
đèn mặc dù tim (bắc đèn) vẫn còn vậy. 


2. Chết do nghiệp lực chấm dứt 


Nghiệp lực đưa đến đời sống của một người sẽ hỗ trợ cho cuộc sông từ 
giai đoạn thụ thai trở đi cho đến ngày năng lực (nghiệp ấy) chấm dứt. Cũng 
có những nghiệp thuộc loại khác tăng cường thêm cho nghiệp hỗ trợ sự sống 
chính và khi những nghiệp lực này cạn kiệt, người ta sẽ chết mặc dù thọ 
mạng của họ vẫn chưa mãn. Vì thế nếu nghiệp lực chấm dứt ở tuôi 50, người 
đó sẽ chết ở tuôi đó mặc dù thọ mạng của họ là 75. Điều này cũng tương tự 
như ngọn đèn tắt do tim lụn cho dù dâu trong đèn vẫn còn. 


3. Cái chết do cả hai yếu tố trên 


Một số chúng sinh chết do thọ mạng và nghiệp lực cạn kiệt, cũng giống 
như ngọn đèn tắt do cả dầu lẫn tim đều cạn đồng thời. Do đó, có những 
người sống đến 75 tuổi nếu như họ có sự hỗ trợ của nghiệp lực cho đến tuôi 
đó. Ba loại chết kế trên gọi là chết đúng thời (kãla-maa). 


4. Chết phi thời 


Upacchedaka có nghĩa là "chết phi thời hay cái chết không bình thường. 
Một sô chúng sinh đúng ra vẫn tiếp tục sông vì thọ mạng và nghiệp lực của 
họ cho phép được sông như vậy. Song nêu những ác nghiệp họ đã làm trong 
quá khứ bất ngờ trổ quả, thời những ác báo của nghiệp khiến cho họ phải 
chết một cái chết phi thời. Cái chết này cũng tựa như sự tắt của ngọn đèn do 
một ngọn gió thôi qua dù tim và dầu vẫn còn, hoặc do một người nào đó cô 
tình thôi tắt. Một cái chết như vậy thường được gọi là chết do đoạn nghiệp - 

upacchedaka-kamma, tức là sự giản đoạn do quả của ác nghiệp cực mạnh 
xen vào. 


Tôn Giá Mục Kiền Liên (Mahã Moggalläna), trong một tiền kiếp đã 
phạm tội giết mẹ. Ác nghiệp này của Ngài đã có cơ hội trổ quả trong kiếp 
chót làm Mahã Moggallana: bởi thế ngài phải chịu sự tấn công của năm 


trăm tên cướp trước khi đúng thời ngài nhập vô dư Niết-bàn (arimibbana). 
Vua Tầnbàsala (Bimbisara), một trong những kiếp trước đã đi giày vào trong 
chánh điện. Do nghiệp xấu này, ngài phải chết đau đớn do những vết thương 
chính con ngài rạch trên lòng bàn chân trong kiếp hiện tại. Hoàng hậu 
Samagoati (SZmãyaïñ) và các tỳ nữ của bà, trong một kiếp quá khứ đã châm 
lửa vào một đống cỏ khô, vô tình trong đó có một vị Phật Độc Giác đang 
nhập định (Diệt thọ tưởng định) (samapafi). Khi cỏ cháy hết, họ mới khám 
phá ra rằng mình đã thiêu sông một vị Phật Độc Giác. Để che đậy hành vi tội 
lỗi ấy (vì họ nghĩ lầm rằng họ đã đốt cháy đức Phật Độc Giác, mà thực ra 
ngài không thể bị lửa cháy hoặc bị tổn hại gì lúc đang nhập định), họ đã chất 
thêm củi vào vị Phật Độc giác và châm lửa đốt rồi bỏ đi, nghĩ rằng “Bây giờ 
thì ngài sẽ cháy ra tro.” Sau khi xuất thiền vào cuối ngày thứ bảy, Đức Phật 
Độc Giác đứng dậy và ra đi, không bị tổn hại gì cả. Ác nghiệp đó đã tìm 
được cơ hội để cho quả và vì thế họ phải chết một cái chết phi thời do bị 
thiêu sống cho đến chết. Đây là những trường hợp trong đó một nghiệp bất 
thiện mạnh mẽ đã gây ra cái chết phi thời. 


Một số cực ác nghiệp có thể tạo ra quả báo tức thời. Ác ma Døsĩ (Mãra) 
ném đá vào đầu vị thánh đệ tử của đức Phật Kassapa. Dạ xoa Nanda đánh 
một búa vào cái đầu mới cạo của Tôn Giả Xá lợi -Phất. Đức Bồ 
tát Khantivadr khi làm đạo sĩ đã bị giết theo lệnh của đức vua Kziãbu. Tất cả 
những người này - Dúsi, Nanda, và vua Kalabu - do cực ác nghiệp họ làm, 
đã bị đất nuốt chửng (đất rút) trong kiếp hiện tại của họ. Như vậy, chính 
những hành vi tàn ác sẽ tạo ra những ác quả tức thời. Cũng tương tự, những 
người xúc phạm hay xỉ nhục các bậc cha mẹ, người lớn tuôi và giới đức, 
chắc chắn phải gánh chịu những ác quả của bất thiện nghiệp họ đã làm và 
chết những cái chết phi thời gọi là akãlamarana (phi thời tử) trước khi thọ 
mạng của họ chấm dứt. 


Những Trường Hợp Chết Phi Thời 


Dòng tương tục danh - sắc, hay tâm và thân, của mỗi chúng sinh được đi 
kèm bởi những nghiệp lực xâu của quá khứ. Những nghiệp lực xâu này tự nó 
không thể cho quả đủ nghiêm trọng đề giết chết người đó. Nhưng khi người 
làm điều sai trái ấy không có sự hiểu biết về cách tự phòng hộ bản thân, 
không lưu tâm đến sức khoẻ và sự sống hàng ngày của mình, những nghiệp 
lực ấy sẽ tìm được cơ hội đem đến sự nguy hại hay cái chết cho họ. Nếu 
trong quá khứ, một người đã từng bỏ đói, hành hạ, đánh đập, thiêu cháy, 
nhận chìm hoặc tra tấn người khác, thời do những ác nghiệp ấy họ sẽ gặp 
phải số phận tương tự. Những ai đã từng hành hạ người khác trong quá khứ 


phải gánh chịu những chứng bệnh mãn tính như hen suyễn, phong cùi, v.v... 
và phải. sông cho đến hết thọ mạng bất hạnh và khốn khổ của mình, sau đó 
mới chết do những chứng bệnh ây. Dễ duôi trong những thói quen của cuộc 
sống sẽ mời gọi những ác nghiệp quá khứ đến cho quả. Các bậc hiền trí ngày 
xưa đã để lại nhiều câu châm ngôn đáng ghi nhớ: “Cuộc sông được bảo đảm 
nhờ biết nhìn xa thấy trước và có trí tuệ. Tai hoạ xảy ra chỉ do một phút 
thiếu suy nghĩ; lắm khi chỉ vì một miếng ăn tôi tàn mà làm hại cả đời người. 
Kẻ ngu đi vào hang hùm chắc chắn là phải chuốc lấy. hoạ, không phải nhờ 
vào vận may mà có thể tránh được. Chớ tin nghiệp tốt của mình mà nhảy 
vào lửa, nghiệp ấy sẽ không cứu bạn khỏi bị cháy đâu!” 

Những gì mà các bậc hiền trí ngày xưa muốn nói ở đây là: “Mỗi người ai 
cũng có một kho chứa những nghiệp lực bắt thiện trong quá khứ; nếu những 
nghiệp ác này không quá mạnh, chúng không thể có được cơ hội để tự trở 
thành quả. Chúng chỉ có cơ hội cho quả khi người ta dễ duôi (sông cầu thả), 
không chú tâm chánh niệm và bắt cân trong lối sống của họ. Do đó, nếu một 
người sống câu thả và xem thường sức khoẻ của mình, không biết lo xa và 
dự phòng trước để chăm sóc bản thân mình, thì ngay cả những ác nghiệp 
nhỏ cũng sẽ có cơ hội để cho quả và cái chết cũng sẽ rất gần đối với một 
người như vậy (ngay cả trước khi thọ mạng và nghiệp lực của họ chấm dứt)” 
Đây là lời khuyên của các bậc hiền trí cho các thế hệ sau. 


Tóm lại, trong số bốn loại chết kể trên, loại sau cùng (chết phi thời) ngày 
nay rất phô biến vì hầu hết mọi người đều sống một cách liều lĩnh, khinh 
suất. Cầu thả trong lối sống là nguyên nhân chính của những cái chết phi 
thời. Những ai muốn sống cho đến hết thọ mạng của mình cần phải giữ gìn 
cuộc sông với chánh niệm và trí tuệ. 


Tầm Quan Trọng Của Phút Giây Cuối Cùng 


Khi một người sắp chết do bất kỳ nhân nảo trong bốn nhân đã nói, điều 
quan trọng là họ phải có được những tốc hành tâm thiện (javana-cittas) 
khoảng nửa giờ trước khi chết. Nếu những thiện tư duy này thắng thế cho 
đến hơi thở cuối cùng, người ấy chắc chắn sẽ tái sinh trong những cõi an vui. 
Nếu họ có những tốc hành tâm bắt thiện trước lúc chết, chắc chắn họ sẽ phải 
tái sinh vào bốn ác đạo. Do đó, vòng cuối cùng đối với con ngựa đua quan 
trọng thế nảo, thì những sát-na cuối cùng đối với một người muốn có một tái 
sinh tốt cũng quan trọng như vậy. Một người có được những tư duy tốt hay 
xấu trước lúc lâm chung tuỳ thuộc vào loại đối tượng hiện khởi đến tâm họ. 


Ba Loại Đối Tượng 


Ngay trước lúc chết, người ta sẽ thấy một trong ba đối tượng, đó 
là, kamma(nghiỆp), kamma ˆ nimif(a (nghiệp tướng) và gai-nimiia (thú 
tướng). Ở đây nghiệp có nghĩa là những việc làm tốt hoặc xấu (nói khác hơn, 
những tư hay chủ ý - cetanä - thiện hoặc ác) họ đã làm trong quá khứ. 
Nghiệp tướng - Kamma nữmifía là những vật dụng hay công cụ họ đã dùng 
trong việc thực hiện những việc làm thiện hay ác ấy. Thú tướng - gai 
nimitta là viễn ảnh về cảnh giới hay nơi họ sẽ tái sinh vào đó. 


Nghiệp Xuất Hiện Như Đối Tượng Như Thế Nào 


Khi các nghiệp quá khứ hay hành động mà người ta đã thực hiện chỉ một 
vài giây trước, hoặc chỉ nửa giờ hay một giờ trước, hoặc có khi những 
nghiệp đã thực hiện nhiều kiếp trước, hoặc nhiều đại kiếp trước, có cơ hội 
cho quả tái sinh trong kiếp sống kế, chúng sẽ xuất hiện ngay đến tâm của 
người sắp chết. Liên quan đến sự xuất hiện của nghiỆp, cần nói rõ ở đây là, 
nêu nghiệp â ấy là nghiệp bồ thí hoặc giữ giới, nó SẼ xuất hiện bằng cách nhớ 
lại hoặc bằng cách tự hiện khởi ngay lúc đó giống như trong một giấc mơ 
vậy. Vì thế có hai cách xuất hiện của thiện nghiệp. Còn đối với các nghiệp 
bắt thiện, nếu nghiệp ấy là sát sinh, thì sự xuất hiện của nghiệp là được nhớ 
lại hay do nó tự hiện khởi như thể việc sát sinh ấy đang được làm ngay lúc 
đó. Như vậy cũng có hai cách xuất hiện của bất thiện nghiệp. Đối với các 
nghiệp thiện và bất thiện khác sự xuất hiện cũng cần được hiểu theo cách 
như vậy. 


Nghiệp Tướng Xuất Hiện Như Thế Nào 


Ai từng sát sinh sẽ thấy những vũ khí họ đã sử dụng: gươm, dao, lưới 
(cá), mũi tên, gậy gộc, v.v... như cảnh cận tử. Một người đồ tế được bảo là 
sẽ thấy những hình ảnh có tính cách tiên tri của một đống xương bò. Ai từng 
làm những việc vô đạo đức như trộm cắp, tà dâm v.V..., SẼ thấy những cảnh 
tượng tương xứng với ác nghiệp của họ. 


Ai từng làm những việc thiện như xây Chùa, tạo Tháp sẽ thấy những 
cảnh Chùa Chiền, Bảo tháp ngay trước lúc chết. Hoặc họ có thể thấy những 
vật mà họ đã bồ thí, cũng dường kết hợp với thiện sự xây Chùa tạo Tháp của 
họ, như Y, Bát, hương hoa, đèn nến v.v... Đối với những người đã từng giữ 
giới hoặc hành thiền sẽ thấy những hình ảnh như xâu chuỗi, áo quân sạch sẽ, 
thiền đường, những cánh rừng nơi hành giả thường tới hành thiền v.v.. 


Những ai từng làm việc phục vụ, cung kính khác cũng sẽ thấy những hình 
ảnh tương xứng. 


Thú Tướng Xuất Hiện Như Thế Nào 


Vào thời cận tử, những dấu hiệu như điềm báo trước sẽ xuất hiện để cho 
biết đời sống kế tiếp của một người. Nếu một người sẽ tái sinh Thiên giới, 
những Thiên nữ, Thiên cung, và Thiên viên v.v... sẽ xuất hiện trước mắt 
(tâm) người ấy. Nếu một người sẽ tái sinh trong cõi nhân loại, màu đỏ của 
thành vách thai bào của người mẹ tương lai sẽ xuất hiện với họ. Nếu địa 
ngục là số phận của họ, thời họ sẽ thấy những con chó đen (hắc khuyển), lửa 
địa ngục, hay những người cai quản địa ngục. Người sắp trở thành ngạ quỷ 
(peias) sẽ thấy những khu rừng lớn, núi non, sông nước, bờ biển nơi họ sẽ 
cư trú. 


Sự Biểu Lộ Trên Gương Mặt 


Sự biểu lộ trên gương mặt của người sắp chết sẽ chỉ ra cho thấy lần sanh 
kế của họ. Nếu gương mặt họ trong sáng và hân hoan, chắc chắn họ sẽ tái 
sinh trong những cảnh giới cao (như Chư Thiên v.v...). Một gương mặt u 
ám, buôn rầu hay nghiêm khắc cho thấy sự tái sinh của họ sẽ là các cảnh giới 
thấp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp họ sẽ mỉm cười trong trạng thái mê 
mân đối với các dục lạc quá khứ. Những nụ cười ấy không thể xem như dấu 
hiệu tốt. 


Sự Biểu Hiện Qua Lời Thì Thào 


Đôi khi người sắp chết thì thào hay nói khe khẽ những lời gì đó không rõ 
rệt một cách vô ý thức. Xưa có một ông già, Cha của Trưởng lão Sona, bậc 
Alahán, từng là thợ săn lúc còn trai trẻ, vÊ già ông xuất gia làm Tỳ Khưu 
trong Chùa của chính con ông. Khi sắp chết, trong cảnh cận tử, ông thấy 
những con chó đen cứ rượt đuổi theo ông. Ông kêu lên liên tục “Này con ơi! 
Hãy đuổi lũ chó đi cho cha.” 


Ngài Sona biết rằng cha mình đang thấy những điềm xấu và chắc chắn sẽ 
sinh vào địa ngục. Nhờ các vị sư trong chùa tìm kiếm những bông hoa tức 
thời đem ra rải chúng trên nền Tháp (thờ Xá Lợi), ngài khiêng cha cùng với 
giường đến bên Tháp và nói với ông, “Này Sư Phụ, hãy hoan hỷ lên. Con đã 
cúng dường hoa nhân danh Sư Phụ đó.” Người cha hồi tỉnh và trong lúc 
đang cúng dường hoa với sự chú tâm vào Đức Phật thì bất tỉnh trở lại. Trong 
cảnh cận tử bây giờ ông thấy các Thiên nữ (nàng tiên trên trời) và vì thế ông 


thì thào, “Này con, hãy mời họ ngôi; các kê mẫu của con đang đến kìa.” Lúc 
đó người con nghĩ, “Bây giờ những dâu hiệu của cảnh giới Chư Thiên đã 
xuât hiện.” VỊ sư già chêt và được sinh lên Thiên giới. 


Các Loại Thú Tướng (GŒafi-nmffa) Khác 


Có một số người lúc sắp chết chợt thấy những cảnh thực về lần tái sinh 
kế của họ. Vào thời Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca của chúng 
ta), Revati vợ của một người đàn ông giàu có tên Nandiya, là người đàn bà 
rất kiêu căng tự phụ. Bà không có đức tin nơi đức Phật và thường hay phỉ 
báng các vị Tỳ Khưu; ngược lại chồng bà là một thiện nam rất mộ đạo. Sau 
khi chết ông trở thành một vị Chư Thiên. Khi Revati sắp chết, hai giám ngục 
từ địa ngục tới lôi bà lên thiên giới và chỉ cho bà thấy cuộc sống huy hoàng 
mà Nandiya (chồng bà) đang hưởng thụ. Rồi chúng lại kéo bà xuông địa 
ngục để trừng phạt bà về thái độ độc ác trên nhân thế. 


Cũng trong thời Đức Phật một thiện nam đáng kính 
tên Dhamnika (Thăm-míi-ká) quy y nơi Tam bảo. Ông hướng dẫn một nhóm 
thiện tín sống cuộc đời đạo đức. Khi giờ chết đến gần, ông lắng nghe bài 
kinh các vị Tỳ Khưu tụng bên giường bệnh của ông, và thấy sáu cỗ Thiên xa 
(xe từ cõi trời xuống) đang chờ ở trên đầu để đưa ông về Thiên giới 
(devaloka). Ông cũng thấy và nghe các vị Chư Thiên tranh nhau xem ai sẽ là 
người đưa ông lên Thiên Xa của họ. Chăng bao lâu ông chết và được Thiên 
Xa của cõi Trời 7si/a (Đầu Suất) chở lên Thiên giới, nơi đây ông trở thành 
một vị Chư Thiên (đeva). 


Đối với những người bị đất nuốt chửng (đất nứt) do những ác nghiệp 
nghiêm trọng (ngũ nghịch đại tội), họ sẽ cảm thọ trực tiếp cái nóng của lửa 
địa ngục Atỳ (4c?) ngay trong hiện tại. Như vậy, bây giờ chúng ta đã thấy 
thú tướng (gafi-nimia) xuất hiện theo những cách khác nhau. Trong thời 
đại của chúng ta cũng vậy, có số người lúc lâm chung nghe được tiếng nhạc 
(trời) và ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt, có khi những người đứng kế 
bên cũng nghe và ngửi thấy nữa. Những gz/i-wimiia này cùng với nghiệp 
(kamma) và nghiệp tướng (kammna nimia) thường xuất hiện như những ảo 
ảnh do sức mạnh của nghiệp quá khứ tìm được cơ hội cho quả. 


Giúp Cho Cảnh Tốt Xuất Hiện 
Khi một người bị bệnh đang dần dần chết một cái chết tự nhiên, các vị 


thầy tổ, bạn bè và thân quyến của họ có thể giúp cho những đối tượng tốt 
xuât hiện trong thị lực của người sắp lâm chung ây. Khi biệt chắc răng người 


bệnh không thể hồi phục được, họ sẽ dọn dẹp phòng và khu vực quanh đó 
cho thật sạch sẽ và cúng dường hương hoa lên Đức Phật (bàn thờ Phật). Ban 
đêm, toàn bộ căn phòng phải được thắp sáng. Họ sẽ khuyên người sắp chết 
hình dung đến cảnh hương hoa, đèn nến đã được cúng dường đến Đức Phật 
nhân danh họ và yêu cầu người ấy hoan hý với thiện sự này. Họ cũng sẽ đọc 
những bài kinh Pzzia (kinh Bảo-hộ) lúc mà tâm người bệnh vẫn có thể 
nghĩ đến những đối tượng thiêng liêng. Người thân không nên cảm thấy thất 
vọng và người săn sóc họ cũng không nên để lộ vẻ u sâu. "Việc đọc kinh và 
cúng dường hương hoa không chỉ làm vào giây phút cuối cùng trước khi 
người ây chết, mà phải được thực hiện trước đó nhiều ngày. Chỉ như vậy 
người sắp chết mới được thấm nhuần trong những š nghĩ về thiện nghiệp 
cúng dường Đức Phật và giáo pháp, ngửi được mùi hương ngào ngạt của 
những bông hoa, nghe được những âm thanh của pháp bảo, hay những lời 
dạy của Đức Phật trong vài ngày. 


Như vậy, khi giây phút lìa đời đến gần, vào lúc người bệnh đang nhìn 
thấy ánh sáng và hoa quả cúng dường trước đức Phật, ngửi mùi hương trầm 
ngào ngạt, nghe những lời pháp bảo, thì tử tâm sẽ phát sinh trước khi những 
đối tượng này biến mất. Vì lẽ đó những tư duy thiện của giây phút cuôi cùng 
này thuộc vê thiện nghiệp, người chết chắc chắn sẽ tái sinh vào những cảnh 
giới tốt. Bởi thế các vị thầy tổ, bạn bè và thân quyến phải có trách nhiệm 
giúp cho những đối tượng thiện xuất hiện đến tâm người sắp chết trong lúc 
họ vẫn còn khả năng hướng tâm mình vào những đối tượng này. Hãy nhớ 
việc Trưởng lão Sona đã giúp cho những dấu hiệu xấu của cha mình biến 
mất và làm cho những tướng tốt xuất hiện đến tâm ông như thế nào, để giúp 
cho người sắp chết có được những lợi ích đúng như vậy. 


Tâm Tái Sinh Xuất Hiện Như Thế Nào 


Liền sau tử tâm (thuộc kiếp trước) chấm dứt, tâm tái sinh khởi lên trong 
kiếp sống mới. Hai tâm này liên quan lẫn nhau. Giữa tử tâm và tâm tái sinh 
không có khoảng cách (gián đoạn) nào cả. Một người vừa lìa đời ở cõi nhân 
loại ngay lập tức sẽ tái sinh trong một cảnh giới nào đó, có thể là địa ngục 
hay thiên giới. Ngay sau khi chết, tâm tái sinh xuất hiện và đưa đến sự hình 
thành của một chúng sinh mới, một kiếp sông MỚI. 


Hai Tà Kiên 


Chúng ta phải rất thận trọng, bởi nếu không chúng ta sẽ quan niệm về sự 
chêt và tái sinh trong ánh sáng của hai tà kiên là thường kiên (sassa/a-đifthi) 


và đoạn kiến (uccheda-diffhi). Tin rằng có một linh hồn cư trú trong thê xác, 
và chính linh hồn này chuyển di sang một thân mới để trở thành một chúng 
sinh khác là thường kiến (sassa/a: cho Tăng linh hồn là vĩnh hằng + đi//ï: tà 
kiến). Tin rằng mọi danh (nãma) và sắc (rupa) của kiếp trước (kế cả những 
gì họ nghĩ là linh hồn) không hề có sự tiếp tục trong kiếp sông. mới, khi một 
người chết mọi chuyện trong kiếp trước kể như chấm dứt (đi đến sự huỷ diệt 
hoàn toàn), và có lẽ một chúng sinh mới có thể do thượng để tạo ra, là đoạn 
kiến („ccheda: cuỗi cùng của một đời người tất cả danh và sắc trong kiếp đó 
hoản toàn huỷ diệt; không có sự liên tục nào cả + đi//hi: tà kiến) 


Chánh Kiến 


Đối với người phải tái sinh trong một kiếp sông mới, ba yếu tố - vô minh 
(avijj4), tham ái (/anhđ), và nghiệp (kamma) được xem là quan trọng nhất. 
Khi cái chết tới gân, vô minh che đậy những khuyết điểm của các uân danh 
và sắc trong kiếp, sông kế. Tham ái lúc này khao khát đối với kiếp sống Ấy. 
Mặc dù những dấu hiệu (tướng trạng) xâu xa và đáng sợ của kiếp sống kế 
xuất hiện, tham ái nghĩ rằng nó sẽ được một cuộc sông không có những điều 
xấu xa, đáng sợ ấy. Như vậy, do không thấy khuyết điểm (của các uân) vì vô 
minh đã che đậy nó, tham ái có khuynh hướng hướng đến và chấp thủ cuộc 
sông mới. Trong kiếp sống mới đó, do sức mạnh của nghiệp, danh và sắc 
vốn gọi là tái sinh sẽ được thiết lập đầu tiên. 


Như vậy, vì danh và sắc, vào sát na tục sinh trong một kiếp sông mỚI, 
phát sinh như kết quả của vô minh, tham ái và nghiệp trong kiếp sông trước, 
đoạn kiến cho rằng “những người mới sinh (do sự sáng tạo của Thượng đề, 
v.v...) không có sự liên quan nào với kiếp sông trước”, là không đúng; ko 
thường kiến cho rằng “linh hồn từ kiếp trước đầu thai vào kiếp sông mới” 
cũng không đúng nốt. Nói gì đến danh và sắc trong kiếp sống trước đầu thai 
vào kiếp sông mới, ngay cả trong một đời người, danh và sắc sanh ở một 
nơi, cũng đã không di chuyển sang một nơi khác rồi, vì chúng diệt liên sau 
khi sanh vậy. Cho nên những gì được gọi là “linh hồn thường hằng” về cơ 
bản là phi hữu (non-existent: phi hữu, không có hay không tôn tại) 


Bởi thế, chúng ta phải rất cần thận không nên để bị dẫn dắt đi lầm đường 
bởi hai tà kiến này. Chúng ta phải hiểu rằng trong một kiếp sông mới, sự thụ 
thai, sự hình thành của danh và sắc, là kết quả của vô minh, tham ái, và 
nghiệp của kiếp trước. Đây là chánh kiến duy nhất. Khi chúng ta hét lớn 
trong vùng phụ cận của một ngọn núi, chúng ta sẽ nghe thấy một tiếng vang. 
Tiếng vang này không phải là âm thanh ban đầu do chúng ta tạo ra, song nó 


cũng không độc lập với âm thanh đầu tiên ẤY. Khi một cây đèn được mồi từ 
ngọn lửa của cây đèn thứ nhất, ngọn lửa mới không phải là ngọn lửa của cây 
đèn thứ nhất; song nó cũng không độc lập với ngọn lửa của cây đèn ây. 
Cũng vậy, kiếp sống mới không phải là sự đầu thai của kiếp sống cũ; song 
nó cũng không độc lập với kiếp sống cũ. Hãy nhớ rằng nếu nghiệp quá khứ 
là bất thiện, kiếp sông hiện tại cũng sẽ là bất thiện như vậy. Có thể nÓI, 
những kinh nghiệm tốt và xấu trong kiếp hiện tại được giải thích bởi hai yếu 
tố: những hành động (nghiệp) đã làm trong quá khứ, và sự hiểu biết hay kiến 
thức và nỗ lực chuyên cần trong kiếp hiện tại. 


Kết luận 


Khi chúng ta nói “một người chết” không có nghĩa răng đối với người đó 
thế là hết không còn gì nữa; việc quan trọng là người ây có được tái sinh 
trong một kiếp sống tốt đẹp hay không, vì chính để được tái sinh trong một 
kiếp sống mới mà người ta chết vậy. Và để sửa soạn cho mình có được một 
tâm trạng tốt ngay trước cái chết — điều chỉ có được khi người ta chết ít đau 
đớn, ốm đau nhẹ nhàng đến mức có thể, và nhất là phải có những người bạn 
lành biết làm cách nào đề trợ giúp chúng ta vào lúc lâm chung — điều tốt hơn 
và lợi ích hơn cả vẫn là chúng ta biết chuẩn bị trước cho kiếp sống tương lai, 
thay vì chờ đến giây phút cuối cùng. Chúng ta phải có một cuộc sống đạo 
đức, và chuẩn bị cho ngày chết của mình sao cho có được một tái sinh tốt 
đẹp trong vòng luân hồi này cho đến khi chứng đắc Niết-bàn. 


---o0O--- 
CHƯƠNG VIII : TÁI SINH 
Tính chất của tái sinh, kiết sinh - Pa/isandhi 


Sau khi cái chết xảy ra theo trình tự đã đề cập ở chương trước, tâm 
(cit:a), tâm sở (cefasikas) và sắc pháp (rữpa) sinh khởi lần đầu tiên trong 
một kiếp sống phù hợp với nghiệp. Các tâm, tâm sở và sắc pháp sinh lần đầu 
tiên này được gọi là kiết sinh (0z/isandhi) hay tục sinh, theo nghĩa sự kiện 
nối liền vào lúc chấm dứt kiếp sống cũ. 


Bồn loại kiết sinh (Pafisandhi) 
Vì lẽ các tâm, tâm sở, và sắc pháp sinh vào sát na kiết sinh này là kết quả 


của nghiệp (kamma), cho nên tương ứng với các loại nghiệp khác nhau, có 
bôn loại kiệt sinh khác nhau là: Opapafika pafisandhi- hoá sinh kiệt 


sinh; samsedaja-pafisandhi - thấp sinh kiết sinh; And4aja-pafisandhi - noăn 
sinh kiệt sinh; /alabw/a-pafisandhi - thai sinh kiệt sinh. 


1. Opapätika-pafisandhi (Hoá sinh kiết sinh - sự tái sinh như một chúng 
sinh đã hoàn chỉnh): 


Các vị Chư Thiên (đevas), Phạm Thiên (brahmas), các tội nhần ở địa 
ngục, ngạ quỷ (04s) và atula (asurakayas) sẽ tái sinh như những chúng 
sinh đã trưởng thành chứ không phải trải qua các giai đoạn thai nhi và trẻ thơ 
(như con người). Nói chung họ không phải từ thai bào của người mẹ sinh ra. 
Ngay khi kiết sinh (0afisandh¡) - tâm, tâm sở, và sắc pháp khởi lên, họ liền 
xuất hiện ngay tại chỗ ở của họ, đó có thể là các thiên cung, rừng núi, sông 
suối hay bờ biển, với sự phát triển đầy đủ theo kích cỡ bình thường của họ. 
Những con người đầu tiên cũng sinh theo cách này khi kiếp của quả đất 
được tạo lập. Họ bất ngờ mang hình tướng con người mà không cần phải có 
sự thụ thai trong lòng mẹ. Đây gọi là hoá sinh kiết sinh (opapäfika- 
pafisandhi). 


2. Samesedaja-pafisandhi (thắp sinh kiết sinh) 


Một số hữu tình tái sinh trong những nơi ở đây bào thai có thể dính vào 
được. Những chúng sinh sinh theo loại kiết sinh này phải phát triển dần từ 
cỡ rất nhỏ. Âu trùng nở và trưởng thành trong những vật chất hữu cơ hư 
mục. Hoàng hậu PadumavatI được thụ thai trong bông hoa sen, hoàng hậu 
Veluvati thì trong hốc của một cây tre. Nàng Ciñcamänvikã, người đã vu 
khống đức Phật, sinh trong một cây me. Hầu hết các loài sâu bọ, côn trùng 
thuộc về loại kiết sinh này, song những ngoại lệ về con người cũng không 
phải là ít. 

3. Andaja-pafisandhi (noãn sinh hay sinh băng trứng) 

Những chúng sinh như chim muông, gà vịt, v.v... thụ thai trong trứng là 
những chúng sinh có loại kiết sinh này. Trong J2/aka (chuyện tiền thân) và 
trong biên niên sử chúng ta đọc thấy có một số người nam lẫy các loài rồng 


(näga) cái sinh ra các con cháu là người băng phương tiện 4đaja- 
pafisandhi hay noãn sinh này. 


4. Jalabuja-pafisandli (thai sinh) 


Loại pafIsandhi này bao gôm con người và các động vật có vú khác. 
Những chúng sinh này được sinh ra từ thai bào của người mẹ. Cũng có một 


số chư thiên (đevas) trong số những chư thiên hạng thấp như bhưumma- 
devas (chư thiên ở trên địa cầu hay địa tiên) và rwkkha-devas (chư thiên ở 
trên cội cây) mang hình thức thai sinh này. [cả hai loại kiết 
sanh: 4/đa7a (noãn) và 7alabz/a (thai) được gọi chung làGabbhaseyyaka - 
thai sanh [gabbha: trong bào thai người mẹ + seyyaka: người nằm (trong 
đó)]. 


Ba điều kiện cần thiết cho kiết sinh (0a/isandhi) 


Những chúng sinh thuộc sưøsedzja - thấp sinh và opapätika - hoá sinh 
hoàn toàn không có cha mẹ. Họ chỉ do năng lực của nghiệp riêng của họ sinh 
ra. Đối với các chúng sinh thuộc loại gabbhaseyyaka hay thai sinh, chỉ sinh 
ra sau khi đã thụ thai trong thai bào người mẹ. Ở đây, vẫn đề có thể phát 
sinh, “sự thụ thai xảy ra như thế nào?” 


Ba điều kiện cần thiết cho sự thụ thai là: (1) người mẹ tương lai phải vừa 
mới có kinh nguyệt, (2) phải có sự giao hợp, và (3) đứa trẻ tương lai phải đã 
chết trong kiếp trước của nó. Sự mang thai thường thường xảy ra trong vòng 
bảy hay mười lăm ngày sau khi giao hợp giữa cha mẹ. 


Một vài trường hợp kỳ lạ 


Mặc dù không có sự giao hợp giữa cha mẹ, song trong một vài trường 
hợp kỳ lạ vẫn có thể có sự mang thai. Đức Bồ tát Suva#tasãma mang kiết 
sinh (paƒisanđửi) trong bào thai người mẹ khi cha ngài dùng tay vuốt vào rồn 
bà ngay sau thời kỳ kinh nguyệt. Mẹ của Đức Vua Czdapa/jofa cảm thấy 
vui thích (nhục dục)và mang thai khi một con rết bò ngang bụng bà ngay sau 
thời kỳ kinh nguyệt. Loài cò hay vạc cảm thấy vui thú khi những ngọn gió 
nồm thôi về vào đầu mùa mưa, và mang thai từ đó. Vào thời Đức Phật, một 
vị Tỳ Khưu ni mang thai khi nuốt tinh dịch vấy trên lá y của vị sư là chồng 
cũ của bà. Sau khi uống nước tiêu có chứa tinh dịch của một đạo sĩ, một con 
nai cái đã mang thai và sinh ra một đứa con trai tên Isisinga. Đấy là những 
trường hợp mang thai kỳ lạ khác thường. 


Kalala - chất lỏng trong suốt 


Cùng với tâm và tâm sở kiết sinh, những sắc chất nhỏ li tỉ cũng phát 
sinh. Những sắc chất này gọi là “Kz/az/4” hay chất lỏng trong suốt - (theo từ 
điển Pđj¡ - Hán thì đó là noãn hoàng). Chất lỏng trong suốt này mang hình 
thức của một giọt nhỏ cỡ giọt dầu ăn tí xíu dính trên đầu sợi tóc của cô gái 
xứ Bắc Culôchâu (có lẽ muốn nói là rất nhỏ). Giọt Kz/ala (ngay ở giai đoạn 


đầu của sự hình thành thai bào) này do nghiệp lực quá khứ tạo. Nó không 
phải là tỉnh dịch mà cũng chẳng phải là noãn châu của cha mẹ, những yếu tô 
đó vốn chỉ là tác nhân hỗ trợ cho Kz/zia hay chất lỏng trong suốt do nghiệp 
sinh này mà thôi. 


Sự hỗ trợ của tỉnh dịch và noãn châu 


Một giọt Kaz/ala do nghiệp quá khứ của đứa bé tạo, nhưng tự nó không 
thể làm cho sự thụ thai xảy ra mà phải có sự hỗ trợ chính yếu của tinh dịch 
và noãn châu của cha mẹ. Giọt &z/z/a cũng như hạt giống: tinh dịch và noãn 
châu tựa như đất âm; nghiệp quá khứ là người nông dân. Bởi thế một buồng 
trứng (noãn châu) và tinh dịch khoẻ mạnh rất là cần yếu. Nếu không thì bào 
thai chăng thể phát triển thành một thai nhi lành mạnh được. 


Các loài bò sát, đặc biệt là kỳ đà, sống trong các hang bằng đất đỏ sẽ có 
màu đỏ và những con sống trong hang bằng đất đen sẽ có màu đen. Cũng 
theo cách ấy, thai nhi thừa hưởng những đặc tính di truyền của cha mẹ 
truyền qua tinh dịch và noãn châu để được phát triển đầy đủ; vì vậy mới có 
sự giống nhau giữa con cái và cha mẹ. Ngay cả những trạng thái tâm lý, 
nhân cách, kể cả trí thông minh cũng có thê được cha mẹ chuyển sang đứa 
bé. 


Sự tương tự hay giống nhau nảy là do tính di truyền (truyền di những sắc 
chất do thời tiết (⁄) sanh và do tâm tạo điều kiện) trong suốt giai đoạn 
mang thai. Một lý do khác nữa là đứa trẻ, được nuôi nắng trong môi trường 
gia đình, cỗ găng bắt chước cách cư xử, thái độ tâm lý và phong cách của 
cha mẹ. Vì thế những đứa trẻ tốt, có lễ phép thường do những gia đình có 
đạo đức sinh ra, trong khi những đứa trẻ hư đốn xuất thân từ những gia đình 
truy lạc và đồi bại. Do đó, cả cha lẫn mẹ cần phải thuộc về dòng giõi đạo 
đức để cho đứa trẻ trở thành một con người xứng đáng. Giọt kalala (chất 
lỏng trong suốt) vốn được cấy trong tỉnh dịch và noãn châu hoản toàn lành 
mạnh sẽ cho ra đứa con tốt nhất. 


Bốn Loại Người 

1. Người khổ vô nhân (Duggafi Ahetuka Puggala) 

Có số người mang kiết sinh (0a/isandhi) trong những cõi bất hạnh, buồn 
khổ gọi là apäyz (ác thú). Những người như vậy gọi là Dusgafi 


Ahetuka Puggala - người khổ vô nhân (tức người ở trong những cõi khổ 
không có các nhân vô tham (z/obha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha) kèm 


theo tâm tái sinh của họ). Người vô nhân này cũng có thể thấy trong cõi 
nhân loại và những cõi Chư Thiên thấp kém nữa, họ được gọi là người lạc 
vô nhân (swgafi ahetuka puggala: người sông trong các cõi lành nhưng 
không có các nhân vô tham, vô sân và vô si đi kèm theo tâm tái sinh của họ). 


2.a) Người lạc vô nhân (suggdafi Ahefuka) 


Trong đời này có số người sinh ra với tâm tục sinh lạc vô nhân (sugaíi 
qhetuka - pafisandhi-ciffa: tầm tục sinh của những người trong cõi vui 
không kèm theo các nhân vô tham, vô sân, và vô si). Những người này có 
thiện nghiệp rất yêu, do đó phải bị đui mù, câm điếc hoặc khờ khạo bẩm 
sinh. Có số không có giới tính bẩm sinh; và có số là người bán nam bán nữ. 


2.b) Chư Thiên lạc vô nhân 


Do thiện nghiệp yếu, có số dù tái sinh là Chư Thiên nhưng với tâm tục 
sinh lạc vô nhân (sugafi ahefuka - pafisandhi ciíía) nên không có quyền lực 
và cũng không có chỗ ở xứng đáng. Họ phải tìm đến nương náu gần thiên 
cung của những vị Chư Thiên cao hơn như Đhzmưna-đevas (Chư Thiên ở 
trên địa cầu) hoặc r„&kha-deva(Chư Thiên ở trên cây), họ không bao giờ 
được ăn uống tử tế và hầu như phải sống nhờ vào những đồ ăn thừa mà 
người ta đem quăng bỏ. Đôi khi họ hù doạ phụ nữ và trẻ con để “moi” thực 
phẩm từ họ và sống nhờ vào vật thực do những người này cúng để làm cho 
họ nguôi giận (một kiểu hối lộ). Những chư thiên bất hạnh này sống rất khốn 
khổ dù họ thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương (cafumahäraj/aka). Cũng như có 
những người thông minh trong số những người nghèo khổ, ở đây cũng thế, 
trong số những vị Chư Thiên bất hạnh có thể có những vị không phải vô 
nhân (zhefuka) mà là người nhị nhân (đwihefuka) hoặc tam nhân (/ihefuka) 
như sẽ được giải thích dưới đây. Một số vị Chư Thiên bất hạnh được biết đã 
thành tựu Đạo (Ả⁄agga) và Quả (Phala) trong thời kỳ Đức Phật của chúng ta. 


3. Người nhị nhân (Dvihefuka) 


Trong phần nói về bố thí (đZna) chúng tôi đã giải thích chi tiết về thiện 
nhị nhân cao thượng hay thù thắng (dvihefuka-ukkattha-kusala) và thiện tam 
nhân hạ liệt (ihefuka-omaka-kusala) rồi. Có số người được tái sinh làm 
người hoặc Chư Thiên nhờ thiện nghiệp của họ. Song vì họ đã làm những 
việc thiện này không có vô sI (amoha) đi kèm, hoặc cho dù có vô s1 (amoha) 
thì việc thiện ây cũng được làm với cetanä hay thiện ý yếu ớt, hoặc thậm chí 
cetanä có sắc bén chăng nữa, vẫn có chút hối tiếc đôi với thiện sự đó, nên họ 


chỉ có hai nhân vô tham và vô sân trong tâm tục sinh (paƒfisandhi ciffa) của 
họ. Chính vì thê họ trở thành người nhị nhân. 


Hai loại người vô nhân (ahefuka pugøalas) đã nói ở trên và người nhị 
nhân (dwihefuka puggala) này có patisandhi (kiết sinh) rất yếu ớt vì thế họ 
không có cơ hội để đặc thiền hãna), hay Đạo Quả (magga - phaÏa) trong 
kiếp hiện tại. Song nếu họ hành thiền, việc thực hành đó sẽ là một nhân tốt 
giúp họ trở thành người tam nhân (ihefuka) trong tương lai; và họ sẽ đạt đến 
thiền hoặc Đạo Quả dễ dàng vì đã có kinh nghiệm về thiền trong quá khứ. 
Bởi thế, cho dù không thể đắc thiền hay Đạo Quả trong kiếp hiện tại, những 
người này cũng nên lo cô gắng hành thiền trong đời này đi. 


4. Người tam nhân (T?/hetuka) 


Do tâm thiện tam nhân cao thượng (/ihefuka-ukakattha kusala ci1a), 
người ta có thể tái sinh vào cõi nhân loại hoặc vào cõi Chư thiên, như một 
người tam nhân - tức người thông minh và có trí tuệ có thể thành tựu thiền 
nêu cô găng thực hành. Họ cũng có thể đắc các Đạo và Quả nếu họ đã hoàn 
tất các pháp balamật (›ãrzmi). Ngày nay chúng ta có thể thấy đa số là người 
tam nhân. Chỉ có lười biếng và thiếu giới luật mới ngăn không cho họ trở 
thành các bậc thánh mà thôi. Như vậy, do khác nhau về tâm tục sinh 
(patisandhi cirta), nên mới có bốn loại người: khổ vô nhân, lạc vô nhân, nhị 
nhân, và tam nhân như vừa kể. 


Tám loại Thánh nhân 


Hạng người tam nhân, do hành thiền và nếu như đắc Tuđà hoản-đạo 
(sofäpaffhi-magga) sẽ trở thành người sơ đạo hay người Tuđàhoàn-đạo. 
Cũng vậy, nếu như đắc Tuđà hoàn-quả (so/ãpaffhi-phala) họ trở thành người 
sơ quả hay người Tuđảhoàn-quả. Khi họ thành tựu cao hơn, họ lần lượt trở 
thành: 


Người nhị đạo hay người Tuđàhàm-đạo (sakadägãmi-magga) 


Người nhị quả hay người Tuđàhàm-quả (sakadäagãmi-phala) 


Người tam đạo hay người Anahàm-đạo (4nãgã1m-imagøa) 


Người tam quả hay người Anahàm-quả (4nãgãm-phala) 





- Người tứ đạo hay người Alahán-đạo (4rahaffa-magøa) 


- Người tứ quả hay người Alahán-quả (4rahaffa-phala) 


Loại người thứ tám được gọi là bậc Alahán. Các vị Độc giác Phật 
(Paccekabuddhas) và Toàn giác Phật (Buddhas) cũng là các bậc Alahán 
song với trí tuệ thù thăng hơn. 


Nghiệp là cha mẹ đích thực của chúng ta 


Nghiệp riêng của mỗi người sẽ quyết định tâm tục sinh (0aƒisandhi-citfa) 
của họ và như vậy cũng quyết định luôn số phận của họ. Nghiệp quyết định 
kiếp kế tiếp của chúng ta không chỉ khác nhau ở kiết sinh ban đầu, mà còn 
cả ở ngoại hình, thân phận của cha mẹ, tình trạng giàu sang, v.v... Chúng ta 
hãy so sánh hai người, một đã hết sức cố gắng làm điều thiện với trí thông 
minh của mình trong khi ngưòi kia thì không, hoặc nếu có làm thì cũng làm 
rất miễn cưỡng. Khi cả hai chết và được tái sinh trong cõi nhân loại này, 
người trước sẽ thụ thai trong bảo thai của người mẹ giàu có, biết chăm sóc 
thai nhi đúng cách. Người sau sẽ thụ thai trong thai bào của người mẹ nghèo 
hèn, không biết cách làm thế nào để chăm sóc thai nhi. Vì thế ngay cả vào 
lúc người mẹ mang thai, đã có sự khác biệt rất lớn giữa hai đứa trẻ. Vào lúc 
sinh ra cũng vậy, đứa trẻ đầu sẽ được sinh ra một cách thoải mái, trong khi 
đứa kia với nhiều đau đớn và gian nan. Sau khi sinh, sự khác biệt càng ngày 
càng rõ rệt hơn và theo thời gian, sự chênh lệch còn lớn hơn nữa. Đứa trẻ 
nhà giàu được nuôi dưỡng kỹ lưỡng và được ăn học đến nơi đến chốn. Trong 
khi đứa trẻ nhà nghèo sẽ phải chịu cảnh ngược lại. Nói chung, đứa trẻ đầu sẽ 
sống một cuộc sông phong lưu, được cha mẹ, ông bà, và họ hàng thân tộc 
chăm sóc và yêu mến, trong khi đứa kia sẽ phải nhọc nhằn phấn đâu đề sống 
còn. 


Kết luận 


Như vừa đề cập ở trên, nghiệp (#ammna) mà ta đã làm trong quá khứ có 
ảnh hưởng rất lớn đối với số phận của chúng ta ngay từ giai đoạn đầu của sự 
thụ thai. Biết được những quả khác nhau của nghiệp là như vậy, chúng ta 
không nên trách cứ người khác sao chỉ thiên vị người giàu sang và có thế 
lực. Thực ra, chính vận may thiên vị người giàu đây thôi. Vì thế, bạn chỉ nên 
tự trách sự vô minh và những ác nghiệp của bạn, đồng thời hãy cô gắng hết 
sức mình để trở thành người thành đạt và giới đức qua việc thực hiện các 
thiện sự. 


Chỉ biết ganh ty hay đồ ky người giàu mà không tự mình nỗ lực thì thực 
là ngớ ngân vô ích. Ganh ty và đô ky sẽ chỉ kéo bạn vào vực sâu của khô đau 
đê gặp bât hạnh nhiêu hơn nữa trong các kiêp sông tương lai mà thôi. 


-—-o0O--- 
HỎI VÀ ĐÁP VÉ NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
Nina Van Gorrkom 
Phần I 


A. (Hỏi) Khi gặp một chuyện buôn lòng khó chịu người ta thường hay 
hỏi: “Sao việc này phải xảy đến với tôi?” Một người có thể sống rất tốt và 
tử tế với mọi người, tuy thể vẫn phải chịu những lời ác độc đáp lại. Bà có 
thể cho chúng tôi biết có đúng là những việc làm tốt sẽ đem lại kết quả tốt 
không? Đôi khi tôi cảm thấy hoài nghỉ về điều này. 


B. (Đáp) Người ta hỏi câu này vì không phải lúc nào họ cũng hiểu tại 
sao họ lại phải đau khổ trong cuộc sông. Thật khó mà biết được nguyên nhân 
nảo trong quá khứ đã dẫn đến tình trạng buôn lòng khó chịu thế này hay thế 
khác ở khoảnh khắc hiện tại này. Đức Phật nói rằng mọi việc xảy ra phải có 
nguyên nhân của nó. Khi chúng ta đau khổ ắt phải có nguyên nhân, hoặc 
trong quá khứ xa xăm hoặc trong quá khứ gần nhất đó thôi. Nếu chúng ta 
biết nhân và quả tương quan lẫn nhau như thế nào trong cuộc sông của 
chúng ta, sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đắn hơn đối với 
những chuyện khó chịu và đau khổ ở đời này. 


A. Phải chăng những nghiệp xấu người ta đã làm trong quá khứ là nhân 
của những cảm thọ Khó chịu ở khoảnh khăc hiện tại này? Nghiệp đã làm 
thuộc về quá khứ. Làm thê nào những nghiệp ây lại có thê cho quả sau đó 
được? 


B. Đề có sự hiểu biết sâu xa hơn về cách nhân và quả tương quan lẫn 
nhau, việc đầu tiên nhất thiết chúng ta phải biết cái gì hay động lực nào thúc 
đầy những việc làm tốt hoặc xấu; hơn nữa chúng ta cũng cân phải biết chúng 
ta tích luỹ những khuynh hướng thiện khi làm điều thiện như thế nào và 
chúng ta tích luỹ những khuynh hướng bất thiện trong việc làm điều ác ra 
Sao. 


A. Tại sao bà lại dùng những từ “thiện” và “bát thiện ” mà không dùng 
“tốt” và “xáu?” 


B. Những chữ “tốt” và “xấu” thường hàm ý một sự phán xét về đạo đức. 
Đức Phật không phán xét con người theo tiêu chuẩn “tốt” hoặc “xấu”. Ngài 
chỉ giải thích về những điều kiện quy định cách cư xử của họ và về những 
quả báo của thiện vả bất thiện. Một hành động bất thiện là hành động đem 
lại sự tốn hại cho bản thân mình hoặc cho người khác, có thể ở ngay khoảnh 
khắc người ta làm điều bắt thiện ấy hoặc sau đó, trong khi một hành động 
thiện là hành động sẽ đưa đến an vui, hạnh phúc. Trong ngôn ngữ Päli, bất 
thiện là akusala, và thiện là kusala. Với những tâm bất thiện (akusala cItta) 
người ta có thể thực hiện những nghiệp bất thiện (akusala kamma) và với 
tâm thiện (&sala cia) người ta có thể làm những nghiệp thiện (kwsaia 
kanma). 


A. Tâm (cifta) là gì? Đó có phải là một linh hồn hay “cải tôi” điểu khiển 
mọi hoạt động không? Nó có năm dưới quyên kiểm soát của chúng ta không, 
tức là khi chúng ta muốn có một tâm thiện để thực hiện một thiện nghiệp có 
được hay không, hay nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta? 


B. Tâm (ca) không phải là “linh hồn” hoặc “cái tôi” hay “cái ngã”. Có 
nhiều tâm khác nhau tiếp nối theo nhau liên tục không ngừng, và không có 
tâm nào kéo dài lâu cả. Mỗi tâm sanh lên liền diệt. Ở sát na này chúng ta có 
thể kinh nghiệm một tâm bất thiện. Tuy nhiên, tâm ấy không kéo dài, nó diệt 
mất liền. Vào sát na khác chúng ta có thể có một tâm thiện; tâm này cũng 
không kéo dài, nó lại diệt mất. Mỗi sát na chỉ có một tâm; chúng ta không 
thể có một tâm bất thiện cùng lúc với tâm thiện được. Các tâm cứ thay thế 
nhau, hết tâm này đến tâm khác một cách liên tục. Chúng ta xem tâm nào là 
cái ngã nếu nó không kéo dài lâu thậm chí trong một giây như vậy? 


Tâm không nằm trong quyên hạn của chúng ta để lúc nào muốn có tâm 
thiện thì liền có. Chúng ta muốn được tốt cả ngày nhưng chúng ta không thể 
nào có những tâm thiện liên tục; nó không năm trong quyền kiểm soát của 
chúng ta. 


Tất cả tâm đều như vậy. Chúng ta không thể tránh được điều chúng ta 
thích một số người và một số vật, và không thích một số người khác, vật 
khác. Chúng ta không thể kiểm soát hết mọi tư duy của mình, có khi chúng 
ta lơ đăng mặc dù không muốn thế. Hai người không thể có cùng một suy tư, 
dù cho họ nghĩ đến cùng một đối tượng, chăng hạn về một vùng quê nơi cả 


hai sinh ra. Những suy tư của một người lệ thuộc vào nhiều điều kiện, chẳng 
hạn vào kinh nghiệm và những khuynh hướng đã tích luỹ trong quá khứ, vào 
đối tượng tự hiện khởi ngay lúc đó, vào bạn bẻ tốt - xấu, hoặc vào thức ăn 
mà họ dùng. 


Vì vấn đề không nằm trong quyên lực của chúng ta để muốn có một tâm 
nào (theo ý mình) vào một thời khắc nào đó, nên không thể nói rằng có một 
“cái ngã” điều khiến mọi hành động của chúng ta. Nói tóm lại, hành động 
của chúng ta tuỳ thuộc vào những khuynh hướng đã được tích luỹ trong quá 
khứ và nhiều điều kiện khác nữa. 


A. Tôi để ý thấy rằng có những người dường như luôn luôn làm điều 
không chỉnh đáng trong cuộc đời này, trong khi đối với những người khác 
thì việc bố thí hay sống lương thiện là chuyện không khó. Vì lý do gì con 
người ta lại khác nhau đến như vậy? 


B. Người ta sở dĩ khác nhau như vậy là vì mỗi người có những khuynh 
hướng và sở thích khác nhau đã từng được họ tích lũy trong quá khứ. Người 
thường nóng giận sẽ tích lũy sự nóng giận. Khi sự nóng giận hay tâm sân đã 
tích lũy này đủ mạnh, chúng sẽ thực hiện những nghiệp bắt thiện qua lời nói 
và hành động. Mỗi người ai cũng đã tích lũy những khuynh hướng cả thiện 
lẫn bất thiện, chỉ nhiều hơn hay ít hơn mà thôi. 


A. Có đúng là những hành động tốt và xấu mà người ta đã thực hiện 
trong quá khứ không bao giờ mát, và răng chúng tiêp tục có một ảnh hưởng 
ở khoảnh khăc hiện tại không? 


B. Điều đó là sự thực. Những kinh nghiệm người ta có trong quá khứ và 
những hành động tốt và xấu họ từng làm trong quá khứ, đã được tích luỹ lại 
và chúng sẽ tạo điều kiện cho các tâm đang khởi lên trong thời điểm hiện tại. 
Nếu như tâm trong thời điểm hiện tại là tâm thiện (&„sal2 cia), sẽ có một 
tích luỹ mới của khuynh hướng thiện, ngược lại nếu tâm lúc này là tâm bất 
thiện (akusala ciffa), cũng sẽ có một sự tích lũy mới của khuynh hướng bất 
thiện. 


Bởi thế các tâm sanh chăng những do đối tượng tự hiện khởi qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc tâm làm duyên, mà chúng còn do những khuynh 
hướng và sở thích đã tích lũy trong quá khứ và do nhiều yếu tô khác nữa tạo 
điều kiện. 


Các tâm (ci/as) nằm ngoài sự kiểm soát, và như Đức Phật đã nói; chúng 
là “vô ngã” (anaii4). Khi Đức Phật nói các pháp là vô ngã, ngài muốn nói 
rằng chúng ta hoàn toàn không có thâm quyên nào đối với bất kỳ thứ gì. Mọi 
việc trong cuộc đời chúng ta xảy ra do có những điều kiện, và rồi mọi thứ 
cũng đều diệt. 


Những hành động hay nghiệp tốt và xấu của chúng ta đã làm sẽ đem lại 
kết quả tương ứng của chúng. Khi đúng thời, kết quả sẽ xảy ra, tức là khi có 
những điều kiện thích hợp cho quả xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Vẫn đề không 
nằm trong thâm quyền của bất kỳ ai để muốn có quả sanh vào lúc này hay 
lúc khác được. Nhân và quả vượt ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, 
chúng là "vô ngã". 


A. Đến đây tôi hiểu rằng các tâm bất thiện tạo các nghiệp bất thiện là 
nhân và nhân ấy không thể nào đem lại một kết quả dễ chịu được; chúng sẽ 
đem lại một kết quả khó chịu, trong khi những tâm thiện tạo các nghiệp 
thiện sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mỗi nhân sẽ đem lại kết quả tương ứng 
của nó. Nhưng bà có thể giải thích làm cách nào quả lại xảy ra được không? 
Phải chăng đó là một sự trừng phạt hay một sự ban thưởng cho hành động 
của một người. 


B. Không có vấn đề trừng phạt hay ban thưởng ở đây, bởi vì không có 
người (năm quyền) trừng phạt hay ban thưởng. Ai gieo gì sẽ gặt nây là một 
tiễn trình tự nhiên. Nghiệp bất thiện đã tích luỹ đúng thời sẽ tạo ra một tâm 
(cia) cảm nghiệm một đôi tượng khó chịu; tâm này là kết quả của một việc 
bất thiện mà người ta đã làm trong quá khứ. Nghiệp thiện đã tích luỹ cũng 
vậy, đúng thời sẽ tạo ra một tâm cảm nghiệm một đối tượng dễ chịu; tâm 
này là kết quả của thiện nghiệp mà người ta đã làm trong quá khứ. Tâm khi 
là kết quả như vậy, Päli gọi là “vipãkacifa” (tâm quả). Sẽ có những tâm quả 
khác nhau vào những sát na hay khoảnh khắc khác nhau. Đối với hầu hết 
mọi người, việc phát hiện ra nghiệp nào ở quá khứ đã tạo ra kết quả mà họ 
đang thọ nhận trong khoảnh khắc hiện tại, là điều không thể. Tuy nhiên, có 
biết rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng chăng lợi ích gì; chúng ta chỉ 
nên quan tâm đến sát na hiện tại. Chỉ cần biết rằng nghiệp bất thiện sẽ cho ra 
một kết quả khó chịu hay quả khổ, và nghiệp thiện sẽ cho ra một kết quả dễ 
chịu hay quả lạc là đủ rồi. Kết quả xảy ra có khi chỉ một thời gian ngăn sau 
đó, hoặc có khi lâu hơn. Chúng ta không thê đồ lỗi cho người khác về những 
quả khổ mà chúng ta thọ nhận. Phải biết rằng một kết quả khó chịu là hệ quả 
tất yếu của nghiệp bất thiện chúng ta đã làm mà thôi. 


A. Tâm quả thường xảy ra suốt cả ngày như thể nào? Ngay lúc này đây 
có quả (vipaka) không? 


B. C ó chứ, lúc này có quả chứ, vì bạn đang thấy và đang nghe mà. Mỗi 
lần bạn đang thấy, nghe, ngửi, nếm, và kinh nghiệm một xúc qua thân căn 
thì đều có quả (wiãka). Mọi ấn tượng mà chúng ta cảm nghiệm qua năm căn 
đều là quả (vi»aka). 


A. Làm thế nào tôi có thể biết được là có quả lạc (dễ chịu) hay quả khổ 
(khó chịu)? Ngay lúc này tôi đang thấy nhưng tôi không có cảm giác để chịu 
hay khó chịu gì về điều đó. 


B. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát hiện ra được đối tượng 
ấy là lạc hay khổ. Khi thấy hay nghe bình thường, chúng ta không thê biết 
được là mình có quả thiện (&wsaia vipãka) hay quả bất thiện (akusala 
vipaka). Chỉ khi cảm thấy đau đớn hay khi bịnh hoạn, chúng ta mới có thê 
chắc chắn rằng mình có quả bất thiện. Sát na tâm quả rất ngăn ngủi, vừa 
sanh lên nó diệt liền. 


Khi thấy, chúng ta biết được màu sắc qua con mắt. Lúc đó chúng ta sẽ 
thích hay không thích màu sắc Ấy, chúng ta nhận ra mẫu sắc ấy, chúng ta 
nghĩ vê màu sắc ấy. Thấy màu sắc là quả (viãka). Thích hay không thích và 
suy nghĩ về đối tượng không còn là quả nữa. Những nhiệm vụ ấy được thực 
hiện bởi các tâm khác, gọi là tâm thiện (&kszla c7) và tâm bất thiện 
(akusala cifa). Như vậy, các tâm thích hoặc không thích, và các tâm tư duy 
về đôi tượng là nhân, chứ không phải là quả; chúng có thể thúc đây những 
hành động, và những hành động này sẽ đem lại những kết quả mới. 


Các tâm nối tiếp theo nhau nhanh đến nỗi ta cảm giác dường như chỉ có 
một tâm duy nhât. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ răng thích hay không 
thích và tư duy vân là tâm quả song điêu đó là một ảo tưởng. 


A. Có phải mọi người đều phải thọ nhận cả quả thiện lẫn quả bắt thiện 
không? 


B. Mọi người ai cũng đã tích luỹ cả những nghiệp thiện lẫn nghiệp bất 
thiện, do đó mọi người đều phải thọ nhận cả quả thiện lẫn quả bắt thiện. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết về nhân và quả, và sự hiểu biết 
này sẽ giúp chúng ta biết sống nhẫn nại, ngay cả dưới những điều kiện khó 
chịu nhất. Chắng hạn, khi hiểu được gì là quả (vi»aka) rồi, chúng ta sẽ ít có 


khuynh hướng buôn cho thân phận hoặc trách cứ người khác khi gặp phải 
quả bât thiện - aksala-vipaka. 


A. Nhưng tôi không thể không ghét quả (vipaka) khổ hay khó chịu. Tôi 
có thể thay đổi thải độ này như thể nào? 


B. Bạn có thể thay đổi thái độ của bạn bằng cách hiểu biết rõ cái gì là 
quả và cái gì không còn là quả nữa. Điều quan trọng là phải biết rằng sát na 
hay khoảnh khắc chúng ta cảm thấy không thích hay hối tiếc không cùng 
một thứ như sát na quả. Người ta thường nghĩ răng sự không thích phát sinh 
sau quả (vi2ãka) vẫn còn là (tâm) quả. Khi họ nói “Đây chỉ là quả mà thôi”, 
là họ đã không phân biệt được cảm giác khó chịu với những sát na quả. Nếu 
họ không thực sự hiểu cái gì là quả và cái gì không phải là quả mà chỉ là tâm 
bất thiện (akwusala cia) hay tâm thiện (kusala ciđ), họ sẽ tích luỹ các 
nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời họ. Do vô minh, do không hiểu biết khi 
nào tâm là bất thiện (2#sa/2), người ta tích luỹ thêm bắt thiện. 


A. Tôi có khuynh hướng trách người đã nói lời thô lỗ với tôi, ngay cả khi 
tôi rất tử tế đối với họ. Những người đó không phải là nhân (nguyên nhân) 
khiến cho tôi phải lãnh quả khó chịu hay sao? 


B. Chúng ta thường nghĩ theo cách này nếu vẫn chưa hiểu cái gì là quả. 


Hãy thử phân tích những gì thực sự xảy ra khi chúng ta nghe ai đó nói lời 
thô lỗ xem. Khi lời đó do tâm bất thiện tạo ra, nó là một đối tượng khó chịu 
mà chúng ta thọ lãnh qua tai. Thực ra cũng không phải chúng ta thọ lãnh đối 
tượng khó chịu, mà tâm quả (wipáka c¡ia) thọ lãnh đối tượng ấy qua tai. 
Tâm quả là kết quả của nghiệp bất thiện chúng ta đã làm trong quá khứ. Đây 
là khoảnh khắc thích hợp để nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ khiến 
cho các tâm bất thiện khởi lên ở sát na hiện tại. Người nói lời thô lỗ với 
chúng ta không phải là nhân của quả bất thiện, nhân năm trong chính chúng 
ta. Người nói lời thô lỗ với chúng ta chỉ là một trong nhiều điều kiện cho cái 
tâm quả sinh lên mà thôi. Nghiệp bắt thiện đã tích luỹ của chúng ta mới là 
nhân đích thực của quả bất thiện. 


A. Đối với tôi hình như nghiệp (kamma) là số phận hay định mệnh chỉ 
phối cuộc đời của chúng ta. 


B. Nghiệp không phải là một số phận bất khả thay đổi bên ngoài chúng 
ta, mà là những thiện nghiệp và bât thiện nghiệp đã tích luỹ của môi người, 


và vào một khoảnh khắc thích hợp nào đó nó sẽ tạo ra quả dưới hình thức 
tâm quả (vipakaci14). 


A, Nếu một người thứ ba đi ngang qua và tình cờ nghe phải những lời 
thô lô mà người ta nói với tôi, họ cũng phải có quả bát thiện chứ, mặc dù 
những lời đó không hướng thăng đên họ. Điêu đó đúng không? 


B. Nếu lúc đó là lúc đúng cho họ phải có quả bất thiện, họ cũng sẽ thọ 
lãnh đối tượng khó chịu như vậy; họ có thể có quả bất thiện qua tai (nhĩ thức 
quả bất thiện). Dù những lời thô lỗ đó được nói với họ hay với người khác 
cũng không làm khác được. 


A. Có phải quả, đối với người tình cờ nghe, có thể không đến nổi khỏ 
chịu như đôi với người mà lời thô lô áy trực tiêệp được nói đên không? 


B. Mỗi lần chúng ta nghe một âm thanh khó chịu có nhất thiết phải có ác 
cảm không? 


A. Không, không nhất thiết. 


B. Ác cảm hay sân không liên quan gì đến quả (vipäka). Xét xem những 
lời ấy được nói đến bản thân mình hay đến người khác và những cảm giác 
khó chịu về lời nói ấy không còn là quả nữa. Nếu chúng ta cảm thấy ghét là 
chúng ta đã có tâm bất thiện do những tích luỹ của sân hận trong quá khứ 
làm duyên. Lúc chúng ta thọ lãnh một âm thanh, chỉ có vài sát na quả ngắn 
ngủi trước khi cảm giác khó chịu phát sinh. Nghiệp tạo điều kiện cho các 
tâm quả ngay vào lúc đó. Nghiệp là nhân đích thực của quả, không phải 
người này hay người nọ. Nếu muốn có sự hiểu biết đúng về quả, chúng ta 
không nên tư duy dưới hình thức “tôi”, “người đó”, và “lời nói thô lỗ”. Nếu 
chúng ta nghĩ đến người nói và suy xét xem những lời thô lỗ ấy được nói tới 
chính chúng ta hay tới người khác, chúng ta sẽ không thấy ra sự thực. Nếu 
chúng ta nghĩ dưới dạng các tâm (ci#as) và hiểu các điều kiện cho tâm (khởi 
lên), chúng ta sẽ hiểu được thực tại. Khi một người nào đó nói lời thô lễ thì 
chính tâm sân đã tích luỹ của họ làm duyên hay tạo điều kiện cho lời nói ấy. 
Dù họ nói những lời này tới chúng ta hay tới một người nào khác, điều đó 
cũng không quan trọng. 


Nếu hiểu được “quả” chúng ta sẽ xem những kinh nghiệm khó chịu của 
cuộc đời ít nghiêm trọng hơn. Và ắt hắn sẽ có ích cho chúng ta và cho người 
khác nhiều hơn nếu chúng ta cố găng hiểu chính bản thân mình, và biết được 
những tâm khác nhau khởi lên ở những khoảnh khắc khác nhau. Sau khi 


chúng ta đã thọ lãnh quả bất thiện (akwsaia vipaka) chúng ta phải cố găng 
đừng nghĩ nhiêu về nó. Khi chúng ta nghĩ vê quả, nó đã thuộc vê quá khứ 
rồi. Bởi thê, tôt hơn nên quên ngay nó đi. 


A.T ôi vẫn chưa hiểu được vì sao tôi lại phải thọ lãnh những lời thô lỗ 
đáp trả cho lòng tử tê của tôi. Có thê nào quả của nghiệp thiện lại là quả bát 
thiện được không? 


B. Điều này không bao giờ xảy ra được. Nghiệp thiện có quả thiện như 
kết quả của nó; tuy nhiên, kết quả thiện ấy có thể sau đó mới phát sinh. 
Không thê nói được vào lúc nào thì nghiệp bất thiện và nghiệp thiện sẽ trổ 
quả. Nhưng phải nhớ rằng, quả bất thiện không phải là kết quả của lòng 
nhân từ, nó là kết quả của nghiệp bất thiện đã tích luỹ của bạn. Lòng nhân từ 
hay tử tế của bạn chắc chắn sẽ đem lại một kết quả tốt, nhưng điều đó có thê 
phải xảy ra vào một thời điểm sau. 


A. Khi bị những quả bắt thiện như vậy, tôi không thể không cảm thấy 
buôn cho mình. Liệu tôi có thê làm được gì đê ngăn không tích luỹ thêm 
nghiệp bát thiện nữa 2 


B. Khi có những điều kiện thuận lợi cho các tâm bất thiện sanh chúng ta 
không thể ngăn được sự khởi sanh của chúng. Các tâm bắt thiện ấy sanh 
ngay tức thì sau quả, trước khi chúng - biết được nó. Thực ra, chúng là “vô 
ngã”, chúng không thuộc về “cái ngã” nào cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
phát triển sự hiểu biết thêm nữa về các hiện tượng khác khởi lên. Các tâm 
bắt thiện sanh sau tâm quả không phải là một với các tâm quả (vipãkaciffas) 
và chúng có những điều kiện khác với những điều kiện dành cho tâm quả. 


Nếu chúng ta hiểu rằng việc cảm thấy buồn cho bản thân và trách cứ 
người khác được làm bằng tâm bất thiện, và răng theo cách này chúng ta sẽ 
tích luỹ nhiều bất thiện thêm nữa, chúng ta sẽ bớt làm chuyện đó. Nếu hiểu 
rằng ngay khoảnh khắc này chúng ta không thể làm được điều gì để thay đổi 
quả, vì nhân của nó là ở quá khứ, chúng ta có thể sẽ quên nó dễ dàng hơn. 
Vào lúc chúng ta biết được mình thọ lãnh quả thiện, nó đã diệt mất và thuộc 
về quá khứ tồi. 


Cuộc đời thực quá ngắn để hoang phí năng lực vảo việc lo cho những 
chuyện của quá khứ. Tôt hơn hãy lo tích luy thiện nghiệp băng cách làm 
những điêu thiện. 


Trong Tương Ưng K ¡nh chúng ta đọc thấy có câu chuyện rằng Vua 
Pasenadi đi đến gặp Đức Phật ở kinh thành Xá vệ (SZvz/h;). Như các vị Vua 
Chúa khác, nhà Vua rất bận rộn với nhiều vẫn đề. Đức Phật hỏi vua là ông 
sẽ làm gì khi nghe những người thân tín, từ bốn hướng đến, nói về một quả 
núi lớn, cao ngất tận trời, đang lăn tới và đè bẹp hết mọi sinh vật. Đức Phật 
hỏi, “Tâu Đại Vương, Đại Vương đã bị tóm với nỗi kinh khoàng lớn, sự tận 
diệt của nhân loại thật là khủng khiếp, khó được sinh lại làm người, đại 
vương có thê làm được gì?” 


“Bạch Thế Tôn, trong một hiểm hoạ lớn như vậy, sự tận diệt của nhân 
loại thật là khủng khiếp, khó được sinh lại làm người, con có thể làm được 
điều gì khác ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh và làm các hạnh 
lành, làm các công đức!” 


“Tâu Đại Vương, ta nói cho đại vương biết, ta tin cho Đại Vương hay: 
già và chêt đang lăn đên bên đại vương, tâu Đại Vương! Vì lẽ già và chêt 
đang lăn đên bên đại vương, đại vương có thê làm được điêu gì?” 


“Bạch Thê Tôn, già và chêt đang lăn đên bên con, con có thê làm được 
điêu gì khác đê cứu lây mình ngoại trừ sông đúng pháp, sông một cách chơn 
chánh, và làm các hạnh lành, làm các công đức?” 


-—-o00--- 
Phần H 


A. Tôi hiểu rằng mặt năng động của cuộc đời chúng ta gỗm các trạng 
thái tâm bắt thiện (akusalaciHas) và các trạng thái tâm thiện (kusalacittas). 
Các tâm bất thiện tạo những nghiệp bất thiện và các tâm thiện thực hiện 
những hành nghiệp thiện. Suốt cuộc đời mình chúng ta tích luỹ cả thiện 
nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. 


Có những loại tâm khác là kết quả của hành động chúng ta làm: những 
tâm ấy gọi là "tâm quả" (vipäkacitta). Kết quả của bất thiện nghiệp (akusala 
kamma) là “quả bất thiện” (akusala vipäka), kết quả của nghiệp thiện là 
“quả thiện ” (kusala vipaka). Như vậy vipaka hay quả là mặt thụ động của 
cuộc đời; nghĩa là chúng ta phải chịu quả (chứ không tạo quả). Tháy, nghe, 
ngửi, nếm, và cảm thọ qua thân xúc là quả (vipäka). 


Tôi có thể hiểu điểu này bởi vì những ấn tượng giác quan là những ấn 
tượng con người phải trải qua. Các tâm (cittas) nghĩ về những đối tượng ấy, 


và các tâm thích hay không thích chúng không còn là quả hay Vipdka Hữa, 
mà là nhân. Các tâm ây là các tâm thiện hoặc bắt thiện. Nhưng tôi vẫn hoài 
nghỉ mỗi khi tôi gặp quả của bất thiện nghiệp hay quả của thiện nghiệp tôi 
đã làm trong quả khứ. Bà có thể chứngminh điều này cho tôi rõ được 
không? 


B. Điều này không thể chứng minh được bằng lý thuyết. Người ta chỉ có 
thể hiểu được sự thực qua kinh nghiệm trực tiếp. Có ba loại trí tuệ. Loại thứ 
nhất xuất phát từ việc tư duy về những hiện thực của cuộc đời như vô 
thường, già, đau, bệnh, chết. Loại thứ hai là sự hiểu biết được phát triển qua 
việc nghiên cứu, học hỏi những lời đức Phật dạy. Loại thứ ba là việc kinh 
nghiệm trực tiếp về sự thực. 


Loại tuệ thứ nhất và thứ nhì là cần thiết, nhưng vẫn còn là sự hiểu biết có 
tính lý thuyết, chứ chưa phải là sự thực chứng chân lý. Nếu người ta chấp 
nhận lời dạy của Đức Phật vì những lời dạy ấy dường như hợp lý, hoặc nếu 
họ chấp nhận chắng qua vì thắm quyền của Đức Phật, họ sẽ không có được 
sự hiểu biết rõ ràng xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp sự thực. Chỉ có loại 
tuệ thứ ba này mới có thể loại trừ hoài nghi. 


Trong Tăng Chi Kinh (A1ngutaraNikaya, quyền II, ch.VII, § 65, nói về 
các vị Kesaputta), chúng ta đọc thấy răng khi Đức Phật đáng ở 
tại Kesapufia thì các ngườiKãlãma đi đến gặp ngài. Họ có những quan điểm 
trái ngược nhau do những người thuộc các đạo giáo khác diễn giải, và họ 
cảm thấy hoài nghi không biết ai là người nói sự thực và ai là người lừa dối. 
Nhân đó Đức Phật nói: 


“Này các Kalãma, các người hãy cần thận. Chớ đề bị đánh lừa bởi truyền 
thuyết; chớ đề bị đánh lừa bởi truyền thông: chớ để bị đánh lừa bởi những 
lời đồn đãi; chớ để bị đánh lừa bởi thâm quyền của kinh điền, bởi tính hợp lý 
hay sự suy luận đơn thuần, bởi sau khi cân nhắc những lý lẽ, hay sau khi 
nhận xét và tán thành một lý thuyết nào đó. Chớ để bị đánh lừa bởi vì điều 
đó đáp ứng sự thích hợp, hay do lòng tôn kính đối với vị sa môn (chủ trương 
điều đó). Nhưng, này các KZiãma, khi các ông tự mình biết rõ như sau: 
Những pháp này là không có lợi, những pháp này đáng khiến trách, những 
pháp này bị những người có trí chỉ trích; những pháp này, nếu thực hiện và 
chấp nhận sẽ đưa đến sự tốn thất và khổ đau - thời lúc ấy các ông hãy từ bỏ 
chúng.” 


Sau đó Đức Phật hỏi họ xem tham, sân, si và các hành ác do tham, sân, s1 
xúi giục, đem lại lợi ích hay đem lại sự tốn hại cho con người. Các Kãlãma 
trả lời rằng chúng sẽ dẫn đến sự tồn hại. Rồi Đức Phật lập lại lời trên: khi 
nào họ biết rõ những pháp này là không lợi ích và đem lại khổ đau, họ nên từ 
bỏ chúng. Trên cơ sở đó, Đức Phật nói về vô tham, vô sân, vô si, và sự tiết 
chế các hành ác do những pháp này khích lệ. Đức Phật dạy rằng khi nào các 
ngươi Kãlãma tự mình biết rõ những pháp ấy là lợi ích và dẫn đến hạnh 
phúc, thời họ nên chấp nhận các pháp đó. 


Chúng ta phải tự mình khám phá sự thực, băng cách kinh nghiệm nó 
trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ biết rõ mọi thực tại của cuộc sống hàng 
ngày chúng ta phát triển được loại tuệ thứ ba nảy. 


Trong việc thực hành vi2assana (minh sát), chúng ta học cách để hiểu 
mọi thực tại của cuộc sông hàng ngày, nhờ biết rõ chúng ở ngay sát na 
chúng nảy sinh. Chúng ta học cách đề biết rõ những gì xảy ra ở sát na hiện 
tại. Chúng ta sẽ biết cái đang thấy, nghe, tư duy, v.v... thực sự là gì nếu 
chúng ta biết rõ những thực tại ấy ngay sát na chúng khởi lên. Chỉ có sát na 
hiện tại mới có thể cho chúng ta sự thực, không phải sát na quá khứ (đã qua) 
hoặc sát na tương lai (chưa đến). Chúng ta không thể kinh nghiệm lúc này 
những tâm mà ta đã có trong quá khứ; nghĩa là những tâm đã thực hiện thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ không thể xuất hiện lại để chúng 
ta kinh nghiệm sự thực (sanh diệt) của chúng. Chúng ta chỉ có thể kinh 
nghiệm những tâm thuộc sát na hiện tại, để qua đó thấy rằng một số tâm là 
bất thiện, một số tâm là thiện, và số khác không bất thiện cũng không thiện 
(vô ký tâm), và chúng có những nhiệm vụ khác nhau. Nếu học cách kinh 
nghiệm các tâm thuộc sát na hiện tại như vậy, dần dần chúng ta sẽ thấy được 
thực tại một cách rõ rệt hơn. Nếu chúng ta thực chứng sự giác ngộ, hay kinh 
nghiệm Niết-bàn, mọi hoài nghi về thực tại sẽ tự động diệt. Lúc đó chúng ta 
sẽ thấy sự thực (chân lý). 


A. Tôi rất muôn được giác ngộ đê biết rõ sự thục. 


B. Nếu bạn chỉ mơ tưởng về Niết-bàn, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được nó. 
Con đường dẫn đến Niết-bàn là biết rõ sát-na hiện tại. Chỉ khi nảo biết rõ 
sát-na hiện tại chúng ta mới có thể diệt được vô minh (không hiểu biết về 
thực tại) và trừ diệt ý niệm về “tự ngã” mà hồi nào tới giờ chúng ta vẫn chấp 
chặt vào. Chúng ta không nên chấp vào quả, vốn chỉ có thể xảy ra trong 
tương lai. Thay vào đó chúng ta nên cô gắng biết rõ sát-na hiện tại. 


A. Phải chăng tôi không thể biết được cái nghe và thấy ở sảt-na này là 
quả thiện hay quả bát thiện? 


B. Đôi khi bạn có thể khám phá ra. Chăng hạn, cái nghe là quả thiện khi 
âm thanh được tạo ra bởi những tâm thiện. Một ai đó nói với bạn băng lòng 
bi mẫn, tiếng nói đó được tạo ra bởi tâm thiện. Khi nghe âm thanh đó là bạn 
có quả thiện. Thường thì chúng ta không thể biết được mình có quả bắt thiện 
hay quả thiện. Hơn nữa, biết được cũng không ích gì, vì chúng ta không làm 
được bất cứ điều gì đối với quả của mình. Chỉ cần biết rằng nghiệp bắt thiện 
sẽ tạo ra quả bất thiện, và nghiệp thiện sẽ cho quả thiện là đủ rôi. Điều quan 
trọng phải nhớ là quả do nghiệp của chính chúng ta gây ra, rằng nhân của 
quả năm trong bản thân chúng ta chứ không phải ở ngoài chúng ta. 


Tăng Chi Kinh (4ngutfara Nikãya, quyền III, ch.IV, § 35, Diêm Vương) 
nói về một người do dễ duôi không làm những thiện nghiệp, và bị đem đến 
trước mặt Diễm Vương Yama. Diễm Vương nói với người ây: 


“Này người kia, chính do dễ duôi, câu thả mà ngươi đã không làm các 
hành động thiện về thân, lời nói, và ý nghĩ. Thật vậy, chúng sẽ làm cho 
ngươi đúng theo sự dễ duôi của ngươi. Ác nghiệp của ngươi, không phải do 
mẹ, cha, anh, chị, bạn bẻ hay thân hữu làm; không phải do bà con huyết 
thống làm, không phải do chư thiên làm, không phải do các vị sa môn và 
bàlamôn làm. Ác nghiệp ấy, chính do tự ngươi làm, chính ngươi sẽ thọ lãnh 
quả đị thục của nó.” 


Như vậy, biết đích xác vào lúc nào chúng ta có quả bắt thiện hay quả 
thiện không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao biết rõ được 
lúc nào chúng ta thọ quả và lúc nào chúng ta tạo tác nghiệp bất thiện hay 
nghiệp thiện. Vì những sát-na chúng ta tạo tác nghiệp bất thiện và nghiệp 
thiện sẽ làm duyên hay tạo điều kiện cho tương lai của chúng ta vậy. 


A. Để biết được khi nào và làm thể nào chúng ta lại tích lũy bắt thiện 
nghiệp và thiện nghiệp, chúng ta cân phải biết rõ thêm về các tâm (citas) 
vốn tạo tác nghiệp. Tôi thấy rằng, Đức Phật luôn luôn nói về tâm để giúp cho 
người ta hiểu rõ hơn về cuộc sông của họ và để khuyến khích họ tạo tác 
nghiệp thiện. Do đó tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời, chúng ta nên phát triển sự 
hiểu biết rõ hơn về “tâm”. Bà có thể cho tôi một định nghĩa chính xác về 
tâm được không? 


B. Thực sự không thể đưa ra một định nghĩa khả dĩ có thể giải thích cho 
bạn rõ tâm là gì được. Bạn phải tự kinh nghiệm lây các tâm đê biệt rõ chúng. 


Có rất nhiều loại tâm ở những sát na khác nhau đến nỗi không thể đưa ra 
một định nghĩa nào cho tất cả các tâm ấy. Tất nhiên, định nghĩa chung nhất 
vẫn là: “biết cảnh là tâm” (tức là, tâm là cái biết một vật gì đó). Tâm không 
giống như vật chất (sắc), là cái không biết được gì cả. Ở đây, tâm thấy biết 
màu sắc, tâm nghe biết âm thanh, tâm nghĩ biết nhiều đối tượng khác. 


A. Tại sao lại là tâm thấy và tâm nghe? Ở phần trước bà đã giải thích 
rằng thấy không phải là suy nghĩ mà chỉ là sự kinh nghiệm về màu sắc qua 
nhãn căn, và nghe chỉ là sự kinh nghiệm về âm thanh qua nhĩ căn. Những sự 
kiện ấy không phải là những tiến trình vật lý đơn thuần thay vì các tâm biết 
mỘt cải gì sao? 


B. Nhãn căn và nhĩ căn tự bản thân chúng không phải là tâm (c/as) mà 
là các cơ quan vật lý. Nhãn căn và nhĩ căn là duyên hay điều kiện cho sự 
khởi lên của các tâm. Bắt cứ khi nào có một đối tượng thì liền có tâm, chẳng 
hạn như màu sắc và âm thanh được (tâm) kinh nghiệm. Chúng ta phải cố 
găng biết rõ về tâm trong sát na hiện tại nễu muốn biết tâm là gì. Chúng ta 
cũng nên biết rõ cái đang thấy hay cái đang nghe phát sinh ngay lúc này. 


Nhiều người sinh ra ở phương Tây không hiểu vì sao người ta lại không 
thể đưa ra một định nghĩa rõ rệt vê tâm và về những điều Đức Phật dạy. Họ 
muốn chứng minh mọi thứ bằng lý thuyết. Chắc chắn đây không phải là cách 
để khám phá sự thực. Bạn phải kinh nghiệm sự thực thì mới biết được nó. 


A. Tôi vân nghĩ tâm là cái điểu khiên việc tháy, nghe, suy nghĩ,...Làm 
sao tôi có thê khám phá ra được răng không có một “cải ngã” điêu khiên 
mọi việc? 


B. Chúng ta chỉ có thể khám phá ra điều này bằng cách biết rõ các tâm 
khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ thấy ra rằng chúng ta không thể điều khiến 
những ý nghĩ của mình được. Chúng ta lơ đãng hay quên khi ta không muốn 
thế, nhiều ý nghĩ linh tinh khởi lên không kể gì đến (sự có mặt) của chúng 
ta. “Cái ngã” ở đâu, sao không điều khiển những ý nghĩ của chúng ta? 


Mỗi lần chỉ một tâm; nó sanh lên và diệt mất hoàn toàn, để cho tâm kế 
tiêp nôi theo, cũng ngăn ngủi như vậy. Không có một tâm đơn độc nào lưu 
lại. Chăng hạn, tâm thây là một tâm, nhưng nghe lại là một tâm khác. 


A. Tôi không hiểu nổi tại sao những chức năng ấy lại được thực hiện 
bởi các tâm khác nhau. Sao không thê có một tâm lưu lại đê thực hiện những 
chức năng khác, và vì sao những chức năng khác ây lại không được thực 


hiện cùng một lúc? Tôi có thê vừa nghe, vừa thấy, và vừa nghĩ cùng một lúc 
được mà. 


B. Cái thấy nảy sinh khi màu sắc tiếp xúc với nhãn căn (con mắt). Nhận 
ra nó hay nghĩ về nó xảy ra sau đó. Cái thấy không được thực hiện bởi cùng 
những tâm như tâm suy nghĩ về cái ta thấy; thấy có những điều kiện khác. 
Nghe cũng có những điều kiện khác với những điều kiện cần thiết cho tâm 
nghe. 


Bạn chắc chắn không thể nào nhận ra tâm thấy và tâm nghe là khác nếu 
như những chức năng ấy được thực hiện bởi một tâm duy nhất trong cùng 
một lúc. Trong trường hợp đó bạn sẽ chỉ nhận được một ấn tượng thay vì vài 
ấn tượng như vậy. Chúng ta biết được thấy và nghe là những ấn tượng khác 
nhau, ngay cả khi chúng dường như xảy ra đồng thời. Thấy và nghe có 
những nơi phát sinh khác nhau và những đối tượng khác nhau, và chúng 
phát sanh ở những sát na khác nhau, mặc dù những sát na đó suýt soát nhau 
đến độ chúng dường như chỉ là một. Nghĩ về những gì ta vừa thấy xảy ra 
sau fâm thấy (nhãn thức tâm), nghĩ về những gì ta vừa nghe xảy ra sau ứâm 
nghe (nhĩ thức tâm). Tâm thấy xảy ra ở một sát na khác với sát na tâm nghe. 
Bởi thế, nghĩ về những gì ta thấy không thể phát sinh vào cùng một sát na 
với nghĩ vê những gì ta nghe được. Suy nghĩ hay tư duy được thực hiện bằng 
nhiều tâm khác nhau và chúng nối tiếp nhau liên tục. 


Khi đã học được cách đề nhận biết nhạy bén hơn về “tâm” đang sanh 
khởi ở sát na hiện tại, chúng ta sẽ thấy răng thấy và nghe sanh khởi xen kẽ 
nhau, ở những sát na khác nhau. Chúng ta cũng thấy răng không có một sát 
na suy nghĩ lâu dài, mà chỉ có những sát na suy nghĩ khác nhau. 


Chúng ta nhận thấy rằng suy nghĩ luôn luôn bị gián đoạn bởi những sát 
na thấy và nghe, và những sát na thấy và nghe ấy lại là điều kiện cho những 
suy nghĩ mới. Chúng ta sẽ khám phá ra là tư duy của chúng ta lệ thuộc rất 
nhiều vào những kinh nghiệm quá khứ, vào những khuynh hướng thiện và 
bất thiện chúng ta đã tích luỹ, vào những đối tượng chúng ta thấy và nghe, 
và vào nhiều điều kiện khác nữa như thế nào. 


A. Bà nói rằng tất cả tâm năm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, 
rằng chúng là “vô ngã” (anattä). Các tâm bắt thiện và các tâm thiện là do 
những tích luÿ của chúng ta trong quá khứ tạo điều kiện. Chúng sanh khởi 
ngoài quyên lực của bất kỳ ai. Bà cũng nói rằng các “tâm quả” (vipäka 
cittas) là “võ ngã ” nữa. 


Đối khi tôi thấy dường như mình có thể có một quyên hạn nào đó đổi với 
quả (vipaRa), chẳng hạn việc có quả thiện qua tai năm trong quyên hạn của 
tôi được. Bắt cứ khi nào muốn nghe một âm thanh thích thú dễ chịu, tôi chỉ 
cần bỏ một đĩa nhạc vào máy hát đĩa của tôi là đủ. 


B. Bạn mở máy hát đĩa vì bạn biết những điều kiện để có âm thanh dễ 
chịu. Mọi việc xảy ra khi có những điều kiện thích hợp cho nó xảy ra. Bạn 
không thê làm cho bất kỳ điều gì xảy ra nếu không có đủ những điều kiện. 
Khi lửa cháy chúng ta dùng nước để dập tắt nó. Chúng ta không thể ra lệnh 
cho lửa phải tắt đi được. Chúng ta cũng không phải bảo nước hãy dập tắt 
lửa, nước có đặc tính là có thể dập tắt lửa. Không có những điều kiện thích 
hợp chúng ta không thể nào làm được bắt cứ điều gì. 


Đối với nhạc hay mà bạn có thể mở máy ra nghe đó cũng phải có rất 
nhiều điều kiện khác nhau đề được âm thanh dễ chịu này. Và ngay cả khi có 
âm thanh dễ chịu này, bạn cũng không có quyền hạn gì đối với các tâm quả 
thiện được. Nếu bạn thực sự có thể điều khiển được các tâm quả thiện ẫy, 
bạn phải làm cho nó phát sinh bất cứ lúc nào, ngay cả khi không có máy hát 
đĩa. Chúng ta nên nhớ rằng tiếng nhạc không phải là quả, chỉ có những tâm 
cảm nghiệm đối tượng dễ chịu qua tai mới là quả. Liệu chúng ta thực sự có 
quyền gì đối với các tâm ấy không? 


Cần phải có nhiều điều kiện hợp tác với nhau để cho quả khởi lên. Trong 
số những điều kiện ấy là phải có nhĩ căn. Bạn có tạo ra nhĩ căn của mình 
được không? Bạn nhận lãnh nhĩ căn này trước khi bạn chào đời; đây cũng là 
kết quả mà bạn không thể yêu cầu ai cho bạn được. Hơn nữa, bạn có nghĩ 
rằng bạn sẽ có quả thiện (sa vipäka) bao lâu bạn muốn và bắt cứ khi nào 
bạn muốn không? Khi bạn phát triển được một sự chánh niệm nhạy bén hơn 
bạn sẽ nhận ra rằng quả thiện và các loại tâm khác phát sanh xen kẽ nhau. 


Các tâm quả được theo sau bởi những tâm khác không còn là quả 
(vi›äka) nữa, chẳng hạn các tâm phát sinh khi bạn thích bài nhạc đang nghe 
và khi bạn suy nghĩ, về bài nhạc đó (là tâm tạo nghiệp). Hoặc giả, có những 
tâm suy nghĩ về nhiều điều khác, có thể đi kèm với sân hận hoặc với lo lắng. 
Hay có thê có những tâm từ ái đối với người khác v.v... 


Quả thiện chăng những sẽ bị các tâm bất thiện và các tâm thiện làm cho 
gián đoạn, mà cũng còn bị gián đoạn bởi quả bắt thiện nữa. Chắng hạn bạn 
đang nghe nhạc du dương với tâm quả thiện, thì quả bất thiện có thể sẽ xen 
vào nếu có những tiếng ôn lớn bên ngoài, nếu chuông điện thoại reo, hoặc 


nếu bạn bị muỗi chích v.v... Vì lẽ không thể có quả thiện vào sát na có một 
tâm bât thiện, một tâm thiện hoặc một tâm quả bât thiện được. 


Nếu bạn có thể làm cho quả thiện khởi lên theo ý muốn, bạn phải có nó 
bất cứ khi nào bạn muốn và không bị gián đoạn (bởi các tâm khác xen vào). 
Điều này là không thể. Hơn nữa, nếu lúc đó không phải lúc để bạn có quả 
thiện (tức không đủ điều kiện cho quả thiện phát sinh), bạn cũng không thể 
nhận được đối tượng dễ chịu: máy hát đĩa có thể hư, hoặc một chuyện gì 
khác xảy ra khiến bạn không thể có quả thiện. 


A. Phải chăng do tình cờ mà máy đĩa bị hư? 


B. Đức Phật dạy rằng mọi việc xảy ra đều có nhân duyên chứ không có 
chuyện tình cờ. Bạn sẽ hiểu được thực tại sâu hơn nếu bạn nghĩ về các tâm 
(cias), và nêu bạn không nghĩ về những từ chế định như máy hát đĩa, người 
này, người kia, v.v... quả (vipaka) là các tâm, chứ không phải là máy hát đĩa 
hay bản thân âm thanh. Máy hát đĩa chỉ là một trong nhiều điều kiện (duyên) 
cho quả xảy ra. Nhân thực thụ của quả không phải là một sự tình cờ, hoặc 
một tác động ở bên ngoài chúng ta; mà (nhân thực sự) ở trong chính chúng 
ta. 


Liệu bạn có thể tìm thấy một nhân nào khác cho quả bất thiện ngoài 
nghiệp bât thiện của bạn, cũng như cho quả thiện ngoài thiện nghiệp của bạn 
không? 


A. Điều đó đúng, tôi không thể tìm ra nhân nào khác thực. Tuy nhiên, 
tôi vẫn chưa hiểu được các tâm bất thiện thực hiện các nghiệp bắt thiện 
trong quá khứ và các tâm thiện thực hiện các nghiệp thiện trong quả khứ có 
thể cho quả sau đó như thế nào. 


B. Thực sự khó có thê hiểu được các sự kiện của cuộc đời chúng ta quan 
hệ nhân quả với nhau như thế nào nếu không nghiên cứu đây đủ chỉ tiết các 
tâm, và không biết cũng như không kinh nghiệm được các tâm khởi lên ở sát 
na hiện tại. Khi bạn kinh nghiệm được các tâm của sát na hiện tại này thực 
sự là gì rồi, bạn mới có thê hiểu rõ hơn về quá khứ. 


Khi đức Phật đạt đến giác ngộ, ngài thấy sao mả mọi việc xảy ra trong 
cuộc đời này có nhiêu điêu kiện (hay duyên) đên thê, và ngài cũng thây các 
pháp phát sinh tùy thuộc lần nhau như thê nào. 


Thực sự giáo lý về “sự khởi sanh do duyên của các hiện tượng”, hay còn 
gọi là “pháp duyên khởi” (pafica samuppađa) rât khó năm bắt. Trong Tăng 
Chi kinh (Samyufta Nikãya 1, Sagatha Vagsa, ch.VI, Brahma Sutta, ch.l, ÿ 1 
Phạm Thiên thính cấu) chúng ta đọc thây răng Đức Phật, lúc còn đang trú tại 
Uruvelä, bên bờ sông Neranjara (Ni-Liên-thiên), sau khi vừa chứng đặc giác 
ngộ, đã nghĩ răng Pháp (Dhamma) ngài thê nhập thật thâm sâu, khó hiệu: 

“Còn quần chúng này ưa thích ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy 
được định lý này, tức là y duyên tánh duyên khởi pháp (các pháp do duyên 
mà có mặt)” 

Thoạt tiên Đức Phật không có ý định giảng dạy pháp, vì ngài biết Trắng 
một giáo pháp được xem là “ngược dòng tư duy thông thường” như thê này 
ắt hăn sẽ không được quân chúng ưa thích ái dục châp nhận. Bài kinh tiêp 
tục: 

Pháp ta chứng khó khăn 

Sao nay fa nói lên? (Sao lại phải giảng dạy nó) 

Tham, sân chỉ phối ai, 

Khó chứng ngộ pháp này, 

Pháp này đi ngược dòng (1w duy thông thưởng) 

V¡ điệu và thám sâu, 

Khó thấy, rất vi tế. 

Những ai ưa ải dục, 

Bị vô mỉnh bao phủ, 

Khó thấy được pháp này. 


Tuy nhiên, do lòng từ bi Đức Phật đã quyết định lên đường đi giảng giáo 
pháp (dhamma), vì lợi ích của những người có thê hiểu được pháp ấy. Bạn 
có còn hoài nghi về sự tích luỹ của nghiệp nữa không? 


A. Bà thấy nghiệp là một hiện tượng tâm lý (danh pháp) hay một hiện 
tượng vật lý? 


B. Bạn chỉ có thê thấy sự tạo tác của thân, nhưng sự tạo tác ấy thực ra lại 
được thực hiện bằng các tâm. Có thể chúng ta chẳng bao giờ thấy tâm, song 
chúng ta có thê khám phá ra tâm là như thế nào khi thân chuyển động trong 
việc tạo tác các hành động (nghiệp). Liên quan đến câu hỏi của bạn rằng 
nghiệp được làm trong quá khứ có thể cho quả sau đó như thế nào, câu trả 
lời là các nghiệp được thực hiện bằng tâm. Chúng thuộc về phần tinh thần 
nên chúng có thể được tích lũy. Mọi kinh nghiệm và nghiệp ở quá khứ đã 
được tích lũy lại trong mỗi tâm, và tâm này diệt đi để tạo điều kiện cho tâm 
kế. Bất cứ khi nào có những điều kiện thích đáng, nghiệp vốn đã được tích 
lũy và mang theo từ một sát na tâm này đến sát na tâm kế, có thể tạo ra quả. 


-—-o00--- 
Phần II 


A. Tôi muốn biết là chúng ta chỉ thọ lãnh quả trong kiếp này, hay cũng 
còn có quả trong đời tương lai nữa? 


B. Theo những lời Đức Phật dạy thì chúng ta thọ lãnh quả của nghiệp cả 
trong các đời tương lai nữa. Trong Tương Ưng Kinh chúng ta đọc thấy rằng 
lúc Đức Phật đang trú ngụ tại SZva/(h¡ (Xá vệ), Vua Pasenadi đã đi đến gặp 
ngài. Một người đàn ông giàu có nhưng sống chẳng khác gì một người hà 
tiện vừa mới qua đời. Ông nhà giàu này đã làm được cả nghiệp tốt lẫn 
nghiệp xấu và do đó ông thọ lãnh cả quả thiện lẫn quả bất thiện trong những 
kiếp sống khác nhau. Trong một tiền kiếp ông đã đặt bát cúng dường cho 
một vị Phật Độc Giác, nhưng sau đó ông lại sanh tâm hối tiếc việc đã làm. 
Do kết quả của thiện nghiệp đặt bát cúng dường Đức Phật Độc Giác ông 
được tái sinh bảy lần trên thiên giới, nơi đây ông thọ hưởng quả lạc. Sau 
những kiếp sống trên thiên giới đó ông tái sinh làm người, đây cũng là quả 
thiện (&usaia vipäka). Ông sinh trong gia đình giàu có, nhưng tích luỹ 
nghiệp bủn xin của ông đã ngăn không cho ông thọ hưởng những điều khả 
lạc của cuộc đời. Bởi vì ông đã hối tiếc việc cúng dường đến Đức Phật Độc 
Giác, kết quả là ông không tận dụng được sự giàu sang của mình cho bản 
thân cũng như cho người khác. 


Sau kiếp sống làm người ông chắc chăn lại phải tái sinh nữa. Ông đã 
phạm một nghiệp bắt thiện thuộc loại nghiêm trọng và bất thiện nghiệp này 
sẽ đem lại quả bắt thiện thuộc loại nghiêm trọng y như vậy. Ông đã giết đứa 
con trai độc nhất của anh mình vì muốn chiếm gia tài của họ. Nghiệp rất 
nặng này khiến ông phải tái sinh vào địa ngục, ở đây ông sẽ ở lại trong nhiều 


trăm ngàn năm (đề thọ quả bất thiện). Bài kinh nêu ra cho chúng ta thấy một 
người có thê thọ lãnh những quả khác nhau trong những kiêp sông khác 
nhau như thê nào vậy. 


A. Sự hiện hữu của các cối trời và địa ngục không chỉ là chuyện thần 
thoại chứ? 


B. Con người ta có những khuynh hướng đã tích luỹ khác nhau khiến 
cho họ tạo nghiệp khác nhau. Không người nào làm đúng y như cách của 
người khác làm cả. Mỗi hành động sẽ làm đem lại kết quả của nó, hoặc trong 
đời này hoặc trong những kiếp sống sau đó. Được tái sinh vào một cõi trời 
nào đó hoặc vào cõi người là kết quả của nghiệp thiện, trong khi tái sinh vào 
cõi khổ là kết quả của nghiệp bắt thiện. Cõi trời và cõi địa ngục là những từ 
qui ước được dùng để giải thích những thực tại. Ở đây chúng giải thích tính 
chất của quả (vipäaka) vôn do nghiệp tạo ra. Vì lẽ cả nghiệp bất thiện lẫn 
nghiệp thiện đều có những cấp độ (nặng, nhẹ) khác nhau, nên quả bất thiện 
và quả thiện cũng có những mức độ khác nhau vậy. 


Những danh từ được gán cho những cõi trời khác nhau và những cõi khô 
khác nhau chăng qua là để chỉ ra mức độ khác nhau của quả bắt thiện và quả 
thiện mà thôi. Chư thiên (Devas) có nghĩa là những “chúng sinh có ánh 
sáng”, là một tên đặt cho những người tái sinh nơi những cõi trời. Trong 
Kinh Anuruddha (Anậulâuđà), Trung Bộ III, Tôn giả Anuruddha có nói về 
những mức độ thiện xảo khác nhau trong thiền đem lại những kết quả tương 
ứng của chúng. Một vị Tỳ Khưu không đắc thiền sẽ sinh làm một vị Chư 
Thiên “với ánh sáng mờ nhạt”. Những vị đắc thiền, tuỳ theo mức độ thiền 
chứng mà sinh làm Phạm Thiên có ánh sáng lớn hơn. Có những vị Chư 
Thiên và Phạm Thiên khác nhau do ở mức độ ánh sáng khác nhau. 


A. Tôi thấy thật khó tin là có những vị Chư Thiên và những cảnh giới 
khác nhau như vậy. 


B. Lúc này bạn chưa thấy được các vị chư thiên và các cảnh giới khác 
nhau. Song bác bỏ những gì bạn chưa thể thấy như vậy có hợp lý không? 
Nếu một người có sự hiểu biết đúng về các tâm của sát na hiện tại, họ sẽ 
hiểu rõ hơn về quá khứ và về tương lai. 


Tâm tái sinh có thể phát sinh nơi bất kỳ cảnh giới nào. Khi những điều 
kiện thích đáng có mặt, một nghiệp tôt hay một nghiệp xâu đã tích luy có thê 
cho ra một quả, quả ây sẽ tạo ra tâm tái sinh trong cảnh giới tương ứng. 


A.. Quả đấu tiên trong đời này là gì? 


B. Ngay sát na đầu tiên của kiếp này buộc phải có một tâm (ci/2). 
không có một tâm ấy chúng ta không thể có cuộc sống. Một thây chết không 
có tâm, nó không còn sống. Vậy thì loại tâm nảo sẽ là tâm đầu tiên? Liệu đó 
là một tâm bất thiện hay một tâm thiện, tức một loại tâm có thể cho ra một 
quả? Hay đó sẽ là một loại tâm khác, chăng hạn một tâm không phải nhân 
mà là quả, một vipaka ciffa? 


A. Tôi nghĩ đó phải là mội tâm quả (vipaka citta). Sinh ra đời là mội kết 
quả; chẳng ai yêu cầu chúng ta sinh ra cả. Tại sao người ta sinh ra với 
những nhân cách khác nhau và với những hoàn cảnh khác nhau như vậy? 
Có phải cha mẹ là nhân duy nhất của tải sinh và là nhân duy nhất của nhân 
cách đứa bé không? 


B. Cha mẹ chỉ là một trong những điều kiện cho hình hài của đứa bé, 
chứ họ không phải là điêu kiện duy nhât. 


A.. Côn về nhân cách của đứa bé? Phải chăng có một vài khuynh hưởng 
trong nhán cách của đứa trẻ được thừa hưởng từ cha mẹ nó? Phải chăng 
điêu này khoa học không chứng mỉnh được? 


B.. Nhân cách của đứa bé không thể nào giải thích bằng nhân cách của 
cha mẹ. Anh chị em và ngay cả những cặp song sinh cũng có thể rất khác 
nhau về nhân cách. Một đứa bé thích học hỏi, trong khi đứa khác lười biếng: 
một đứa bản tính vui vẻ, đứa khác lại trầm lặng. Cha mẹ có thể có một ảnh 
hưởng nào đó trên nhân cách của đứa bé sau khi nó ra đời, như trong lãnh 
vực giáo dục, văn hoá, hay truyền thống gia đình trong đó một đứa bé được 
nuôi dưỡng sẽ là những điều kiện cho tâm phát sinh. Song đứa bé không 
thừa hưởng nhân cách của nó nơi cha mẹ. Những khác biệt về nhân cách 
cũng còn do sự tích luỹ các kinh nghiệm từ những kiếp sống quá khứ tạo ra. 


A. Váy cha mẹ không phải là nhán đích thực của việc sinh sao? 


B. Cha mẹ chỉ một trong những điều kiện cho sự sinh; nghiệp (kzmzna) 
mới là nhân đích thực của sinh. Một nghiệp đã làm trong quá khứ sẽ đem lại 
quả của nó khi đúng thời: nó có thể tạo ra tâm quả vốn là tâm tục sinh. 
Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cula kamma vibhangasuam) chúng ta 
đọc thấy rằng, lúc Đức Phật đang ngụ tại một nơi gần SZvzi trong khu 
rừng Jeta, thì Subha, một thanh niên Bàlamôn đi đến gặp ngài và hỏi. 


“Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa con người với 
nhau, trong khi cũng là hình tướng con người, lại có người thấp kém và 
người ưu việt? Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có 
người trường thọ; có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; có người xấu xí, có 
người xinh đẹp; người có ảnh hưởng nhỏ, người có ảnh hưởng lớn; người 
nghèo khổ, người giàu sang; người thuộc gia đình thấp. hèn, người thuộc gia 
đình cao quý; người trí tuệ yếu kém, người trí tuệ đầy đủ. Thưa Tôn giả 
Gotama, gì là nhân, gì là duyên, giữa con người với nhau, trong khi họ cùng 
là hình tướng con người lại có người thấp hèn và người ưu việt?” 


“Này thanh niên Bàlamôn, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ 
thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là nơi 
nương tựa. Chính nghiệp phân chia các chúng sinh, đó là người thấp hèn và 
người ưu vIỆt.” 


A. Sự tái sinh trong cõi người có phải là đầu thai không? 


B. Nếu như có đầu thai, thì một linh hồn hay “bản ngã” sẽ tiếp tục hiện 
hữu và nó chỉ mang một thân khác trong kiếp kế mà thôi. Tuy nhiên, hoàn 
toàn không có linh hồn hay “cái ngã” nào cả. Chỉ có những tâm nối tiếp 
nhau từ sinh đến tử; từ đời này đến đời sau. Tâm trước hoàn toàn diệt khi 
tâm sau sinh. Mỗi sát na chỉ có một tâm, không có tâm nào kéo dài hơn thế 
cả. 


Các tâm sinh lên và diệt hoàn toàn, và liên tục nối tiếp nhau như thế. 
Chết là một từ có tính cách quy ước để chỉ sự chấm dứt thọ mạng của một 
người trong một cảnh giới sinh tồn nào đó, chứ thực ra ở mỗi sát na trong 
đời đều có sinh và tử, khi một tâm sinh lên rồi diệt. Không có tâm nảo ta có 
thể nhận là linh hồn hay “tự ngã” được. Do vì không có linh hồn hay “tự 
ngã” trong đời này, thời làm thế nào có thể có linh hồn hay “tự ngã” tái sinh 
đời sau! Tâm cuôi cùng của đời này là tâm tử. Tâm tử sinh lên rồi diệt, và nó 
được kế tục liền bởi tâm tái sinh (kiết sinh thức) của đời sau. Tâm tái sinh do 
tâm trước, tử tâm, làm duyên, nhưng không đồng một tâm. 


A. Tôi có thể nhận ra những khuynh hướng trong nhân cách của con 
người dường như y vậy, suốt cả cuộc đời họ. Hơn nữa, có sự tái sinh trong 
đời sau. Do đó chắc chắn phải có tính tương tục Irong Cuộc sống. Tuy nhiên, 
tôi vẫn không hiểu tính tương tục ấy là như thỂ nào nếu mỗi tâm hoàn toàn 
diệt trước khi tâm kế tiếp sinh. 


B.C ó tính tương tục bởi vì mỗi tâm làm duyên cho tâm kế và như vậy 
những khuynh hướng đã tích luỹ có thể được mang theo từ sát na này đến sát 
na kế. Tất cả những tích luỹ của các kiếp quá khứ và của kiếp hiện tại sẽ làm 
duyên hay tạo điều kiện cho những kiếp tương lai. 


Khi có người hỏi Đức Phật liệu có phải cùng con người ấy đi tái sinh hay 
người khác, Đức Phật trả lời rằng không phải cùng một người, cũng không 
phải người khác. Không có người nào cứ tiếp tục như vậy, ngay cả trong đời 
này, vì không có “cái ngã”. Ngược lại, cũng không phải người nào khác tái 
sinh, vì có sự tương tục. Những kiếp sông trước làm duyên cho kiếp này, và 
kiếp này cũng làm duyên cho những kiếp sau. 


A Quả (vipäka) cuối cùng của kiếp này là gì? 
B. Tâm tử (cwii-cia) là quả cuối cùng của kiếp hiện tại này. 


Bởi lẽ có nhiều nghiệp vẫn chưa cho quả nên một trong những nghiệp ấy 
sẽ tạo ra tâm tái sinh sau khi chết. Bao lâu còn có nghiệp thời sẽ còn có quả, 
cứ tiếp diễn mãi mãi không ngừng. Có những kiếp sống tương lai, để cho 
những quả của nghiệp được thọ lãnh. 


Khi tâm tử diệt, một nghiệp quá khứ hay nghiệp hiện tại liền tạo ra một 
tâm quả: tâm tái sinh của kiếp kế. Khi tâm tử đã diệt hoàn toàn, tâm tái sinh 
tiếp nối theo nó liền, và như vậy những gì đã được tích luỹ từ kiếp quá khứ 
sẽ được mang theo vào kiếp kế. 


A. Cải gì tạo ra tâm tái sinh của kiếp kế? 


B.. Mọi người ai cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Mỗi 
nghiệp sẽ đem lại kêt quả của nó. Do đó, tâm quả vi?ãkacifía cũng là tâm tái 
sinh chỉ có thê là kêt quả của một nghiệp, hoặc thiện hoặc bât thiện mà thôi. 


A.. Sinh vào cõi người có phải là kết quả của thiện nghiệp không? 


B. Sinh vào cõi người luôn luôn là kết quả của thiện nghiệp. Quả bất 
thiện xuất hiện sau đó trong cuộc sống là kết quả của nghiệp khác với nghiệp 
thiện đã tạo ra tâm tái sinh. Sau khi sinh vào cõi người, có thể có nhiều sát 
na quả bất thiện mỗi lần người ta kinh nghiệm một đối tượng khó chịu qua 
một trong năm căn. Những sát na ấy là kết quả của những nghiệp bắt thiện 
khác họ đã làm trong quá khứ. 


Nếu tâm tái sinh là quả bất thiện, người ta không thể tái sinh như một 
con người được. Sự tái sinh phải xảy ra ở một trong những cảnh giới khác, 
chăng hạn “súc sinh giới” hoặc một trong những khô cảnh như địa ngục hay 
ngạ quỷ. 


A.. Một người có thể tái sinh làm thú không? 


B. Có những người cư xử giông như loài súc sinh, làm thê nào họ có thê 
tái sinh như con người được? Mọi người sẽ thọ nhận quả của nghiệp mình 
làm một cách tương xứng. 


A. Phải chăng do nghiệp của một người mà họ được tái sinh trong hoàn 
cảnh thuận lợi, chăng hạn trong hoàng tộc hay trong gia đình hào phú? 


B. Đúng vậy, đây là do một nghiệp thiện đã làm trong quá khứ. 


A. Tôi thấy rằng ngay cả những người được sinh trong cùng hoàn cảnh, 
chẳng hạn Irong những gia đình giàu Có, cũng rất khác nhau. Có số người 
giàu thì quảng đại, số khác lại bún xỉn. Làm thế nào để giải thích điều này? 


B. Sở dĩ người ta khác nhau vì mỗi người có những sở thích và khuynh 
hướng đã tích lũykhác nhau khiến cho họ cư xử theo những cách khác nhau. 
Chúng ta đọc trong bài kinh đã trích dẫn ở trên về người đàn ông sinh trong 
gia đình giàu có, nhưng không thể hưởng được những điều khả lạc của cuộc 
đời vì tính bủn xin đã tích luỹ của ông ta. Mặc dù ông có cơ hội để chia sẻ 
với người khác số tài sản lớn của mình song ông lại không muốn làm điều 
này. Trong khi có những người khi được may mắn, họ biết năm bắt cơ hội 
để chia sẻ những gì mình có với người khác. Chính những khuynh hướng mà 
người ta đã tích luỹ khác nhau này tạo điều kiện cho họ làm những nghiệp 
bất thiện để sẽ đem lại những quả bất thiện, hoặc tạo điều kiện cho họ làm 
điều thiện để sẽ mang lại những kết quả khả lạc. Con người có những thái độ 
khác nhau đối với quả (vipäka). Thái độ mà họ cư xử đối với quả (vipäka) 
quan trọng hơn tự thân quả, vì chính thái độ này sẽ làm duyên hay tạo điều 
kiện cho cuộc đời họ trong tương lai. 


A. Liệu quả thiện (kusala vipaka) có thể là một trợ duyên cho hạnh phúc 
không? 


B.. Những điều được xem là khả lạc đối với năm căn hay năm giác quan 
không thê bảo đảm hạnh phúc đích thực và trường cửu. Người giàu có được 
mọi điêu vừa lòng đôi với năm căn có thê vân sông không hạnh phúc. Chăng 


hạn, khi người ta ngồi trong một khu vườn xinh đẹp, đầy kỳ hoa đị thảo và 
chim muông ca hót, họ có thể vẫn cảm thấy chán chường. Vào sát na người 
ta buồn chán ấy các tâm của họ là tâm bắt thiện, thực ra người ta không phải 
lúc nào cũng vui vẻ với những điều khả ái chung quanh. Không hạnh phúc 
và hạnh phúc tuỳ thuộc vào những tích luỹ của họ về bất thiện nghiệp và 
thiện nghiệp. 


Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc thì đó là do những phiền não của 
bạn. Cảm giác khó chịu ấy được tạo điều kiện bởi sự dính mắc, chấp thủ. 
Nếu không được những gì mình muốn, bạn cảm thấy khổ. Nếu hoàn toàn 
không dính mắc vào gì cả, ắt hắn bạn sẽ không đau khổ. Bạn có thể sống 
hoàn toàn hạnh phúc nếu bạn tịnh hoá được mọi phiền não. 


Trong Tăng Chi Kinh (4nguifara Nikaya) chúng ta đọc thấy răng khi 
Đức Phật trú ngụ tại Alavi, thì Hatthaka đang đi bộ hành đên đó, thây đức 
Phật ngôi trên đât có trải lá, ông hỏi Đức Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không?” 


“Có, này chàng trai, ta sống được An lạc. Ta là một trong những người 
sông An lạc nhât ở đời.” 


“Nhưng, bạch Đức Thế Tôn, những đêm mùa đông rất lạnh, kỳ trăng non 
của tháng là thời kỳ tuyết rơi. Cứng thay là đất bị trâu bò dẫm đạp, mỏng 
manh là nệm làm băng lá, lưa thưa là những tàn lá cây, lạnh là tắm y casa và 
lạnh là những làn gió thôi.” 


Thê Tôn nói như sau: “Dầu vậy, này chàng tral, ta sông được an lạc. 
Trong sô những người sông an lạc ở đời, ta là một.” 


Sau đó Đức Phật lưu ý rằng một người đàn ông dù có nhà cao, cửa rộng, 
trải thảm len với lông dải, có giường năm tốt, với bốn người vợ đẹp, vẫn còn 
có tham, sân, và si. Những phiên. não sẽ khiến cho “thân và tâm nhiệt não” 
những phiền não sẽ khiến cho khổ đau. Còn Đức Phật đã hoàn toàn đoạn tận 
mọi phiền não, và như vậy dù có quả bất thiện hay quả thiện cũng không 
quan trọng đối với ngài. Ngài có thể sông hoàn toàn an lạc bất kế hoàn cảnh 
có là như thế nào. 


A. Chúng ta có thể tịnh hoá bản thân như thế nào để có được thái độ 
đúng đăn đổi với quả? 


B. Chúng ta chỉ có thể tịnh hoá bản thân khi chúng ta biết được nhân 
sanh của phiền não. Nhân sanh của phiền não là vô minh. Do vô minh chúng 
ta tin mình có một “cái ngã”, chúng ta chấp vào “cái ngã” này. Vô minh làm 
duyên cho tham ái và sân hận, nó gây ra mọi bất hạnh trong đời. Chỉ có trí 
tuệ mới diệt được vô minh. Trong thiền minh sát (vi›assan3) trí tuệ được 
phát triển để loại trừ dần ngã kiến. Chỉ khi tà kiến (tin có một cái ngã thường 
hăng) này bị trừ diệt hoàn toàn, mọi phiền não mới dứt trừ dần theo từng giai 
đoạn. 


Bậc Alahán, bậc đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của sự giác ngộ, đã đoạn 
tận mọi phiền não. Ngài không còn tham, sân, si nữa. Vì không còn phiền 
não nên ngài hoàn toàn an lạc. Sau khi ngài nhập diệt sẽ không còn quả nào 
cho ngải trong tương lai, và như vậy đối với ngài sẽ không còn phải tái sinh 
lại nữa. 


Trong Trung Bộ Kinh III, kinh nói về: “Phân tích các Giới” hay “Giới 
phân biệt”, chúng ta đọc thấy chuyện Đức Phật dạy Pháp (đhamma) cho 
Pukkusäti khi hai người đang trú qua đêm trong nhà người thợ gốm. Đức 
Phật dạy cho ông về các hiện tượng vật lý (sắc pháp), các hiện tượng tâm lý 
(danh pháp) và cách tu tập tâm dẫn đến quả vị Alahán. Bậc Alahán không 
chấp thủ cuộc sông. Để mô tả trạng thái của bậc Alahán, Đức Phật đã dùng 
ví dụ cây đèn dầu cháy nhờ vảo tim và dầu nhưng nó sẽ tắt nếu dầu cạn, tim 
lụn. Điều này cũng giống như những điều kiện cho sự tái sinh. Bao lâu còn 
có những phiền não thời còn có nhiên liệu cho sự tái sinh. Khi phiền não đã 
được đoạn tận thời nhiên liệu cho sự tái sinh cũng không còn nữa. Bài kinh 
tiếp tục mô tả trí tuệ cao tột của những bậc đã đạt đến sự giác ngộ là “trí 
đoạn tận khổ”. 


Trí hay trí tuệ được phát triển trong thiền minh sát (viassana) dẫn đến 
Niêt-bàn và châm dứt mọi khô ưu. 


Thiên Viện Viên Không 
Đáu mùa An cư 2550 (2006 DL ) 


Tỳ Khưu Pháp Thông 


-—-Oo0O--- 


